PHẬT GIÁO 
NGUYÊN THỦY VIỆT NAM 
SỬ LƯỢC 
(TẬP II) 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 
(Minh Đức Triêu Tâm Anh) 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BA RỊA - VUNG TAU 
36- THIEN VIEN BO DE 


Av ars 2. `“ 


Thiền viện Bồ Dé (Bodhivihára) tọa lạc tại số 78/14 
Bình Giã, phường 8, thành phô Vũng Tàu. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Định Phúc - Dt: +84 844 601 659. 


Nguồn gốc đất ở đây có được là của đạo hữu Minh Trí, thế 
danh Nguyễn Văn Phi, khai só bộ và đứng tên từ năm 1970. Ông đã 
lập tịnh xá Bồ Đề để tu tại gia từ năm 1984 nhưng không sinh hoạt 
trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Năm 2008, ông Nguyễn Văn Phi và Ni sư Hiền Giới đã hiến 
cúng cho Phật giáo Nguyên thủy 1. 000m2. đất, Dd. Thiện Minh, chủ 
trì chùa Bửu Quang tiếp nhận đứng tên só đỏ rồi sau đó xây dựng, 
thành lập thiền viện Bồ Đà. 

Tháng 9/2014, thiền viện Bồ Đề được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu công nhận cơ sở tôn giáo hợp pháp. 

Vị trí thiền viện Bồ Đề nằm gần trung tâm thành phố Vũng Tàu, 
phố xá tấp nập người qua lại nhưng nằm khuất trong hẻm nên khá 
yên ả và thanh tịnh, xứng đáng là trú xứ để tu thiền. Mỗi tháng có 2 
ngày thiền được tó chức từ 8 - 16h, diễn ra vào ngày 16 và mồng 1 
hàng tháng. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 5 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Kiến trúc thiền viện Bồ Đề không có gì đặc biệt, hiện nay, chùa 
đang xúc tiến hoàn thành thủ tục só đỏ tôn giáo dé đại trùng tu, dé 
xây dựng mới thiền viện Bồ-đề theo kiến trúc truyền thống, mang 
đậm nét chùa tháp các nước Phật giáo Nam truyền... 

Chánh điện thiền viện Bồ Đề hiện nay có diện tích 6mx15m, 
thoáng mát, sạch sẽ và khang trang. Thờ 1 pho tượng Phật Thích 
Ca báng đá cẩm thạch trắng cao 1,4m, được kiến tạo từ công ty 
điêu khắc Ngũ Hành Sơn và 2 pho tượng Phật trì bình khất thực 
cao 1,3m được thỉnh từ Xá Lợi Phật Đài, quận 9, thành phố HCM. 

Bên tay phải là bàn thờ tổ thờ di ảnh Ht. Hộ Tông, Hi. Pháp Tri 
và Ht. Thiện Huê. Bên tay trái là ban thờ tôn giả S1valr. Hai bên hông 
chánh điện là pháp tọa để dành cho Pháp sư thuyết giảng. Việc bó 
trí hai pháp tọa là để cho 2 vị Pháp sư “thuyết pháp vắn đáp” vào 
những ngày lễ hội. 

Phía trước chánh điện là tượng Phật Thích Ca bán thân lộ 
thiên. Nguồn gốc tượng này là thỉnh từ chùa Phật Bửu vào năm 
1984 khi ngôi chùa này bị giải tỏa. Kiến trúc Phật lộ thiên làm theo 
dạng tứ mái có hoa văn rồng phụng hài hòa và một tượng Tứ đại 
Thiên vương 4 mặt cao 2m2. Bốn mặt tượng trưng cho từ bi hy xả. 
Hiện tại, bố cục thiền viện Bồ Đề ngay giữa là chánh điện, bên phải 
là phòng khách và phòng của chủ trì. Bên trái là 3 dãy nhà, chỗ ở 
của chư Tăng. 

Thiền viện Bồ Đề trải qua những giai đoạn lịch sử như sau: 

Năm 1970 đến 2000, đạo hữu Minh Trí quản lý dưới dạng liêu 
thất tu tại gia. 

Từ năm 2000 - 2009, Ni sư Hiền Giới quản lý dưới dạng là tịnh 
thất của tu sĩ. 

Từ năm 2009 đến nay, Dd. Thiện Minh, chủ trì dưới dạng cơ sở 
tôn giáo hợp pháp của GHPGVN tỉnh Bà Ria-Vüng Tàu. 

Mùa hạ đầu tiên năm 2010, Dd. Thiện Tánh và Da. Thiện Ngọc 
an cư kiết hạ. Và tiếp theo các năm sau, chư vị sau đây đã an cư: 

Năm 2011, Dd. Hộ Nhãn và Bd. Minh Hữu 

Năm 2012, Dd. Thiện Hạnh, Dd. Pháp Từ 

Năm 2013, Dd. Kim Tuệ, Dd. Thiện Hải 

Năm 2014, Dd. Thiện Giác, Dd. Thiện Đức 

Năm 2015, Pd. Thiện Hanh, Da. Thiện Tan 

Năm 2016, Pd. Thiện Chiếu, Pd. Thiện Tánh 

Thời gian qua, thiền viện Bồ Đề đã đón tiếp rất nhiều phái đoàn 
Phật giáo và các vị cao Tăng nỗi tiếng trong nước và hải ngoại đến 


6 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


thăm viếng. Trong nước có Ht. Thiện Tâm - phó Chủ tịch HDTS. 
GHPGVN, Ht. Giác Chánh, Ht. Thiện Nhân, Ht. Hộ Chánh, Tt. Bửu 
Chánh v.v. Ở hải ngoại có Ht. Kim Triệu, phái đoàn Phật giáo Tích 
Lan, Thái Lan, Miến Điện. 

Hiện tại, chùa đang xin phép đổi đất thiền viện Bồ Đề thành dat 
tôn giáo hợp pháp để định hướng cho việc xây dựng trong tương lai 
gan. Dự kiến sẽ xây thiền viện Bồ Đề có 4 lầu, tang 1: tang ham; 
tang 2: nha ăn; tang 3: tăng xá; tang 4: chánh điện, tang 5: sân 
thượng và chùa 1 cột “Mién Đông nhất trụ”, diện tích 15mx30m. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 7 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


I , 
PAÍS GIAO NGUYEN THUY TRERATADA A 
THIÊN VIÉNBÓ DÉ Tid | 


m — BODHIVIHARA 
Perse INNA pa. TP VUNG TÀU 
Pan Du 1970 


8 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 9 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


10 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÀ RỊA - VÜNG TÀU 
37- CHÙA VIÊN TUỆ 


Chùa Viên Tuệ tọa lạc tại tó 7, áp Gò Cát, 
xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Chủ trì: Ty-khwu Khánh Tuệ - Dt: +84 976 698 976. 


Năm 2008, Đại đức Khánh Tuệ rời ngôi tịnh xá Phương Nghiêm 
ở Đồng Nai thuộc hệ phái Khát sĩ để qua Miến tu học, hành thiền. 
Với đức tin trong sạch, Đại đức từ bỏ chức vị chủ trì hiện có để thọ 
giới tại Mién, chính thức là vị tỳ-khưu thuộc hệ phái Theravada. 

Mảnh dat để thành lập nên chùa Viên Tuệ có được vào năm 
2010 do người em gái của Đại đức Khánh Tuệ cúng dường. Cuối 
năm 2011, Đại đức Khánh Tuệ về đây và khởi công xây dựng một 
số liêu cốc để cho các huynh đệ trú ngụ. Ban đầu, diện tích đất chỉ 
có 1.600m?, sau đó Phật tử mua thêm đất xung quanh cúng dường 
nên hiện giờ chùa có diện tích hơn 5.000m°. 

Sau 5 năm, chùa đã có 1 dãy nhà cho sa-di và Phật tử, 8 phòng 
tách biệt cho các vị ty-khwu; chánh điện cũng là nơi tổ chức hành 
thiền, 1 ngôi nhà Sima riêng cho chư Tăng hành Tăng sự... rồi thư 
viện, nhà ăn... Ban đầu, Đại đức chỉ xây dựng nơi đây để làm nơi tu 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 11 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


tập cho các huynh đệ, sau đó, được sự ủng hộ của chính quyền địa 
phương cũng như Phật tử, Đại đức đã làm hồ sơ thành lập chùa. 

Cuối năm 2014, chùa chính thức được Giáo hội công nhận là 
nơi sinh hoạt hợp pháp một lượt với thiền viện Bồ-đề, tịnh xá Ngọc 
Viên, chùa Giác Tuệ thuộc khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu. 

Chùa không tổ chức lễ hội như các chùa khác vào các ngày lễ 
lớn mà chỉ tổ chức hành thiền tích cực mỗi tháng 1 ngày vào mông 
8 Âm lịch, lễ Dâng Y Kathina. Trước đây, chùa có tổ chức lễ hội 
Rằm tháng giêng, nhưng sau đó vì ngại Phật tử đường sá xa xôi 
đến dự lễ vất vả nên sau này Đại đức không tổ chức nữa mà chỉ 
chuyên chú vào việc tổ chức hành thiền cho Phật tử. Chư vị cư sĩ 
có thé đến chùa thọ bát quan trai, học thiền mỗi tháng. 


12 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


a 


PA noes e; àa ~ 
AT A e EEE 
2 Tượng Dhật di bát svuua Viên Tu + nt 
Sia N E 222, 22x u I" Un“ - 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 13 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Khu vực sima chùa Viên Tuệ 


Khu vực sima chùa Viên Tuệ 


14 Tỷ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


hina ern ~ 


T xa 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 15 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


16 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
38- TINH XA NGOC VIEN 


Tinh xá Ngọc Viên tọa lạc tai tó 3, ấp Trang Hoang, 
xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Tuệ Siêu - Dt: +84 933 532 628. 


Năm 1990, miếng đất tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc này 
được mua khi Đại đức Tuệ Siêu đang đi học. Đến năm 2008, Sư 
chính thức về đây để lập tịnh xá theo hệ phái Khát sĩ. 

Qua một thời gian nghiên cứu kinh điển Nam tông, và qua Miến 
Điện học thiền với ngài Shwe OO Min, năm 2014, Sư Tuệ Siêu 
quyết định chuyên y sang Nam tông. Cuối năm 2014, tịnh xá Ngọc 
Viên chính thức có giây chứng nhận là một thành viên trong hệ phái 
Theravada. 

Tịnh xá có diện tích 4.000m?, có dòng suối chảy bao quanh, và 
gồm các công trình chánh điện, nhà chúng, nhà bếp. Các công trình 
phụ tương đối ổn. Chánh điện được xây năm 2015 bằng gỗ. Đại 
đức cho biết các công trình chủ yếu được xây bằng gỗ cũ, tận dụng. 
Hiện chánh điện chỉ mới hoàn thành 80% vì đang chờ gỗ chuyển vé 
để tiếp tục làm cửa... Dự kiến cuối năm 2016 sẽ hoàn thành. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 17 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Hiện tại, tịnh xá chỉ có một mình Sư Tuệ Siêu nhưng vẫn có 
những buôi lễ sinh hoạt truyền thông vào các ngày 14 và 29 hàng 
tháng, Dâng Y Kathina. 


pe 


Sy; 


Tịnh xá Ngoc Vien 


18 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


HA 5 
— ur 6 3 = ff 
Tượng Phat nơi chánh diện ~ 
A VAN aM oe 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 19 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


2 ee, „+ Su 
Tinh xả Neo 


20 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÀ RỊA - VÚNG TÀU 
39- THIÊN VIỆN GIÁC TUỆ 


Thiền viện Giác Tuệ (Bodhiñãnãrãma) áp khu 1, 
xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Chánh Tuệ - Dt: +84 948 902 197. 


Thiền viện Giác Tuệ là ngôi thiền viện đầu tiên của huyện 
Xuyên Mộc. Năm 1999, thân mẫu của Dd. Chánh Tuệ là bà Lê Thị 
Mỹ Ngọc ngụ tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận mua miếng đất 
có diện tích 7.000m2 để cúng dường lập chùa. Mãi đến năm 2010, 
Dd. Chánh Tuệ rời chùa Pháp Bảo - Mỹ Tho về Xuyên Mộc bắt đầu 
xây dựng thiền viện, cải thiện mảnh đất cát đá thành một nơi mát 
mẻ để tu tập. 

Khuôn viên xây dựng có diện tích 5.000m2 gồm có các công 
trình chánh điện được xây năm 2011, cùng với tăng xá, nhà khách, 
trai đường... Chánh điện chưa được hoàn thiện, còn đang lát gạch 
ngoài hành lang. Hiện tại, chùa có 8 vị Sư và 1 tu nữ đang ở. Gần 
thiền viện có ngôi làng Khmer theo Phật giáo nên Phật tử đến sinh 
hoạt cũng thường xuyên. Mỗi tháng, chùa có tó chức sam hối vào 
ngày Rằm và 30. Các buổi lễ lớn như Rằm tháng giêng, tháng 4, 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 21 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


tháng 7 sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy đầu tháng. Lễ Dâng Y 
Kathina hang nam được tó chức vào ngày 3/10 Al. Sau khi hoàn 
thiện cơ sở vật chât, thiên viện sẽ tô chức các khóa tu thiên. 


22 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 23 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


24 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 25 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÀ RỊA - VÜNG TÀU 
40- TỊNH THÁT HÒNG QUANG 


Tịnh thát Hồng Quang tọa lạc tại tó 10, thôn Phước Tán, 
xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Thiện Thông - Dt: +84 643 890 815. 


Báo Dân Trí viết: 
Chùa là một cơ sở từ thiện 


Lúc trời såm tối hoặc rạng sáng, khi tiếng kinh trong chùa vừa 
dứt, đó là thời diem những người phụ nữ "!ỡ dở” hay mang con bỏ 
nơi cổng chùa. Chủ trì, Dai đức Thiện Thông ké, thắm thoát 20 năm 
thầy đã nuôi trên 200 trẻ nhỏ, có đứa bị bỏ rơi còn nguyên cuống 
rón, giờ đã vào đại học. 

Một ngày giữa tháng mười, chúng tôi tìm đến mái ám Hồng 
Quang (xã Tân Hoà, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - nơi 
nuôi dưỡng, chắp cánh ước mơ cho hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ 
khuyết tật bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. 

Đại đức Thiện Thông trong 20 năm qua đã nuôi và chăm sóc 
hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn, nay có nhiều em đã 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 27 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


trưởng thành, có em đã đỗ đại học, có em còn được làm việc trong 
lĩnh vực kiêm toán Nhà nước... 


Chủ trì chùa Hồng Quang - Đại đức Thiện 
Thông đã nuôi dạy hơn 200 trẻ nhỏ có 
hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. 
» Nhiều em sau khi trở thành chú tiểu và 
hoàn tục ra đời đã di làm công nhân và 
có cả chú. tiéu tốt nghiệp đại học. 

Kể về những chú tiêu trong chùa, 
thầy đưa ánh mắt buồn hướng về cậu 
bé 10 tuổi - Hồ Văn Huy. Bé Huy mồ côi 
cha từ lúc lọt lòng, vì hoàn cảnh khó khăn 
mẹ bé không nuôi được con nên mang 
bé đến nương nhờ cửa Phật từ lúc cậu 
bé 3 tháng tuổi. Hai tháng trước, thầy phát hiện chú tiểu Huy bị điếc 
sâu, điếc nặng, đã đi chữa nhiều nơi nhưng không được khiến lòng 
thầy rất buồn! 

Sáng ngày 23/10 thầy đưa bé Huy lên bệnh viện Tai Mũi Họng 
thành phố HCM khám, tại đây bác sĩ kết luận: “Bé Huy điếc sâu cả 2 
tai”. Ra khỏi viện thầy buồn lắm mà không biết phải làm sao, thầy lại 
đưa bé sang bệnh viện Nhi đồng thành phố HCM chiếu chụp, ở đây 
bác sĩ cũng kết luận: “Bé Huy điếc sâu, không rõ nguyên nhân”. 

Theo tìm hiểu của thay, cậu bé có thé nghe lại được chỉ có giải 
pháp cấy điện cực ốc tai. Thầy chưa hiểu lắm về phương pháp này, 
nhưng phẫu thuật này lên tới vài trăm triệu... thì thật là khó khăn. 

Nét mặt Sư thầy không giấu được sự lo lắng, buồn phiền, khi 
thay chú tiểu Huy, từ một đứa bé hoạt bát, giờ thành khuyết tät. 
"Các con ở đây đều rät thiệt thoi, thiếu thốn tình thương nên thay chi 
mong các con lớn lên mạnh khoẻ như những đứa trẻ bình thường”. 

Các con thì đông, mà người thì ít nên với những cháu hay ốm 
đau, yếu ớt thầy Thông và các cô chú trong mái ám ưu tiên chăm 
chút hơn. 

Những đứa trẻ mang họ Hồ 

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với thầy Thông bỗng bị cắt 
ngang bởi hàng chục em nhỏ ríu rít ùa về sau giờ học, chúng lễ 
phép khoanh tay chào thầy và khách. 

Nói về đứa trẻ đầu tiên được nhận nuôi, Sư thầy Thiện Thông 
cho biết: "Năm ấy tháy học lớp 7 (cách đây tròn 20 năm), vào một 


28 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


buói sáng sớm sau khi thäy tụng kinh xong thì ra quét sân chùa. Từ 
phía công chùa thay nghe thay tiếng khóc của trẻ, khi đến gan thay 
một em bé khoảng 1 tháng tuổi, người quan tá hoa được đặt trong 
một chiếc giỏ. 

Thây vội bé bé lên, khi được bé thì đứa trẻ không khóc nữa. Từ 
lúc đó, thay linh cảm mình có duyên với đứa trẻ nên bé bé vào xin 
phép Sư phụ cho thầy được chăm sóc con". 

Giọng chậm rãi, thầy kể tiếp: ngày đó thầy còn nhỏ, nên cũng 
chưa biết chăm sóc trẻ thế nào, thầy nuôi bé đơn giản lắm. Hàng 
ngày thầy lay nước com cho bé ăn, rồi lấy sữa ông tho pha cho bé 
uống,... Ngoài những lúc đi học thì thời gian còn lại và ban đêm 
thầy và đứa trẻ gắn với nhau như đôi bạn. Cứ thế rồi cũng qua 
tháng, qua năm cho đến khi con lớn. 

Đứa trẻ ngày ấy được thầy đặt tên Hồ Văn Từ, mang họ tục của 
thầy (Đại đức Thiện Thông, tên tục trong khai sinh là Hồ Văn Tuấn). 

Một lần khác (năm 2016) như có linh tính thế nào, cả ngày thầy 
bận rộn với bọn trẻ, mà đêm đến lại bồn chồn khó ngủ. Đêm đó trời 
mưa nhỏ, khoảng hơn 24h đêm, thầy thức dậy đi kiểm tra một vòng 
quanh chùa thì thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ phía cổng chùa. 
Thầy phát hiện ra hài nhi vẫn còn dính cuống rốn và lại mang bé về 
nuôi và đặt tên bé là Hồ Văn Tâm. 

Cũng từ đó, mỗi năm lại có thêm vài cháu bị bỏ ở cổng chùa, 
rồi có cháu vì gia đình quá khó khăn không nuôi được nên mang 
con đến chùa xin thầy nuôi giúp. Theo đó, só trẻ tăng lên từng năm, 
lúc đầu vài cháu, rồi lên đến 20 cháu, 35 cháu, 50 cháu, rồi hơn 100 
cháu... Tất cả các cháu đều được đến trường học tập và được thầy 
dẫn dắt đời sống hướng thiện. 

Lúc đầu chỉ là một hài nhi được thầy Thông mang về chăm sóc, 
giờ đã có hơn 200 trẻ đã và đang lớn lên từ mái 4m tình thương 
Hồng Quang. 

Thầy Thông kể, ở chùa phương pháp dạy của thầy không quá 
rắc rối, thầy luôn chỉ bảo các con theo hai con đường hướng thiện: 
một là theo nghiệp đi tu; hai là hoàn tục ra đời kiếm sống. Tuy nhiên 
cả hai hướng trên thầy đều bảo các con nếu di theo hướng nào thì 
cũng đều phải học, chí ít làm công nhân thì cũng phải có bằng cấp 
THPT thì người ta mới nhận. 

Khoe với chúng tôi thời khắc vui nhất trong ngày, bé Hồ Thị 
Linh (9 tuổi) nói: “Con thích nhất buöi tối, khi học bài xong thì tät 
cả sang phòng Sư phụ (cách các bé gọi thây Thông) chơi. Thây kể 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 29 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


chuyện và dạy tụi con phải biết cố gắng học giỏi, giúp đỡ các bác và 
thầy mong các em, phải nhường nhau, không đánh lộn,... Nhiéu thứ 
lắm nhưng con không nhớ hết, cô bé nhoẻn miệng cười! Cô bé là 
một trong những hài nhi được thầy Thông chăm sóc từ khi mới lọt 
lòng mẹ và bị bỏ rơi. 

Dẫn chúng tôi đi thăm nơi ăn, ở của các cháu - anh Lại Nhựt 
Trường, người đã có 11 năm gắn bó với những công việc của mái 
äm Hồng Quang cho hay: “Những ngày đầu thäy cực lắm! Gán 15 
năm (từ 1999 đến năm 2014) một mình thầy chăm sóc tät cả các 
con ở đây, lúc dau có 20 bé vé sau lên đến 50 bé, má bé nào cũng 
có hoàn cảnh khó khăn... 

Một ngày của thây, thức dậy từ 3h - 3h30 sáng dé cho các bé sơ 
sinh uóng sữa, náu nướng đồ ăn sáng cho các bé khác, giặt giü, dọn 
dẹp chùa, gọi các con dậy di học, với những bé học mam non, thay 
thường tự đưa đến lớp,... Thây bận rộn cả ngày với lũ trẻ đến 23-24h 
khuya mới được nghỉ. Đó là chưa ké, khi các con óm dau, thay vừa 
chăm đứa óm ở viện, vừa phải lo việc ở chùa cho các con khác. 

Thấy tháy cực quá, một só Phật tử cũng thay nhau giúp đỡ, 
nhưng không được thường xuyên vì các Phật tử cũng bận việc gia 
đình. Mãi đến năm 2014, vi số trẻ tăng lên nhiều nên tháy nhờ thêm 
3 - 4 cô Phật tử ở hẳn trong mái ám giúp Thay chăm sóc các bé”. 

“Chỉ với một tình yêu bao la và sự nhân ái vô bờ, mới có thé lam 
được như thay trong từng ay năm”, anh Trường xúc động nói. 

Chia sẻ với chúng tôi, thầy Thông cho biết: “Các con ai học 
được thây động viên cho học lên cao, con nào học không được thây 
định hướng cho học nghé, con nào muốn xuất gia thay deu ủng hộ”. 

Hiện tại, mái ám Hồng Quang đang nuôi 72 trẻ, trong đó 50 
cháu trong độ tuổi đi học (từ mâm non đến cấp 2), chi phí ăn uống, 
học hành, điện nước, ốm dau,... Tiết kiệm nhất mỗi tháng cũng hết 
từ 100 - 120 triệu. Nguồn kinh phí này chủ yếu đều trông cậy vào 
lòng hảo tâm của Phật tử các nơi. Ngoài ra, để tăng thêm thu nhập, 
ở chùa thầy cùng các con làm thêm chanh muối, đậu hũ (đậu phụ) 
bán kiếm tiền. 

Theo thầy Thông, liên quan đến vấn dé chi phí của nhà chùa thì 
hàng năm đều phải báo cáo cơ quan chức năng là Phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội của UBND thị xã Phú Mỹ. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Luân Vũ, Phó Chủ 
tịch UBND xã Tân Hoà (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 
cho biết, về hồ sơ trẻ em bị bỏ rơi và được chùa nuôi dưỡng thì 


30 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


đều được thầy Thiện Thông lập danh sách báo cáo chính quyền địa 
phương đầy đủ. 

"Thỉnh thoảng chính quyên địa phương, UBND, HĐND lại vào 
chùa khảo sát về cách nuôi dạy trẻ trong chùa và nhìn chung đêu 
đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, vào các dịp lễ như Tết Trung thu, Tết 
Nguyên đán... Chính quyên địa phương đêu phối hợp với nhà chùa 
tó chức đón Tết cho các chau", ông Vũ cho biết. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 31 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Chùa đang trong quá trình xây dựng g 
nên khung cånh vân còn nhiêu bê bôn (Anh: Pham Nguyên). 


32 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Những đứa trẻ mang họ Hồ, _ 
trong đó có cả trẻ em khuyết tật (đánh dau đỏ). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 33 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


IRA 


= t CARE 
— = + Span Nach Sees 


` 
ty 


34 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


ĐÔNG NAI 
30 ngôi Chùa 


41- Chùa Bửu Đức 
42- Chùa Thiền Quang | 
43- Chùa Thiền Quang II 
44- Chùa Cò Dam 
45- Chua Ngoc Dat 
46- Chùa Phước Hộ 
47- Thiền viện Phước Sơn 
48- Chùa Y Sơn 
49- Chùa Tam Phước 
50- Tịnh Xá Phước Huệ (Cầu Xéo) 
51- Chùa Quang Minh 
52- Chùa Quảng Nghiêm 
53- Chùa Phước Quang 
54- Chùa Thái Hòa 
55- Chùa Từ Thiện 
56- Chùa Linh Phú 
57- Tịnh Thất Nguyên Không 
58- Chùa Phước Lâm 
59- Chùa Pháp Trụ 
60- Chùa Linh Sơn 
61- Chùa Pháp Độ 
62- Tịnh Thất Hương Dầu 
63- Chùa Phước Thịnh 
64- Chùa Linh Phước 
65- Chùa Lâm Tuyền 
66- Thiền Thất Chơn Như 
67- Tịnh Xá Phước Huệ (Phú Túc) 
68- Thiền Viện Quán Tâm 
69- Tịnh Thất Tam Đức 
70- Chùa Linh Bửu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


41- CHUA BÚU ĐỨC 


Chùa Bửu Đức tọa lạc tại C-61-A, phường Bửu Long, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Giác Chánh (đã viên tịch). 


Đại đức Pháp Bửu là vị khai sơn chùa Bửu Đức và cho xây 
dựng chùa năm 1970 do Phật tử Nguyễn Văn Lạc cúng dường. 

Sau đó một thời gian thì Đại đức hoàn tục ra đời nên chùa thiếu 
vắng chủ trì. Nhằm lúc Đại đức Giác Chánh đi giảng trên tỉnh hội 
qua đây, nghĩ thấy cùng chung hệ phái nên Đại đức mới lưu về đây 
nghỉ. Sau đó, vì duyên lành ấy, Giáo hội bó nhiệm Dai đức Giác 
Chánh về chủ trì chùa Bửu Đức vào năm 1992. 

Chùa được xây dựng năm 1970, rộng 6.000m?, có các công 
trình như: Chánh điện, tăng xá, nhà cốt.... Chánh điện được xây lại 
vào năm 1990 được pha trộn giữa các kiểu kiến trúc Ấn Độ, Tích 
Lan, Thái Lan... Trên nóc chánh điện có 4 tháp: Đản sanh, Thành 
đạo, Chuyên pháp luân, Niết-bàn; tháp giữa là tháp Xá-lợi Sanchi, 
kỷ niệm nơi Phật thuyết Abhidhamma hạ thứ 7, dưới chân thành 
Kosambi khi ngài xuống từ cung trời Dao Loi. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 37 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Chùa hiện tại hộ khẩu thường trú thì còn 4 vị, nhưng tạm trú thì 
khi nhiều khi ít, trung bình là 10 vị. 

Về truyền thống sinh hoạt của chùa Bửu Đức rất đơn giản. Mỗi 
ngày có 2 thời công phu sáng và chiều, chư Tăng, tu nữ lên tụng 
kinh rồi ngồi thiền. Mỗi tháng có 2 ngày sám hối vào ngày Rằm và 
30. Tại đây, chư Đại đức thay phiên nhau thuyết giảng. 

Các ngày lễ trong năm như Rằm tháng giêng, Ram tháng tư 
đều có tổ chức, Phật tử đến nghe pháp, ngồi thiền, luận đạo và thọ 
đầu-đà. Riêng ngày lễ Dâng Y Rằm tháng 10 thì đông đảo chư Tăng 
cùng thiện nam tín nữ tham dự. 

Ht. Giác Chánh kế thế Dai đức Pháp Bửu chủ trì từ năm 1992 
đến nay nhưng năm 2020 ngài đã viên tịch. 


38 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 39 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


40 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 41 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
42- CHÙA THIÊN QUANG 1 


Chùa Thiền Quang 1 tọa lạc tại áp 8, xã Bình Sơn, 
huyện Long Thành, tỉnh Đông Nai 
Viện chủ: Tỳ-khưu Thiện Pháp - Dt: +84 908 504 488. 


oes 


Ja: ER”, wT: En’ NK Na HIN Y /N 


— 


UNHCR 


Mô hình chùa đang xây dựng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 43 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Chùa Thiền Quang | được hình thành từ năm 1976, khai lập từ 
một vùng rừng rậm hoang vu với vách đất và mái lá đơn sơ... 

Hoà thượng Thiện Pháp là người đã khởi công xây dựng ngôi 
chùa từ khi còn là một vị sa-di (1976) và cũng là viện chủ đương 
nhiệm của ngôi tự viện. Chùa đã trải qua ba đợt trùng tu vào năm 
1980, 1993, và 1998. Năm 1980, chánh điện được xây khang trang 
với diện tích 100m2. Năm 1993, chánh điện được xây dựng lại, quy 
mô lớn hơn với diện tích 198m2 (18mx11m) trên tổng diện tích đất 
2,5ha. Những năm sau đó, chùa bắt đầu xây dựng thêm những 
công trình phụ như giảng đường (20mx6m) năm 1998, tăng xá, liêu 
cốc, tháp chuông (2001). 

Chùa được thành lập hơn 40 năm kể đến hôm nay nên số 
lượng chư Tăng và thiện tín đến sinh hoạt rất đông đảo. Ngoài các 
kỳ sám hối hàng tháng, chùa tổ chức các ngày lễ hội truyền thống 
Phật giáo như lễ Vesak Phật Dan, lễ Vu lan báo hiếu, lễ Dang Y 
Kathina (mồng 10 tháng 10 Al). Song song với các hoạt động truyền 
bá Phật pháp, chùa cũng góp phần không nhỏ cho các hoạt động 
xã hội như xây nhà tình thương, nhà trẻ, từ thiện cứu trợ... 

Đáp ứng nhu cầu của Tăng Ni và thiện tín các nơi, năm 2016, 
chùa khởi công xây dựng một ngôi chánh điện mới và rộng hơn để 
phục vụ cho việc sinh hoạt. Dự kiến công trình kéo dài 5 năm, tuỳ 
vào kinh phí có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến. 


Ht. Thiện Pháp 


44 Tỷ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 45 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


+ HỆ mua 


Fr ve. u er "u w À a #2 WR 
um] an na ul i 


tài 3 BI AS a AU 
' Rn, z. 


46 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Chùa đang đại trùng tu 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 47 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Dos ATM ATINA TE Em m 


48 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Chư vị Trưởng lão Giới Đức, Thiện Pháp, Giác Giới, 
Thiện Nhân, Pháp Tông tình cờ gặp gỡ tại Tô đình Bửu Long 


f Xem Thêm: 
Bài viêt tẹ Website Pham Hoài Nhân 


Hưởng ứng chương trình giãn dân xây dựng vùng kinh tế mới, 
năm 1976 có một đoàn chư Sư từ thành phố Vũng Tàu đã đến ấp 8 
(Vân Nam) nay là ấp 8, xã Bình Sơn, huyện Long Thành tu tập và 
sinh sông. Khi ấy, nơi đây còn là rừng rậm hoang vu, chư Tang da 
dốc hết tam sức khai hoang, trồng trọt làm kinh tế tự túc nên không 
bao lâu khu rừng rậm hoang vu đã trở thành những ruộng, rẫy xanh 
mượt và vườn cây ăn trái tríu quả. 

Để có nơi cho chư Tang sớm tối tụng kinh niệm Phật, Phật tử 
có nơi lễ bái, cúng dường, Thượng tọa Thiện Pháp (khi ấy còn là 
sa-di) đã khởi công xây dựng một ngôi chùa nhỏ, đơn sơ, vách dat, 
lợp lá. Từ khi có ngôi chùa, hàng ngày tiếng chuông chánh pháp 
vang lên ngân nga mời gọi các thiện nam, tín nữ về nghe Sư thuyết 
pháp, giảng đạo vào những ngày lễ. Dần dan Phật tử thông hiểu 
thêm vé Phật pháp và một sô xin được quy y, cầu pháp với ngài. 

Ngôi chùa nhỏ không còn đủ chỗ cho chư Tăng, Phật tử tu 
học, sinh hoạt. Năm 1980, Tt. đã cho tiến hành trùng tu lại ngôi chùa 
khang trang rộng lớn hơn, diện tích khoảng 100m”, vách đất, mái 
lợp tole, đặt tên chùa là Thiền Quang với ý nghĩa: Ánh sáng của 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 49 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật pháp lan tỏa khắp nơi nơi. Nhưng rồi, ngôi chùa này cũng chỉ 
tồn tại được 10 năm thì xuống cấp trầm trọng. Năm 1993, được sự 
cho phép, trợ duyên của Giáo hội và Chính quyền địa phương, Tt. 
đã đứng ra đại trùng tu ngôi chùa bằng vật liệu tốt và nó được tồn 
tại cho đến ngày nay. 

Chùa Thiền Quang tọa lạc trong khu đất rộng 2,5hecta, xung 
quanh có nhiều cây cổ thụ tỏa bóng mát. Chánh điện có diện tích 
198m2 (18mx11m), kiến trúc mang đậm nét PGNT với những lá Bó- 
dé trang trí trên mái chùa. Nóc Chánh điện xây kiểu có lầu, hai mái 
lợp tole. Phía trên cửa ra vào có tượng Bôn Sư Gotama trong tư thế 
đang ban phước. 

Nội thất chánh điện kiến trúc đơn giản, nhẹ nhàng, uyn chuyển 
nhưng đa dạng và không kém phần hiệu ứng cảm xúc về mặt tâm 
linh. Đây là nơi dé chư Tăng công phu sang tối, cử hành các nghỉ lễ 
nhỏ, lớn như: xuất gia, trai Tăng, thuyết pháp, lễ phát-ló... Điện thờ 
Phật được bài trí tôn nghiêm mang lối kiến trúc đồng bộ Nam 
truyền. Chánh điện chỉ tôn thờ duy nhất một pho tượng Phật Tổ tọa 
trên đài sen ở tư thế giảng đạo, gương mặt hiền từ, nhân ái, đặt bên 
trong lá Bồ-đề như là ánh hào quang, tượng trưng cho sự giác ngộ. 
Pho tượng tạc năm 1993, chat liệu bằng gỗ mít. 

Vào chùa qua cổng Tam quan được xây cất khá bé thế. Bên 
trái chánh điện có tượng Bổn sư Thích Ca tọa thiền dưới gốc cây 
Bó-dé. Kế bên là lầu chuông, phía trong treo một đại hồng chung, 
nặng 800kg, đúc năm 2001, tại lò đúc chuông Hué, chi nhánh Long 
Thành (Đồng Nai). Kế bên là tháp 3 tang, cao 15m, trong tôn thờ 5 
viên ngọc Xá-lợi Phật Tổ. Bên phải chánh điện có đài Đức Phật 
nhập Niết-bàn, pho tượng khá lớn. 

Năm 1998, Tt. tiếp tục xây dựng một giảng đường, diện tích 
120m? (20mx6m) ở bên trái phía sau chánh điện. Tường xây bằng 
gạch, mái lợp tole giả ngói vẫy cá. Nơi đây dành cho chư Tăng 
ngọ trai, đồng thời lá nơi tiếp khách. Đây cũng là nơi dạy chữ Pali, 
giáo lý cho chư Tăng, Phật tử và hội họp bàn luận về Phật pháp. 

Ngoài ra, xung quanh chùa còn xây dựng nhiều liêu, thất dành 
cho chư Tăng và Phật tử tu thiền. Khung cảnh và trú xứ ở đây rất 
thanh tịnh, thích hợp cho những hành giả tu tập thiền định. 

Thượng tọa Thiện Pháp, thế danh Nguyễn Văn Ba, sinh năm 
1950, tại Gò Công Tây (Tiền Giang), xuất gia năm 1968, ban đầu tu 
học theo hệ phái Bắc tông, năm 1971 chuyển sang hệ phái Nam 
tông, thọ tỳ-khưu năm 1980 tại chùa Giác Quang (tp. HCM). 


50 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Từ khi xuất gia và là Sư khai sơn, chủ trì ngôi chùa Thiền 
Quang 1 tới nay, Thượng tọa Thiện Pháp là người tu hành chân 
chính, được Tăng, Ni, Phật tử gần xa mến mộ. Ở địa vị người lãnh 
đạo ngôi chùa, Tt. đã đào tạo thêm giới tử cho xuất gia, cho chư 
Tăng trẻ học văn hóa, mở khóa học Vi diệu pháp, giáo lý, kinh tụng 
cho chư Tăng và Phật tử, phát huy và giữ gìn những ngày sám hối. 
Những kỳ sám hối đều có thỉnh các vị Pháp sư đến giảng đạo cho 
Phật tử. Sư còn tổ chức những ngày đại lễ như: Cầu an, Phật Đản, 
Vu lan thu hút hàng ngàn người đến tham dự. Hàng năm, vào ngày 
10/10 Ál, chùa tó chức lễ Dâng Y Kathina cho chư Tăng. Ngày nay, 
có rat nhiều Tăng, Ni, Phật tử và nhân dân địa phương đến tham 
dự, bái Phật. Đây cũng là ngày hội của chùa Thiền Quang và nhân 
dân xã Bình Sơn. 

Thượng tọa Thiện Pháp luôn làm tốt công tác đạo và đời. Hiện 
nay, Tt. là đại biểu Hội đồng nhân dân ba khóa (từ khóa 1989 đến 
nay), là đại diện Phật giáo liên xã (Bình Sơn, Lộc An, Bình An). Đối 
với xã hội, Tt. có nhiều đóng góp to lớn: xây 3 căn nhà tình thương 
tặng cho hộ nghèo, xây 1 phòng mẫu giáo ở thôn 7 - Bàu Tre. Hàng 
năm, Tt. đều tổ chức phát thưởng tập vở cho trẻ em ở địa phương. 
Mỗi năm một län, đưa đoàn y bác sĩ về chùa trị bệnh miễn phí cho 
dân nghèo. Vào ngày lễ Vu lan - Rằm tháng 7 - chùa tổ chức phát 
quà cho các hộ nghèo trong xã. Việc làm tình nghĩa này đã được 
thực hiện từ năm 1990 đến nay. 

Thượng tọa còn là người luôn đi đầu trong công tác tổ chức 
tham gia cứu hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn... Từ những 
thành tích trên, Tt. đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của 
tỉnh và Trung ương. Đặc biệt là 2 Huy chương “Vi sự nghiệp Chữ 
Thập Đỏ” và ‘Vi sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của Hội Chữ Thập 
Đỏ Việt Nam và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Từ ngày thành lập đến nay, chùa Thiền Quang 1 luôn là bóng 
mát cho chư Tăng cư ngụ để yên tâm tu hành, là nơi trang nghiêm 
thanh tịnh cho các cư sĩ tu tại gia có nơi tôn nghiêm, lễ bái, cúng 
dường Tam bảo. 

Tt. chủ trì là bậc chân tu, đức độ, tam gương sáng cho Tang 
chung noi theo. Chua la mot dia điểm hoang pháp thu hut nhiều tin 
đồ cho Phật giáo Nam tông và là nơi đào tạo chư Tăng có cả tài lẫn 
đức, xứng đáng là những sứ giả của Phật Như Lai. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 51 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


43- CHÙA THIÊN QUANG 2 


— i © = „ann 
> = ANA AL ir 
WAIT à . = — = n ¿ a 

a = AR 2 

OO y 


Chùa Thiền Quang 2 tọa lạc tại só 219 ấp 3, xã An Phước, 
huyện Long Thành, tỉnh Đông Nai 
Chủ trì: Tỳ-khưu Chí Tâm - Đt: +84 918 902 099. 


1 E \\ 
1 See POSTE NO SORTE ww 


TƯƠNG ee i er E 


Sẽ a NENA wt 


Năm 1970 - 1971 bà Lê Thi Téo khai phá gò dat hoang xây 
dựng chùa lấy tên là Đại Tín, thỉnh thầy Thích Tâm Khiêm (thuộc hệ 
phái Cô Sa Môn) về chủ trì. 

Năm 1980, Thượng tọa Giác Chánh - hệ phái Nam tông về trụ 
trì, dôi tên thành chùa Thiền Quang 2 (dé phân biệt với chùa Thiền 
Quang 1 ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 53 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đến năm 1990, Đại đức Chí Tâm, thế danh Dương Văn Nuôi 
được Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai bổ nhiệm chủ trì. Năm 
1997, Đại đức trùng tu lại chánh điện, kế tục những phần việc còn 
dở dang của các vị chủ trì trước còn lại. 

Chùa Thiền Quang 2 tọa lạc trong khuôn viên 9,5 sào đan xen 
trong vườn cây ăn trái sum suê. Chánh điện được xây bằng bê tông 
cốt thép vững chắc, mái lợp tole xi măng, nền gạch Tàu. Chánh 
điện là gian nhà dọc 2 mái, chùa Thiền Quang 2 khác một số chùa 
phái Nam tông khác ở nét kiến trúc vì ở đây bài trí khá đơn giản, 
không gian thờ tự tương đối nhỏ, thấp, nghệ thuật trang trí không 
cầu kỳ... Nhưng có điểm chung là sự trang nghiêm của không gian 
thờ tự. Điện thờ duy nhất tượng Phật Thích Ca Mâu Ni uy nghi ngự 
đài sen, dưới gốc cây Bồ-đề nơi Bồ-tát đắc Đạo... 

Theo thông lệ hàng năm của chùa, vào ngày 27 tháng 9 Âm lịch, 
quý Phật tử gần xa đến dự lễ Dâng Y Kathia cho chư Tăng theo 
truyền thống các nước Phật giáo Nguyên thủy. 


54 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


rr Tỷ: 
TO- otoi 


55 


Phật Giáo Nguyên Thủy Viêt Nam Sử Lược 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


56 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 57 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


58 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
44- CHÙA CÒ ĐÀM 


Chùa Cö Đàm (Gotamäräma) tọa lạc tại số 120 ấp 8, xã An Phước, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
Dt: +84 903 856 857 - +84 903 608 823. 
Chủ trì: Ty-khuu Chon Thiện. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 59 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Chùa Có Đàm do Sư Bà Thích Nữ Diệu Đức (sinh năm 1920) 
thành lập vào năm 1954. 

Năm 1972, Sư Bà dời chùa về vị trí hiện nay cách chua cũ 
100m. Năm 1998, Sư Bà hién cúng ngôi chùa cho chư Tăng hệ phái 
Nam tông. 

Tổng diện tích đất chùa 7.000m2 (0,7ha). Kiến trúc của chùa 
xây dựng theo ý tưởng duy nhất là hoa sen rất độc đáo. Nền chùa là 
gương sen, cột là cọng sen, mái là lá sen, vách là cành sen; trong 
mỗi cánh sen có một vị thiên hiện ra với lòng thành kính gìn giữ 
Phật pháp. 

Phía trước công chùa là Phật cảnh Thành đạo được xây dựng 
vào năm 1992. Gồm tượng Phật Thích Ca cao 4m đang ngồi toạ 
thiền dưới gốc Bồ-đề cổ thụ cao 9m, đường kính thân cây 4,5m. 

Trước chánh điện là Phật cảnh Đản Sanh, minh hoạ tháp nước 
bảy tầng sen cao 7m, theo hình ảnh bước chân đi của Thái tử Sĩ 
Đạt Ta lúc vừa hạ sinh. Phía trên tháp nước là tượng Bó-tát tay chỉ 
trời, tay chỉ đất bằng đá trắng cao 1,8m khắc họa rất sống động. 

Diện tích chánh điện là 480m, hình dáng bên ngoài như một 
thuyền sen hai tang. Tang trên thờ duy nhất tượng Phật Thích Ca, 


60 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


tầng dưới là giảng đường nơi giảng dạy Phật pháp. Xung quanh là 
hồ nước bao bọc độ sâu 50cm. 

Thời gian hoàn thành chánh điện bên ngoài gần 6 năm, nhung 
chwa khánh thánh vi phán trang trí bén trong chwa xong, bao góm: 
tượng Đức Phật cao 3,5m bằng pha lê với trăm ngàn sắc hào 
quang tỏa khắp châu thân, xung quanh là chư Thánh chúng... 

Phía sau chánh điện là Bát Vạn Lộc (bình bát lớn nhất Việt Nam 
cao 7,5m rộng 9,5m) xung quanh bát được điêu khắc nhiều cánh 
sen bao bọc rất ti mi và công phu. Bên trong thờ Thánh Tăng Sivall, 
đại đệ tử của Phật, đệ nhất tài lộc. 

Công trình hiện nay đang xây là tăng xá 5 phòng, 2 tầng 
(18mx8m), chiều cao là 10,5m. Công trình đã thực hiện được 
2/3, chỉ còn phần hoàn thiện... Các công trình còn lại là trai đường 
và phước xá... Cũng đang chờ đợi nhân duyên... 

Chủ trì hiện nay là tỳ-khưu Chơn Thiện. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 61 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


62 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 63 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Bình bát vĩ đại 


64 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
45- CHÙA NGỌC ĐẠT 


Chùa Ngọc Đạt tọa lạc tại ấp Đồng, xã Phước Tân, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
Dt: +84 61 831 630 - +84 61 093 630. 
Chủ tri: Tỳ-khưu Trí Đức. 


Tịnh xá Ngọc Đạt tọa lạc cạnh cầu sông Buông, cách quốc lộ 
51 khoảng 150m về phía Tây, nằm ẩn mình dưới những hang cau 
thẳng tắp, vươn cao tỏa bóng mát quanh năm. 

Tịnh xá Ngọc Đạt do Đại đức Thích Giác Thành thế danh 
Lương Văn Bửu, thuộc hệ phái Khất sĩ dựng lên vào năm 1955 để 
tu tập, lao động sản xuất để phụng dưỡng mẹ giả. Ban đầu chỉ là 
một côc lá đơn sơ chưa có tên gọi. Năm 1965, ngôi cốc xuống cấp, 
Đại đức Giác Thành đã đứng ra lo việc trùng tu nâng cấp thành tịnh 
xá đặt tên là Ngọc Đạt. 

Tịnh xá được xây dựng theo kiểu Bát giác tượng trưng cho Bát 
chánh đạo, đây là kiểu kiến trúc truyền thống của hệ phái Khát sĩ. 
Tường xây gạch, xi-măng, mái lợp tole, nền láng xi-măng. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 65 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đại đức Giác Thành sống cuộc đời bình dị, thanh bạch, không 
phụ thuộc kinh tế vào Phật tử nên được mọi người quý kính. Ngoài 
việc tạo dựng tịnh xá Ngọc Đạt, Đại đức còn sáng lập tịnh xá Ngọc 
Bình ở Giồng Ông Tố (Cát Lái, thành phố HCM). 

Ngày 29/9/1985, Dai đức viên tịch, thọ 49 tuổi. 

Sau khi Đại đức Giác Thành viên tịch, theo yêu cầu của Phật 
tử, Giáo hội Phật giáo đã bổ nhiệm Đại đức Trí Đức thuộc hệ phái 
Nam tông về trụ trì và từ đó cách thờ cúng, tu tập tại tịnh xá Ngọc 
Đạt được chuyên sang cách thờ cúng, tu tập của hệ phái Nam tông. 
Và Đại đức Trí Đức cũng thay đổi từ tịnh xá thành chùa, chùa Ngọc 
Đạt, cho phù hợp với Phật giáo Nguyên thủy (Giáo phái Khất sĩ 
thường dùng từ tịnh xá và kiểu kiến trúc hình Bát giác). 

Từ khi tiếp nhận cơ sở thờ tự, Đại đức Trí Đức nguyện với lòng 
mình sẽ sống xứng đáng để khỏi phụ lòng người khai sơn. Sau 
nhiều năm lao động cật lực, Đại đức và các môn đệ trong tịnh xá đã 
tích lũy được một khoản kinh phí đáng kể đủ để trùng tu lại ngôi 
Tam Bảo. Vậy là vào năm 1993, Đại đức cho phá bỏ chánh điện 
hình bát giác cũ, xây mới lại theo kiến trúc Việt - Chăm hài hòa, 
bằng vật liệu kiên cố. Kết cấu và trang trí của ngôi chánh điện mang 
đậm nét đặc trưng của các ngôi chùa thuộc hệ phái Nam tông. 
Những đường nét hoa văn và các mảng trang trí ở mặt tiền, mái và 
nóc tịnh xá... đều theo các đề tài truyền thống mang tư tưởng của 
Phật giáo Nguyên thủy. Các họa tiết hoa sen luôn đi cùng biểu 
tượng Bát chánh đạo, còn lá Bồ-đề tượng trưng cho giác ngộ được 
trang trí dọc diềm mái, bờ nóc và xung quanh hình tượng “Tứ Đại 
Thiên Vương” ở mặt tiền chánh điện. 

Nội thất chánh điện là một không gian rộng lớn, thoáng mái, 
diện tích 54m2, cột âm tường, nền lát đá granit, mái lợp ngói Tây. 
Chánh điện chỉ độc thờ duy nhất Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với bộ 
hoàng y thiếp vàng lộng lẫy tọa thiền trên tòa sen, phía sau là bức 
tranh vẽ gốc cây Bó-dé. 

Sau khi trùng tu xong chánh điện, năm 1999 Đại đức Trí Đức 
cho xây tháp 3 tang để tôn thờ Xá-lợi Phat và long vị chư Tổ. 

Phải ké thêm là, năm 1985, cùng về nhận chùa với Đại đức Trí 
Đức có Sư Thiện Hữu (em Đại đức Ấn Minh). Thời đó còn hoang sơ 
và tiêu điều lắm, may năm sau, Thiện Đạt, Thiện Minh tức là bé Tu, 
bé Sáu về làm giới tử ở đây, rồi sau đó về thành phố xuất gia với 
ngài Siêu Việt. Hiện tại, năm 2015, ở đây có 4 vị tỳ-khưu là ngài 
Giác Đăng và 2 vị cũng lớn tuổi, có 2 có tu nữ, 1 cô là Nam tông, 1 


66 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


cô là Khát sĩ chỉ xin ở đây để đi học trung cấp ở Sài Gòn. 

Chùa Ngọc Đạt chỉ có lễ Dâng Y truyền thống phải giữ gìn. Còn 
các ngày lễ khác thì không tổ chức theo hình thức tập trung; đến 
ngày lễ, Phật tử nhớ thì đến chùa thắp nhang cúng Phật. 

Chùa tổ chức Dang Y Kathina theo truyền thống là ngày mồng 
1 tháng 10, có bài thơ của Ht. chủ trì: 

“Hằng năm Ngọc Đạt định kỳ 

Tháng 10 mông 1 Dâng Y cúng dường 

Thiện nam, tín nữ bốn phương 

Gieo duyên tạo phước tìm đường thiện lai. ” 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 67 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


nu ~ — 


una IILL @ 


E 


68 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 69 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


70 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
46- CHÙA PHƯỚC HỘ 


Chùa Phước Hộ tọa lạc tại tổ 21, ap Tân Cang, xã Phước Tân, 
huyện Long Thành, tỉnh Đông Nai. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Minh Huệ - Dt: +84 918 342 115. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 71 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ERES 


bs =| —.. 


IH 2H die a 


72 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 73 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Â 


u ey a ETT 


74 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


"—. 
— 


NIPA - Ni¥OM wôNG&I 


SS 


R _ 


Phat Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 75 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


= 1 


DS Y DIS, 


76 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
47- THIÊN VIỆN PHƯỚC SƠN 


Chùa Phước Sơn hay Thiền viện Phước Sơn tọa lạc tại 
đồi Lá Giang, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Bửu Chánh. 
Đt: +84 913 940 683 - +84 913 629 860. 


Thiền viện cách thành phố Biên Hòa 20km về phía Nam và cách 
thị trần Long Thành 20km về phía Tây. 

Thiền viện được Ht. Giới Nghiêm sáng lập vào năm 1970, ban 
đầu chỉ với mục đích tăng gia sản xuất kiếm thêm chuối, sắn khoai, 
đậu... dé phụ giúp thêm vật thực cho chư Tăng. 

Năm 1984 khi Đại đức Bửu Chánh chính thức về đây thì Đồi Lá 
Giang chỉ là mảnh đất cằn khô sỏi đá. Với “đại nguyện” biễn đây 
thành một trung tâm thiền nên Đại đức đã tổ chức trùng tu vào năm 
1985. Trong khuôn viên thiền viện, có nhiều pho tượng Đức Phật 
Thích Ca lộ thiên. Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Chính giữa 
thờ Đức Phật Thích Ca tọa thiền trên đài sen, hai bên là hai tượng 
Đức Phật trì bình khát thực, trước có tượng Bó-tát Dan sanh. 

Thiền viện Phước Sơn là quần thể kiến trúc Phật giáo gồm 
chánh điện, trai đường, Phật học viện, thiền đường, thất tịnh cư - 
nơi các hành giả tu thiền và các dãy cốc dành cho các chư Tăng ở. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 77 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Nam ån mình trong rừng cây tinh lặng, mỗi một khu ở đây được xây 
dựng theo phong cách khác nhau. Chánh điện, trai đường, Phật học 
viện, hai thiền đường được xây dựng theo kiến trúc Phật giáo của 
Thái Lan và Campuchia như nhà dài bốn mái, nóc nhọn, đường 
diềm mái trang trí lá cây Bồ-đề,... Hay những căn nhà khác lại theo 
lối kiến trúc có của Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam. 

Không gian ở đây rất rộng rãi, thoáng mát. Điểm nỗi bật là bức 
tượng độc tôn Đức Phật Thích Ca oai nghi mang bộ y thiếp vàng 
ngồi kiết-già trên tòa sen đặt ngay giữa khuôn viên. Hai bên là cảnh 
giới chư tiên với kiến trúc độc đáo cùng với ánh sáng huyền ảo từ 
đèn nến, khói hương, khiến bät ki ai bước chân vào đều cảm thấy 
trang nghiêm và thiêng liêng. 

Năm 1984 - 1985 với ước nguyện biến đổi Lá Giang thành 
trung tâm Phật giáo nên Dd. Bửu Chánh bắt đầu tổ chức một khu 
vực nhập thất tu thiền. Chư Tăng lúc đó có khoảng mười mấy người 
cứ một người bảy ngày thay phiên vô nhập that, tới giờ nhà bếp 
đem cơm dâng cúng. 

Từ năm 1995 (sau khi đi du học 10 năm) cho đến nay, Đại đức 
đã cống hiến rất nhiều cho thiền viện Phước Sơn và Phật giáo 
Nguyên thuỷ trong và ngoài nước: 

- Biến mảnh đất này thành Đại tòng lâm với nhiều công trình 
phụ, điểm xuyết các loại cây thụ lớn nhỏ. 

- Xây dựng trung tâm thiền Tứ niệm xứ. 

- Chư Tăng và tu nữ hiện nay đã có hơn 400 vị. Ngày nào cũng 
học giáo lý vào buổi sáng, tụng Tam Tạng buổi chiều, còn buổi tối 
có giờ ngồi thiền và nghe thuyết pháp. 

- Nơi đây là trung tâm hành hương tâm linh dé cho Phật tử gần 
xa đến chiêm bái. 

- Là trung tâm lễ hội Phật giáo. Da có hoàng gia Thái Lan đại 
diện hai đức vua đến đây Dâng Y Kathina; tham gia trong cuộc lễ 
gồm Bộ Ngoại giao, Tòa Đại sứ, Tổng Lãnh sự. Hiện nay, cứ lễ bình 
thường như Ram tháng giêng, Phat đản, Vu lan hoặc Tét,... cũng 
chừng năm bảy ngàn người. Còn ngày Dâng Y thì cũng phải mười 
may ngàn người. 

- Hiện nay, Ht. Bửu Chánh (bây giờ đã là Ht.) có tổng cộng 18 
CƠ SỞ gồm tự sáng lập hoặc viện chủ sáng lập, trụ trì trực tiếp, trụ trì 
gián tiếp, trụ trì có giấy tờ, trụ trì đỡ đầu. Riêng ở Mỹ một ngôi chùa 
chính thức đang hoạt động, đã có đất và đã có tượng Phật. 


78 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


- Thiền viện hiện tại có khoảng 300 tịnh cốc nằm rải rác trong 
khuôn viên khoảng 3.000m? dành cho các Tăng, Ni và thiền sinh từ 
các nơi đến học thiền Vipassana... Điều đáng nói là ở đây, nhiều 
doanh nhân cũng tới để học thiền. Theo các thiền sinh là doanh 
nhân cho biết, thiền giúp cho họ bình tĩnh, sáng suốt dễ kiểm soát 
được công việc. 

Hàng năm, vào ngày 12/10 Âm lịch, thiền viện tổ chức đại lễ Dâng 
Y Kathina, lễ để bát hội và lễ xuất gia gieo duyên. 
Chủ trì thiền viện từ năm 1984 đến nay là Ht. Bửu Chánh. 


A LL E 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 79 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


80 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 81 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


SIN 


ALi PR re x 


ery “ie 


82 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 83 


t Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ậ 


Chương I/E - Các Chua Ph 


na Bhikkhu 


- Silagu 


i Đức 


lới 


Tỳ-khưu G 


84 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


VIEN CM 
THIEN VIE 


Nguy 


04 Nhân 
tính Th 
Thân n 


Phậ 
ngói 


tí A ' HCM k 
VIÊN PHUÓ NAT) 


I NGHI 
56-1921 (nhár 
huyện H 
Nguy 


được nhiều t 
1hiéu ngôi Tr 

h nhiêu k sả ‹ 
ng tài ch io 

n thị tịch, gia ti 
ing được 63 tuổi 
lë tuóng niém 
Phat Báo-Tán Bin 


PHÁP Q 


DL 2006 


Bia tưởng niệm cố Ht. Giới Nghiêm 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


85 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


un big 
Ty 


86 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
48- CHÙA Y SƠN 


Chùa Y Sơn tọa lạc tại âp Tân Cang, xã Phước Tân, 
huyện Long Thành, tỉnh Đông Nai 
Chủ trì: Tỳ-khưu Phước Quang 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 87 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Năm 1978, cư sĩ Nguyễn Văn Đoàn thành lập chùa Y Sơn và 
dâng cho Thượng tọa Bửu Chánh (chủ trì thiền viện Phước Sơn); 
đến năm 1990, Tt. đề cử Đại đức Phước Quang quản lý và điều 
hành ngôi chùa này. 

Diện tích đất chùa là 1.000m2 với những công trình cơ bản. 

Năm 1992, cư sĩ Võ Thế Lưu cúng dường xây dựng lại chánh 
điện có diện tích 70m. 

Năm 1994, một cư sĩ ở Xa lộ Thị Nghè dâng cúng một đại hồng 
chung cao 0,8m. 

Năm 1998, xây thêm phòng ở cho chư Tăng. 


88 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 89 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


90 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 91 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
49- CHÙA TAM PHƯỚC 


Chùa Tam Phước tọa lạc tại só 247, quốc lộ 51, 
xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
Chủ trì: Ty-khwu Chánh Định. 

ĐI: +84 903 856 854. 


Khoảng thập niên 90, Thượng toạ Bửu Chánh giới thiệu Đại 
đức Chánh Định đến đây thành lập một ngôi chùa Phật giáo Nguyên 
thuỷ ở ngay xã Tam Phước, nên Đại đức đặt tên là Tam Phước tự, 
vừa phù hợp với địa phương và vừa thích nghi với “tam phước” 
(phước vật, phước đức và phước trí) trong truyền thống Phật giáo. 

Chùa có tổng diện tích 3.771m?. 

Ban đầu chỉ là một ngôi chánh điện bằng vật liệu thô sơ, một 
am cốc để tu tập. Sống đơn giản và đạm bạc như vậy, nhưng Đại 
đức vẫn giữ nghi lễ và phương châm tu tập thuần tuý theo Phật giáo 
Nguyên thuỷ, mùa an cư kiết hạ vẫn tổ chức lễ Kathina hoành tráng, 
đông đảo chư Tăng và Phật tử đến tham dự. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 93 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Năm 1992, Dd. Chánh Định tiểu trùng tu chánh điện, từ vật liệu 
thô sơ sang lợp mái tôn, cảnh trí tôn tạo khang trang và thanh lịch. 

Năm 1996, do tắm lòng trong sạch của Phật tử ủng hộ Tam 
Bảo, Đại đức cho tiến hành thi công hơn sáu tháng, hoàn thành một 
chánh điện chùa Tam Phước tương đối khang trang hơn. Trùng tu 
kỳ này vẫn còn mái tôn, chỉ khác là vật liệu bằng xi măng cốt sắt. 
Thực hiện xong chùa khánh thành và kiết giới Sima vào ngày mồng 
7 tháng giêng năm 1997 có đông đảo chư Tăng và Phật tử đến 
tham dự. 

Năm 2005, Đại đức đại trùng tu và tái thiết mới hoàn toàn ngôi 
đại hùng bửu điện chùa Tam Phước, theo kiến trúc hai mái cổ lầu, 
giống các ngôi chùa ở cố đô Hué, nhưng được cách điệu phần nóc 
và mái, vừa cao vừa nhọn giống như chùa tháp của các nước Phật 
giáo Thái Lan, Miến Điện... theo truyền thống Nguyên thuỷ. Chánh 
điện có diện tích 240m2, tổng chi phí xây dựng khoảng 500 triệu 
đồng, do chư Tăng, tu nữ và Phật tử Phật giáo Nguyên thuỷ ủng hộ. 
Khởi công ngày mồng 9 tháng giêng năm 2005, hoàn thành ngày 
mồng 8 tháng giêng năm 2006; ngày đó cũng là ngày kiết giới Sima 
và khánh thành chánh điện chùa Tam Phước, có hơn 100 chư Tăng 
và 500 Phật tử tham dự. 

Đại đức Chánh Định được xem là người sáng lập chùa Tam 
Phước. Để chính danh công đức ấy, tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng 
Nai đã ký quyết định bổ nhiệm Đại đức làm chủ trì vào ngày 3 tháng 
9 năm 2004. 

Đại đức Chánh Định xuất gia ngày 15 tháng 10 năm 1981 với 
Hoà thượng Tịnh Sự. Đại đức tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt 
Nam khoá III tại thành phố HCM năm 1997, và tốt nghiệp thạc sĩ 
Phật học tại Ấn Độ năm 1999. Hiện nay Đại đức là giảng viên Học 
viện Phật giáo Việt Nam và Giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 


94 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 95 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


96 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 97 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


98 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


PHC BIEN QC» 
: 


Tt. Chánh Định 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 99 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
50- TINH XÁ PHƯỚC HUE (Cầu Xéo) 


Tịnh xá Phước Huệ tọa lạc tại số 311/9 quốc lộ 51, khu Cầu Xeo, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
Dt: +84 61 845 502. 
Chủ trì: Ty-khuwu Bửu Chánh. 


Tịnh xá này do Hòa Thượng Tâm Hỷ thành lập năm 1990 trên 
mảnh đất có diện tích 355m2 do nhị vị cư sĩ Trương Quốc Tuấn và 
Nguyễn Văn Huỳnh cúng dường. 

Năm 1992, xây dựng chánh điện với diện tích 35mZ. 

Năm 1994, tôn tạo tượng Phật Niết-bàn đặt trong sân chùa. 

Năm 1995, xây dựng công tam quan rộng 3,64m, cao 4,52m. 

Năm 1997, xây dựng căn phòng 01 lầu cho chư Tăng trú cư. 

Năm 1998, xây dựng bảo tháp thờ Xá-lợi dạng hình vuông 3m, 
cao 10m, bên trong có một chuông đồng đường kính 0,45m. 

Sau khi Ht. Tâm Hỷ viên tịch thì ngôi tịnh xá này được Ht. Bửu 
Chánh quản lý, điều hành. 

Đại đức Phước Hiền hiện là phó chủ trì thay mặt Ht. Bửu 
Chánh chăm sóc ngôi tịnh xá này. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 101 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


102 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 103 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


104 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
51- CHÙA QUANG MINH 


Chùa Quang Minh tọa lạc tại âp 1, xã Long An, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
Tri sự: Tỳ-khưu Phước Độ. 
Dt: +84 61 845 872. 


Chùa Quang Minh được khai lập năm 1989 do thầy Chánh Tâm 
mua đất và chỉ đạo xây dựng. Ban đầu chùa có diện tích 50m? bằng 
tre tranh, nền xi-măng có tên là tịnh thất Quang Minh. 

Năm 1991, tịnh thất được trùng tu. Năm 1994, Ban đại diện 
GHPGVN huyện Long Thành tạo điều kiện thuận lợi và cấp quyết 
định để cho tịnh thất Quang Minh đổi tên thành chùa Quang Minh. 

Chùa Quang Minh tọa lạc trên khu đất rộng 2.000m”, mặt quay 
về hướng quốc lộ 51. Chùa xây dựng theo kiểu nhà ống,. mái được 
đúc bê tông cốt thép, nền gạch bông, lợp tole. Chùa gồm chánh 
điện và hậu điện nối tiếp nhau. Chánh điện được bài trí khá đơn 
giản. Điện Phật thờ duy nhất Đức Phật Gotama uy nghỉ tọa thiền 
trên đài sen, khoác y thếp vàng lộng lẫy. 

Sau chánh điện là hậu điện, nơi đây lưu giữ 5 tượng Phật được 
thỉnh về từ thuở tạo lập tịnh thất. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 105 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Trước chánh điện là Phật đài Thích Ca Máu Ni có diện tích 
16m2 (4mx4m) được đúc bằng bê tông cao 5m. Đây là dạng kiến 
trúc tháp với 4 cột chính vươn cao 4 góc, là hình tượng rồng tượng 
trưng cho sự hộ trì. Nóc đài tháp nhọn vút được mô phỏng theo 
nguyên mẫu những ngôi chùa Nam tông ở Campuchia. Mặt tiền là 
hình tượng Bát Chánh Đạo. Trong tháp là tượng Đức Bôn sư 
Gotama trong tư thế tọa thiền. 


106 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Trong một ngày lễ Đặt bát hội tại chùa 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 107 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
52- CHUA QUÁNG NGHIÊM 


Chùa Quảng Nghiêm tọa lạc tại số 827 Đinh Quang Ân, 
ấp Hương Phước, xã Phước Tân, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
Chủ tri: Dd. Tuệ Quyền - Dt: +84 903 880 456. 
Email: chuaquangnghiem01@yahoo.com.vn. 


Trước năm 1970, có một vùng đất hoang được bà Hoàng Liên 
Bich tức là Sư cô Thích Nữ Diệu Oanh về khai khan và tao dựng 
nên chùa Quảng Nghiêm. Đến năm 1980, Sư cô dâng chùa cho 
Phật giáo Nam tông. Lúc bay giờ, Thượng tọa Giác Chánh tiếp nhận. 
Năm 1982, Tt. Giác Chánh đề cử cố Đại đức Giác Tâm tiếp quản. 
Năm 1990, cố Đại đức Minh Thiện tiếp nối chủ trì. Năm 1995, Đại 
đức Tuệ Quyền chính thức được bổ nhiệm chủ trì, đưa chùa Quảng 
Nghiêm đi vào sinh hoạt đến tận ngày nay. 

Diện tích đất ban đầu của chùa là 23.000m? nhưng hiện nay 
còn khoảng 20.000m? do bị län chiếm. Các công trình xây dựng ban 
đầu chỉ có ngôi chánh điện nhỏ đơn sơ, vài căn nhà tôn mái lá. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 109 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Hiện nay Đại đức Tuệ Quyền đang tiến hành hoàn thiện đại 
trùng tu các hạng mục như: Tăng xá, trai đường, hàng rào và chánh 
điện. Hạng mục tăng xá (diện tích 405m?) 9 phòng vừa được hoàn 
thành. Kiến trúc chùa theo phong cách tháp mái cao, nóc nhọn; khởi 
công vào ngày 20/4/2005, được hoàn thành vào ngày 02/7/2006. 
Đồng thời công trình trai đường cũng đã được hoàn tät với diện tích 
260m2, có kiến trúc tương tự như tăng xá, phía sau trai đường là 
nhà kho và nhà bếp mỗi nhà 24m?. Ngày mồng 8 tháng giéng năm 
Dinh Hợi, tổ chức long trọng lễ khánh thành trai đường, tham dự 
buổi lễ có nhiều vị giáo phẩm Phật giáo Nguyên thuỷ, chư vị chủ trì 
và đại diện các chùa. 

Đại đức Tuệ Quyền được tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai bổ 
nhiệm chủ trì vào năm 1996, Đại đức đã tốt nghiệp Học viện Phật 
giáo Việt Nam khoá III. Hiện nay Đại đức là Uỷ viên BTS tỉnh Đồng 
Nai, Giảng sư đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Mặc dù bận rộn trong công việc Phật sự nhưng với khả năng và 
uy tín của mình, Đại đức đã vận động xây dựng trai đường và tăng 
xá khá khang trang, mỹ thuật... Hiện Đại đức đang tiếp tục vận 
động Phật tử trong và ngoài nước xây dựng ngôi chánh điện chùa 
Quảng Nghiêm với diện tích 800m2. 

Chùa đã trải qua bốn đời chủ trì: 

- Thượng toạ Giác Chánh (1980 - 1984). 

- Thượng toạ Giác Tâm (1984 - 1994). 

- Đại đức Minh Thiện (1994 - 1996). 

- Đại đức Tuệ Quyền (1996 cho đến nay). 


110 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 111 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


112 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


& 
3 
$ 
È 
Ệ 
à 


Phật Giáo Nguyên Thủy Viêt Nam Sử Lược 113 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


1144 Tỷ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


OO 


— 


Đại đức Tuệ Quyền 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 115 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
53- CHÙA PHƯỚC QUANG 


Chùa Phước Quang tọa lạc tại ấp 1, xã Hiệp Phước, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Chơn Quang. 
Dt: +84 908 263 741. 


Chùa Phước Quang được thành lập năm 1990 trên mảnh đất 
có diện tích 2.500m2 gân khu công nghiệp huyện Nhơn Trạch. 

Năm 2008, xây dựng chánh điện kiểu kiến trúc Thái, năm 2010 
thì hoàn thành và khánh thành rồi kiết giới Sima. 

Chùa hiện có 2 vị Sư trú cư nhưng hằng năm vẫn tổ chức các 
lễ hội truyền thống của PGNT. 

Đại đức Chơn Quang điều hành và quản lý ở đây. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 117 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


118 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 119 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


120 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
54- CHÙA THÁI HÒA 


Chùa Thái Hòa toa lạc tại km 112, áp Hiệp Nhat, 
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 
ĐI: +84 61 852 810. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Pháp Tân. 


Chùa Thái Hòa nằm trên sườn đồi Ro-náng-si ở phía sau cụm 
Hòn Dĩa thuộc khu vực núi đá Ba Chồng (Định Quán), cách quốc lộ 
20 chừng 400m. Ngôi chùa tọa lạc giữa xóm dân cư (khoảng 50 hộ) 
dân tộc Khmer của thị trấn Định Quán, do Đại đức Lý Xê (người 
Khmer) khai sơn vào năm 1963, để những người dân Khmer địa 
phương có nơi bái Phật, cúng dường. 

Dat chùa khá rộng, hơn 2 hecta, nhưng ngôi chùa lại được xây 
dựng khá đơn sơ và khiêm tốn. Các cơ sở thờ tự, sinh hoạt của 
chùa không tập trung thành một khối mà được xây dựng rải rác 
trong diện tích gần 2.000m?. 

Nổi bật ở trung tâm là ngôi chánh điện, diện tích 108m2 
(12mx9m), cất theo kiểu tứ trụ, được tạo dựng hoàn toàn bằng gỗ: 
cột gỗ, vách gỗ, mái lợp tole. Nội thất chánh điện được bày trí tôn 
nghiêm theo truyền thống của Phật giáo Nam tông với bàn thờ duy 
nhất thờ Đức Thích Ca, tượng cao 1,2m; chất liệu bằng xi măng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 121 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


(Phật tử cúng dường năm 1996); ngoài ra còn có một số tượng 
Phật Thích Ca kích thước nhỏ có từ khi tạo lập chùa. 

Đối diện với cổng ra vào là trai đường, diện tích 96m2 (16mx6m). 
Tiếp theo là dãy nhà cấp 4 vách tường xi măng, mái lợp tole. Ngoài 
ra chùa còn có các công trình: đài Phật Thích Ca trì bình, tượng bằng 
xi măng cao 1,8m; bảo tháp tôn trí Xá-lợi Phật Thích Ca. Bên cạnh 
bảo tháp còn có một số cốc, thất cho chư Tăng. 

Từ ngôi chùa nhỏ đơn sơ, năm 1996 Đại đức Pháp Tân từ tịnh 
xá Phước Huệ (xã Phú Túc - Định Quán) được sự yêu cầu của Phật 
tử địa phương về chủ trì và đã cho trùng tu lại chùa có kiến trúc và 
hình dáng như ngày nay. 

Đại đức Pháp Tân, thế danh Võ Văn Dũng, sinh năm 1968, quê 
tỉnh Tiền Giang, xuất gia năm lên 10 tuổi, thọ tỳ-khưu năm 1994 tại 
giới đàn chùa Kỳ Viên. Là người xuất gia từ nhỏ, nay đã có gần 25 
năm sống tu học theo tôn chỉ Phật Đà. Với vai trò là một vị chủ trì 
mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng nhờ phẩm hạnh đàng hoàng của 
mình, Đại đức Pháp Tân đã được Phật tử gân xa kính trọng và mén 
mộ. Đại đức hiện đang tu học lớp Trung cấp Giảng sư tại Văn 
phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Hằng năm, chùa tó chức các ngày lễ truyền thống của Phật 
giáo (Phật Đản, Vu lan...), lễ Dâng Y Kathina trong khoảng thời gian 
từ 16/9 đến Rám tháng 10 (không có ngày có định). Đây thực sự là 
ngày hội truyền thống của chư Tăng, Phật tử Nam tông ở thị trấn 
Định Quán - Đồng Nai. 

Để có nơi trang nghiêm tôn trí Xá-lợi Phật và có nơi rộng rãi 
cho chư Tăng, Phật tử tu học, Dd. Pháp Tân có hoài bão muốn xây 
dựng lại ngôi chùa khang trang hơn. Được sự trợ duyên của các 
cấp có thẳm quyền, hiện nay bản vẽ thiết kế và giấy phép xây dựng 
đã hoàn thành, chỉ còn chờ khi đủ duyên sẽ khởi công xây dựng để 
chùa Thái Hòa luôn là bóng mát, điểm hội tụ của chư Tăng tu học 
và các giới Phật tử hành hương lễ bái, cúng dường Tam bảo. 

Chùa tích cực tham gia sinh hoạt Giáo hội và từ thiện địa 
phương, đặc biệt vào các dịp lễ lớn của Phật giáo. 


122 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 123 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


124 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 125 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
55- CHÙA TỪ THIỆN 


Chùa Từ Thiện tọa lạc tại km 90, áp Đồn Điền 1, 
xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 
Dt: +84 932 845 221. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Pháp Đăng. 


Vào thời Pháp thuộc, người dân Bắc bộ được chiêu mộ vào 
Túc Trưng - Đồng Nai - làm công trường cao su. Họ xây một ngôi 
trường nhỏ dạy cho khoảng 30 em học sinh. Về sau, ngôi trường 
trở thành chỗ thờ thần thánh theo tín ngưỡng dân gian gióng như 
đình miễu và không có tên gọi. Sau một thời gian do chiến tranh, rồi 
thống nhất đất nước, không có người trông coi nên miễu bị bỏ 
hoang một thời gian khá dài. Nơi đây trở thành một chỗ hoang phé, 
không người khói hương thờ tự. Người dân địa phương cũng có 
mời nhiều vị Thầy, Sư cô về quản lý nhưng đều không thuận duyên. 
Đến năm 1991, Dd. Pháp Đăng được mời về quản lý và đặt tên là 
chùa Từ Thiện, đưa vào sinh hoạt theo Phật giáo Nguyên thủy. 

Diện tích đất hồi xưa 1.061m2 chỉ có một căn nhà mái ngói đơn 
sơ khoảng 200m2 làm lớp học vào năm 1955. Khi lớp học giải thể 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 127 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


thì phòng này được sử dụng làm nơi thờ tự và được nâng cấp vào 
năm 1963. Sau khi tiếp nhận chùa năm 1991, vào năm 2005, Đại 
đức cho trùng tu và xây dựng thêm phòng ở, trai đường, rồi mua 
thêm, nới rộng diện tích lên đến 3.000m2. 

Chùa Từ Thiện thường tổ chức lễ truyền thống theo Phật giáo 
Nguyên thủy vào ngày Rằm tháng giêng, tháng 4 - Vesak, tháng 7, 
Dâng Y Kathina vào ngày 28/9 và ngày 28/4 - đám giỗ thầy tổ là 
ngài Ht. Pháp An - Dhammaguna. Tối ngày 14, 30 hàng tháng có tổ 
chức thuyết pháp giảng đạo. 

Sắp tới, Đại đức cho xây dựng lại tăng xá, dời chánh điện nằm 
chính giữa khu dat hiện tại theo phương pháp cắt móng di dời. 

Hiện giờ chùa có 4 vị Đại đức, 12 giới tử, 1 cô tu nữ đang trú 
ngụ tu học tại đây. 


Hi MEER 


u - 


128 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


mm. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 129 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


130 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 131 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
56- CHÙA LINH PHÚ 


CHUA LINH 


. 


Chùa Linh Phú tọa lạc tai km 139, quốc lộ 20, 
xã Phú Só, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 
Dt: +84 61 858 101 - +84 913 811 657. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Pháp Cần. 


Vào năm 1957, bà Nguyễn Thị Pho cúng dường đất cho quý 
thầy thuộc hệ phái Bắc truyền là Thích Từ Châu cùng 6 vị đồng tu 
khi thay phong cảnh của ngọn đồi tại xã Phú Sơn nay khá đẹp, phù 
hợp làm nơi tu tập. Sau khi nhận đất, quý thầy làm một am tranh 
vách tre, mái lá làm nơi tịnh tu và lấy tên là tu viện Thái Hư. Trong 
khoảng thời gian áy đến năm 1975 đã trải qua hai đời chủ trì là thầy 
Khai Tâm và thầy Minh Án.. 

Khi người dân từ các 'vùng miền về đây lập nghiệp thường 
xuyên đến viếng lễ Phật nên am tranh trở thành chùa. Cảnh vật 
không còn cô tịch như xưa mà trở nên náo nhiệt nên quý thầy đã rời 
đi nơi khác tìm nơi thanh vắng. Về sau, trưởng ban Phật tử là ông 
Hai Thơm có duyên lành diện kiến Dd. Pháp Cần đang trụ xứ tại 
tịnh xá Phước Huệ - Phú Túc - và đã thỉnh Đại đức về chùa. Năm 
1987, Dd. Pháp Cần được sự bổ nhiệm của tỉnh hội Phật giáo tỉnh 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 133 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đồng Nai về chủ trì chùa. Kể từ đó, Phật giáo huyện Tân Phú sau 
thời gian im ắng đã được khơi nguồn hoạt động trở lại. 

Tổng thể chùa có diện tích khá lớn là 37 hecta. Năm 1989 - 
1992, Đại đức cho trùng tu xây dựng và lay tén hiéu la chua Linh 
Phu. Nam 1994 - 1998, chùa được trùng tu thêm một lần nữa va 
hoàn thiện đến nay. Tháng 11/1998, Đại đức tổ chức lễ khánh 
thành. Kiến trúc chùa có chánh điện, phòng khách, trai đường, văn 
phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện, nhà tổ, nhà cốt, Phật cảnh, cổng 
Tam quan hoành tráng như một ngọn núi. Chánh điện chùa có diện 
tích gần 1 sào. 

Chùa Linh Phú vừa là nơi tu tập vừa là văn phòng Ban Trị sự 
Phật giáo huyện nên quy tụ cả ba hệ phái Nam tông, Bắc tông và 
Khát sĩ. Hiện tại chùa có 10 vị Đại đức Nam tông. Chùa thường tổ 
chức các ngày lễ truyền thống như Phật đản, Vu lan, Dâng Y tắm 
mưa và Kathina. Ngày 14/4, tổ chức Phật Đản. Riêng lễ Vu lan 
được tổ chức vào 2 ngày là ngày 12 - mãn hạ tự tứ cho chư Tăng 
Bắc tông, còn ngày chính thống ở chùa là ngày Rằm 15/7. Ngày 
12/7, tất cả các chùa Bắc tông, Nam tông đều tập trung về đây. Vào 
tháng 6, lễ Dâng Y tắm mưa thì tùy theo thí chủ chọn ngày. Lễ Dâng 
Y Kathina được tó chức vào ngày 24/9. Ngoài ra, chùa còn tó chức 
lễ hoa đăng theo hệ Bắc truyền là lễ vía Phật A Di Đà vào ngày 
16/11. Hàng tháng vào ngày 14, 30 có khóa tu bát quan trai. 

Chùa Linh Phú là ngôi chùa đầu tiên tại huyện Tân Phú. Tuy 
không phải là người khai sơn lập tự nhưng Tt. Pháp Cần là người 
sáng lập nên hệ thống chùa chiền trong huyện này, giúp cho người 
dân có nơi sinh hoạt tâm linh đầy an lạc. 


134 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


tal) 


135 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


136 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 137 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


138 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
57- TỊNH THÁT NGUYÊN KHÔNG 


Tịnh that Nguyên Không (Puññavatimalakhema) tọa lạc tại tó 4 
ấp 9, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhát, Đồng Nai. 
Chủ trì: Ty-khuu Phước Tùng. 
Dt: +84 903 610 420 - +84 938 393 639. 


Tịnh thất Nguyên Không thành lập năm 2006. Đây là phần đất 
của gia đình, được bà Nguyễn Thị Hoa là thân mẫu Dd. Phước 
Tùng cúng dường đến Tam Bảo để làm trụ xứ cho chư Tăng và làm 
nơi sinh hoạt lễ bái, cúng dường... Phần đất chia làm 2 khu vực 
cách nhau một con đường. Một khu vực 2 sào dành cho chư Tăng 
và một khu 3 sào dành cho tu nữ. 

Năm 2012, Dd. Phước Tùng bắt đầu hoàn tất hồ sơ xin phép 
thành lập cơ sở sinh hoạt tôn giáo. Trước đây, người dân địa 
phương thường gọi đây là chùa Lá vì phòng ở được xây dựng toàn 
bằng lá. Sau thời gian, khi thấy Pd. Phước Tùng đi bát khát thực 
thường xuyên, họ gọi là chùa Sư Tùng. Từ 2012, khi làm thủ tục 
đăng ký Giáo hội, Đại đức mới lấy tên là tịnh thất Nguyên Không. 

Phần đất ban đầu có 5 sào. Về sau, Phật tử dâng cúng mở 
rộng thêm được 1,2 mẫu. Tịnh thất Nguyên Không có cách xây dựng 
độc đáo. Ở giữa khu đất có một hồ nước nhân tạo được xây dựng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 139 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


một căn nhà nồi dùng làm trai đường. Căn nha này trước đây được 
sử dụng làm Sima nước dé hành Tăng sự. Về sau, khi chánh điện 
được xây dựng thì chuyển thành nhà ăn. Xung quanh có chánh 
điện, tháp thờ Xá-lợi, phòng ở, lớp học, nhà bếp. 

Tịnh thất có 7 vị Sư trú ngụ. Hằng ngày, các vị đi bát khát thực. 
Khu vực tu nữ riêng có diện tích 3 sào, gôm một dãy nhà 5 phòng, 
hiện có 2 cô đang trú ngụ. 

Trước đây, chỉ có một mình Dd. Phước Tùng ở. Sau khi làm 
thủ tục pháp lý, tịnh thất mới chính thức đi vào sinh hoạt trong 
khoảng 3 năm trở lại đây. Vào các ngày lễ, 15 tháng giêng, tổ chức 
thọ đầu-đà. Ngày 15 tháng 4 tổ chức lễ Phật Đản có thọ đầu-đà. 
Ngày chủ nhật tháng 10 do thí chủ chọn để tổ chức lễ Dâng Y 
Kathina. Tịnh thất có lớp học Abhidhamma, lớp Pali và giáo lý cho 
chư Tăng và Phật tử - nhưng chủ yếu vẫn tổ chức hành thiền vào 
chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, Đại đức còn vận động xây dựng cầu 
đường, nhà tình thương và phát quà từ thiện cho bà con địa 
phương nữa. 

Năm 2016, Dd. Phước Tùng được Phật tử cúng dường một 
mảnh đất 20.000m cách tịnh thất Nguyên Không 5km. Và sau này, 
họ sẽ cúng thêm 15.000m? nữa. Mảnh đất có Cay có suối, thích hợp 
làm nơi tu hạnh đầu-đà nên Đại đức sẽ dùng để làm rừng thiền cho 
những ai muốn thực hành pháp đầu-đà có nơi ở thuận tiện. Hiện tại 
cơ sở hạ tầng có một căn nhà tương đối và chuẩn bị xây dựng 4 
phòng ở bằng lá. Mùa hạ năm nay, dự kiến sẽ có 5 vị Sư, 2 Phật tử 
đến trú ngụ. 

Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự ủng hộ của 
Phật tử và sự hỗ trợ của bệnh viện địa phương cũng như các bác sĩ 
bịnh viện Chợ Rẫy ở thành phố HCM - thời gian tới đây, tịnh thất 
Nguyên Không không những là nơi tu học mà còn là trung tâm nuôi 
dưỡng những tu sĩ già binh. Dd. Phước Tùng có nguyện vọng sẽ 
giúp đỡ về mặt y tế, sức khỏe cho Tăng, Ni dé họ được thuận tiện 
trên con đường tu học. 


140 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 141 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


142 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 143 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


14 Tỷ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 145 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
58- CHÙA PHƯỚC LÂM 


A Y BO WE 


Chùa Phước Lâm tọa lạc tại áp Tân Cang, xã Phước Tân, 
thành phô Biên Hòa, tỉnh Đông Nai. Tru tri: Dd. Phước Toàn. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 147 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


148 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 149 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


150 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
59- CHUA PHÁP TRỤ 


Chùa Pháp Trụ tọa lạc tại ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, 
huyện Tân Phú, tỉnh Đông Nai. 
Trụ trì: Dd. Pháp Đạo. Dt: +84 918 175 383. 


Chùa Pháp Trụ được thành lập ngày 16/2/2003 do cô Phùng 
Thị Hường cúng dường đất. Mảnh đất này lúc bấy giờ là vườn cà 
phê và quýt. Sau khi nhận dat. Bd. Pháp Đạo cho xây dựng một 
phòng thờ nhỏ 16mZ, một phòng khách, và phòng ở. 

Sau quá trình tu tập tại đây, năm 2009, chùa Pháp Trụ được 
nhà nước công nhận là cơ sở sinh hoạt tôn giáo. Từ đó, Đại đức 
cho xây dựng chánh điện có diện tích khoảng 110m? cùng các công 
trình Phật cảnh như Đản sanh, Xuất gia, Thành đạo. Khi thành lập 
chùa, Phật tử địa phương dâng cúng tượng Quan Âm, Đại đức 
cũng tiếp nhận và tôn trí thành cảnh trong khuôn viên chùa. Các 
Phật cảnh được tôn trí theo dạng non bộ, đôi nơi có rồng phượng 
nhưng theo phong cách Việt Nam nên có nét đặc trưng riêng, không 
giống như những chùa khác. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 151 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Năm 2013, Dd. Pháp Đạo được Giáo hội Phật giáo chính thức 
bó nhiệm chủ tri. Đại đức cũng tham gia nhiều hoạt động từ thiện tại 
địa phương. 

Dưới sự quản lý của Dd. Pháp Đạo, chùa Pháp Trụ được công 
nhận là một trong 120 ngôi chùa văn hóa Phật giáo tỉnh Đồng Nai 

Mỗi năm, nhà chùa tổ chức 4 ngày lễ lớn: 

- Ngày 8/1 tổ chức lễ cầu an đầu năm. 

- Ngày chủ nhật từ tuần lễ Phật Đản 8 - 15/4. 

- Vào ngày chủ nhật tháng 7 sau Rằm tổ chức lễ Vu lan. 

- Đến tháng 9 thì tổ chức lễ Dâng Y Kathina. 

- Mỗi ngày Rằm và cuối tháng có tổ chức sám hối cho Phật tử 
đến tham dự tụng kinh niệm Phat. 


152 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 153 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


154 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 155 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


60- CHÙA LINH SƠN 


Chùa Linh Sơn tọa lạc tại đường 129, ấp Bàu Mây, 
xã Thú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đông Nai. 
Chủ tri: Dd. Pháp Việt - Dt: +84 913 033 378. 


Tháng 12 năm 2015, Dd. Pháp Việt có mảnh đất tại ấp Bàu 
Mây; đến ngày 1/6/2016, Đại đức khởi công xây dựng; và tháng 
3/2016, chùa Linh Sơn được thành lập với diện tích 5.240m2. 

Kiến trúc chùa đơn giản với tường gạch bê tông, lợp tôn, có 
một chánh điện 100m, tang xá và nhà khách 160m“, chưa có công 
trình Phật cảnh hay công trình phụ khác. 

Tuy mới thành lập được 1 năm, nhưng chùa có số lượng Phật 
tử đến sinh hoạt hơn 200 người trong mỗi ngày lễ và các kỳ sám hồi 
vào ngày 1 và 15 hàng tháng. Ngày 14 tháng giêng (thay vì Rằm) tổ 
chức lễ Đại hội Thánh Tăng. Ngày 11/4: tổ chức lễ Vesak. Ngày 
15/7 tó chức lễ Vu lan báo hiếu. Năm nay bắt đầu làm lễ Dang Y 
Kathina đầu tiên vào cuối tháng 9. 

Đây là ngôi chùa thứ năm trong các chùa thuộc hệ phái Nam 
tông tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Là người dân địa phương 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 157 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


nên Đại đức được gặp nhiều thuận lợi trong việc thành lập và 
hướng dân Phật tử đên chùa sinh hoạt, tu tập. 


158 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 159 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
61- CHÙA PHÁP ĐỘ 


Chùa Pháp Độ tọa lạc tại Suối Rút, xã Phú Túc, 
huyện Định Quán, tỉnh Đông Nai. 
Chủ tri: Dd. Hộ Huệ - Dt: +84 343 855 411. 


Chùa Pháp Độ được thành lập khoảng năm 1986 - 1987 trên 
diện tích đất chừng 10.000m?. 

Chùa có một chánh điện tạm, 03 phòng ở và nhà bếp. 

Nam 2017, chùa có 2 vị ty-khuu, 2 sa-di và một tu nữ trú cư. 

Hiện Đại đức Hộ Huệ chủ trì ở đây. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 161 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


162 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 163 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


164 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 165 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
62- TỊNH THÁT HƯƠNG DÀU 


Tịnh thất Hương Dầu tọa lạc tại Suối Rút, xã Phú Túc, 
huyện Định Quán, tỉnh Đông Nai (Gán chùa Pháp Độ). 
Chủ trì: Dd. Pháp Lực - Dt: +84 945 453 727. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 167 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


à 


168 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


169 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
63- CHÙA PHƯỚC THỊNH 


Chùa Phước Thịnh tọa lạc tại tổ 4, ap 3, xã Phú Thịnh, 
huyện Tân Phú, tỉnh Đông Nal. 
Chủ trì: Dd. Phước Nguyện - Dt: +84 938 306 839. 


Năm 2009, Dd. Phước Nguyện chọn mảnh đất trên một gò cao 
tại vùng quê nghèo xã Phú Thịnh để lập chùa vì nơi đây yên tĩnh và 
cao ráo. Diện tích chùa 4.400m2. Dd. Phước Nguyện xây dựng một 
ngôi nhà bằng cây có diện tích 9mx12m làm nơi thờ tự và phòng ở, 
1 nhà bếp. Khoảng 3 năm sau, vào năm 2012, Đại đức cho xây lại 
chánh điện có diện tích 13mx22m. 

Hiện chánh điện vẫn chưa làm xong, đang trong giai đoạn đỗ 
đà rồi ngưng lại dé chờ kinh phí. Được biết, vùng đất này còn nghèo 
khó nên Phật tử và nhà chùa không có nhiều ngân khoản để xúc 
tiến công trình cho nhanh. Dd. Phước Nguyện cũng chỉ cho xây 
dựng từ từ đến khi hoàn thành... Nhưng mải cho đến năm 2017 
trông quan cảnh chùa còn quá sơ sài... 

Chùa thường tổ chức lễ sám hối vào ngày Rằm và 30 hàng 
thang cho Phật tử đến dự. Mỗi buổi lễ cũng chỉ có khoảng chừng 30 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 171 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật tử địa phương. Riêng những ngày lễ lớn truyền thống như 
Rám tháng giêng, tháng 4 thì tô chức vào tôi 14. Lê Dâng Y Kathina 
được tÔ chức vào ngày 9/10. 


172 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 173 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


174 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
64- CHÙA LINH PHƯỚC 


Chùa Linh Phước tọa lạc tại tó 9, áp 4, xã Phú Lập, 
huyện Tân Phú, tỉnh Đông Nai. 
Chủ tri: Dd. Pháp Hương (Lê Hong Phong) - Dt: +84 949 366 777. 


Năm 2010, cô Phật tử tại Hà Nội tên Trần Thị Dung phát tâm 
mua mảnh đất có diện tích 5.800m2 tại xã Phú Lập có vài liêu thất 
này dé cúng dường cho Dd. Pháp Hương; va Dd. chính thức về đây 
tiếp quản vào năm 2013. 

Hiện tại, chùa Linh Phước chỉ có một phòng nhỏ để thờ và cũng 
làm phòng khách, một phòng ở và bếp. Ngày 20/2/2016, Đại đức 
cho động thổ xây dựng chánh điện có diện tích 15,5mx26,5m theo 
mẫu kiến trúc Thái Lan. Do kinh phí không có nhiều, nên đến đầu 
năm 2017, chỉ mới hoàn thành xong phần móng kiên cố với kinh phí 
khoảng 600 triệu. Dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành phần cột, và 
lợp tôn để có chỗ cho Phật tử sinh hoạt trong các ngày lễ. Sau đó, 
Đại đức cho xây các công trình phụ khác như nhà ăn, tăng xá... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 175 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Do chỉ mới bắt đầu xây dựng nên tính đến năm 2023 hy vọng 
sẽ hoàn thành các hạng mục - nên chùa chưa tô chức các kỳ lê lớn 
nào ngoài lê Dang Y Kathina trong vòng 3 năm trở lại đây. 


pm ss Y 4 r K 
& 
ve - 


176 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 177 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
65- CHÙA LÂM TUYÉN 


Chùa Lâm Tuyền tọa lạc tại áp 4, xã Sông Rây, 
huyện Cam Mỹ, tỉnh Dong Nai. 
Quản sự: Tỳ-khưu Tịnh Hạnh - Đt: +84 377 583 007. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 179 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Trong một buổi lễ Dâng Y tại chùa 


180 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


66- THIÊN THÁT CHƠN NHƯ 


Thiền that Chon Như Sông Ray, Cam Mỹ, Đồng Nai 
(Tt. Pháp Ngộ thuyêt giảng - và chư Tăng chùa Hang Cop - 
Thái Lan ngày 13/1/2019.) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 181 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


182 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


DONG NAI 
67- TINH XA PHƯỚC HUE (Phú Tuc) 


m 


Pr; 
a 


Tịnh xá Phước Huệ tọa lạc tại Km 90, ấp Cây Xăng, 
huyện Định Quán, tỉnh Đông Nai. 
Chủ trì: Ty-khwu Pháp Huyen. 


Ngôi tịnh xá này do Thượng tọa Pháp Án thành lập năm 1960 
trên mảnh dat rộng 2.000m2. 

Trải bao bién cố thăng trầm, ké ở người đi, mải cho đến năm 
1989, Đại đức Pháp Huyền mới về trú cư ở đây, sửa sang và xây 
dựng lại. Hiện Đại đức đang quản lý và điều hành ở đây. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 183 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


\ mM a 


184 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 185 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tháp thờ cố T.t Pháp Án 


186 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
68- THIÊN VIEN QUÁN TÂM 


\ W e 


Thiền viện Quán Tâm toa lạc tại xã Xuân Thọ, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Dong Nai. 
Chủ trì: Ty-khuu Minh Hiên. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 187 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


188 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 189 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
69- THIÊN THÁT TAM ĐỨC 


Thiền that Tam Đức tọa lạc tại số 44/1 ấp Thọ Phước, 
xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đông Nai. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Pháp Từ - Dt +84 766 262 268. 


Thiền thất này do Đại đức Hộ Niệm thành lập năm 2014 trên diện 
tích đất là 5.000m2 rồi sau đó cúng dường cho Đại đức Pháp Từ. 

Hiện trạng chỉ có một chánh điện đơn sơ, trải qua 4 năm vẫn 
chưa có tường vách. Một vài phòng ở cũng có chỗ trú cư cho 3 vị 
Sư đang tu tập ở đây. 

Do chùa nghèo, đơn bạc nên hằng năm chỉ tổ chức lễ Dâng y 
tắm mưa và ngày ra hạ Dâng y Kathina mà thôi. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 191 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


192 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


= 
5 


* 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 193 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÔNG NAI 
70- CHUA LINH BỬU 


Chùa Linh Bửu toa lạc tại ấp Bầu Chim, 
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. 
Viện chủ: Tỳ-khưu Pháp Cần. 

Chủ trì: Ty-khwu Minh Phương. 


Trên diện tích đất 35.000m?, Hòa thượng Pháp Cần khởi công 
xây dựng công trình chùa Linh Bửu (đồng bộ với chùa Linh Phú 
cũng do Ht. làm viện chủ). Hiện đã hoàn thành được một số hạng 
mục. Đại đức Minh Phương là đệ tử của Ht. Pháp Cần đang coi sóc 
và điều hành ở đây. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 195 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


196 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


BÌNH DƯƠNG 
5 Ngôi Chùa 


71 - Chùa Thanh Long 
72 - Thiền viện Phước Minh 
73 - Chùa Kim Quang 
74 - Chùa Hội Quang 
75 - Chùa Giác Hoàng 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÌNH DƯƠNG 
71- CHÙA THANH LONG 


Chùa Thanh Long tọa lạc tại số 42 đường Ngô Gia Tự, 
phường Chánh Nghĩa, thành phô Thủ Dâu Một, tỉnh Bình Dương. 


Đây là ngôi chùa duy nhất của tỉnh Sông Bé cũ, nay là tỉnh Bình 
Dương. Từ ngôi chùa này, ngày nay có thêm những ngôi chùa của 
Phật giáo Nguyên thủy trong tỉnh như chùa Kim Quang ở Dĩ An, 
chùa Phước Minh ở Dĩ An, chùa Hội Quang ở huyện Bàu Bàng, 
chùa Giác Hoàng ở Bắc Tân Uyên. 

Năm 1969, Ht. Thiện Căn lúc ấy là Tổng Thư ký GHPGNTVN, 
tại chùa Kỳ Viên; hôm ấy, Hòa thượng khởi ý về quê hương của 
mình là tỉnh Bình Dương để xây dựng ngôi chùa cho thập phương 
bá tánh đến chiêm bái cúng dường. Thế là chùa Thanh Long có mặt 
ké từ thời điểm đó với duyên sự như vậy. Ngày khánh thành có đức 
Tăng thống GHPGNTVN, chư Tăng trụ trì các chùa đến tham dự lễ 
khánh thành và kết giới sima. 

Ngày 27/3/1998, ngài Ht. viên tịch. Gia đình của ngài mời Dd. 
Minh Tịnh về quản lý chùa. Một thời gian dài hơn 5 năm. Sau đó, 
Đại đức không tiếp tục nữa. 

Ngày 26/12/2006, GHPGVN tỉnh Bình Dương có công văn chấp 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 199 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


thuận Tt. Bửu Chánh đại diện hệ phái Nam tông đến chùa Thanh 
Long để hướng dẫn Phật tử tu hành, được quyền hướng dẫn điều 
hành Phật sự cho đến khi thường trực tỉnh hội Phật giáo chính thức 
bổ nhiệm trụ trì. 

Ngày 29/12/2012, bà Trần Lệ Hoa, con gái thứ 10 của Ht. Thiện 
Căn cung thỉnh Dd. Thiện Minh về chùa Thanh Long dé quản lý điều 
hành Phật sự. 

Ngày 25/3/2013, Dd. Thiện Minh tiến hành trùng tu chánh điện 
với diện tích 8mx12m, tăng xá 6 phòng 5mx30m và nhà trù. 

Những năm chư Sư an cư kiết hạ ở đây: 

Năm 2013, Dd. Pháp Từ và Tt. Thạch Sóc. 

Năm 2014, Dd. Minh Hữu và Tt. Thạch Sóc. 

Năm 2015, Dd. Siêu Đại và Tt. Thạch Sóc. 

Năm 2016, Dd. Pháp Hy, Kim Sơn, Viên Tịnh. 

Năm 2014, Dd. Thiện Minh mua 2 lô đất có diện tích 8mx23m 
cạnh chùa Thanh Long dé sát nhập vào diện tích chùa. 

Năm 1998 - 2006, Dd. Minh Tịnh quản lý và điều hành. 

Năm 2006 - 2013, Dd. Bửu Chánh tiếp nhận chùa Thanh Long 
và cử Sư Phước Cường về quản lý. Trong thời gian này, mỗi mùa 
an cư đều có chư Tăng về nhập hạ và tổ chức lễ Dâng Y đều đặn. 
Tất cả sự thành tựu này đều nhờ công đức của Tt. Thạch Sóc, 
nguyên quán ở Trà Vinh đến cư ngụ chùa Thanh Long. Thượng tọa 
vừa tu học, chăm lo tu bó chùa thất, vừa thường xuyên thọ trì hạnh 
khát thực dé hóa duyên Phật tử ở Bình Dương. Chính nhờ Thượng 
tọa ở đây mà ngôi Tam Bảo được gìn giữ, chăm sóc chu đáo - có 
chư Tăng cư ngụ cho đến năm 2013. 

Trước đấy, năm 1996, Ht. Thiện Căn xây dựng Phật cảnh Niết- 
bàn và kết giới Sima. Diện tích xây dựng ở khu vực này là 20m2, và 
kiến trúc theo kiểu chùa tháp Campuchia và Thái Lan, 4 góc cạnh 
theo dạng tam giác chồng. Tuy diện tích nhỏ nhưng trông hài hòa, 
toát ra sự trang nghiêm, thanh tịnh női bật nhất trong toàn cảnh - mà 
cũng là đặc trưng kiến trúc Nam truyền tại tỉnh Bình Dương. Những 
dịp lễ và khách tham quan đều đến chụp hình lưu niệm ở đây. 

Cuối năm 2013, Dd. Thiện Minh cho trùng tu chùa Thanh Long, 
nới diện tích chánh điện rộng gấp đôi; đồng thời xây tăng xá, 6 liêu 
thất để cho chư Tăng có nơi cư ngụ. Trong tương lai, khi hoàn thiện 
só đỏ tôn giáo, chùa Thanh Long sẽ xây dựng thành 2 cụm công 
trình với 2 khu sinh hoạt khác nhau. 1, chánh điện và hội trường 2, 
tăng xá và nhà khách... Hy vọng sớm được thành tựu. 


200 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ö Hòa Thượng THICH- THIEN- CAN 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 201 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


— — N ` 


WIN ‘ > 
MOA Wace 


202 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


+ 


vr... ARA TS. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 203 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


204 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÌNH DƯƠNG 
72- THIÊN VIỆN PHƯỚC MINH 


AT 3 CO Ve 
y ` J 
Số D 
e oe ` 
> ` 


PHAT GIÁO NGUYEN THỦY 


THIÊN VIÊN PHUOC MINH 
H DL:1981 


= 


¬ 


a 
¬ = AA = > 
- ` = eS Zu 
m. - — am —_—) 
_—— — A | = 


Thiền viện Phước Minh tọa lạc tại số 550/9, đường Trần Đại Nghĩa, 
quốc lộ 1K, khu phô Nội Hóa 2, phường Bình An, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 


Chùa Phước Minh thành lập năm 1981 do cố Ht. Pháp Minh và 
Tt. Nhất Tâm chủ trương thực hiện. Về phía cư sĩ có Acha Nguyễn 
Ngọc Minh và cố tu nữ Diệu Nguyện, thế danh Phạm Thị Xuân cúng 
dường đất và tịnh tài xây dựng. 

Chua có diện tích 825,4m*. 

Vị trí của chùa nằm dựa lung núi Châu Thới và có mặt tiền 
hướng về phía suối Lồ Ò nhưng ngày nay, do đô thị hóa nên chúng 
ta không nhìn thấy núi và suối nữa. 

Chùa Phước Minh cách trung tâm thành phố 25km và cách 
trung tâm hành chánh của tỉnh Bình Dương 20km, nằm cách xa 
trung tâm thị xã Dĩ An 2km. Khách viếng thăm chùa có thể đi bằng ô 
tô đến tận chùa hoặc đi bằng xe buýt dễ dàng và thuận lợi. Đặc 
điểm của chùa có cây Bồ-đề tàn lá sum sué che mát cả vùng trời. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 205 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Năm 1981, chùa Phước Minh được thành lập là nơi tu thiền, 
dịch kinh, viết sách của Thiền sư Pháp Minh, và là nơi sáng tác 
nhiều bài thơ Phật giáo nỗi tiếng của cố Tt. Nhất Tâm. 

Năm 1985 - 1991, ông Nguyễn Lý quản lý điều hành. 

Năm 1991 - 1997, Dd. Chí Phước quản lý điều hành. 

Năm 1997 - 2000, Dd. Phước Điền quản lý và điều hành. 

Từ năm 2000 - 2015, Dd. Tâm Pháp, thế danh Nguyễn Lý, quản 
lý, điều hành. 

Năm 2015, Dd. Thiện Minh đổi tên chùa Phước Minh thành thiền 
viện Phước Minh. 

Kiến trúc thiền viện Phước Minh xây dựng đơn giản, bê tông cốt 
sắt và lợp mái tôn đủ che mưa che nắng đáp ứng nhu cầu thực tế 
cho Tăng, Ni và Phật tử tu học. 

Chánh điện có diện tích 18m2. Một bảo tháp thờ Xá-lợi và 
hương linh, độ cao tháp 5m, đường kính 2,5m. Kiến trúc hình bầu 
dục, đỉnh tháp nhọn như nét kiến trúc của Phật giáo Tích Lan. 

Nam 2015, Dd. Thiện Minh trùng tu va noi diện tích chánh điện 
rộng gấp đôi; xây dựng nhà Tăng và nhà bếp. Các thí chủ hùn 
phước cho công trình là gia đình bà Phương Lan và ông Đỗ Trước, 
gia đình Trần Lệ Nương, gia đình Bùi Kim Huê v.v. 

Năm 2015, quý Sư Thiện Giàu, Thiện Chiếu an cư kiết hạ đầu 
tiên ở đây, thí chủ Dâng Y là bà Trần Lệ Nương 

Năm 2016, quý Sư Thiện Sáng, Siêu Đạo về nhập hạ. 

Những vị chủ trì: 

- Ht. Pháp Minh (1961 - 1985). 

- Dd. Chí Phước (1991 - 1997). 

- Dd. Phước Điền (1997 - 2000). 

- Da. Tâm Pháp (200 - 2015). 

- Dd. Thiện Minh (2015 - 2016). 

- Da. Thiện Sang (2016). 


206 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 207 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


208 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 209 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÌNH DƯƠNG 
73- CHÙA KIM QUANG 


Chùa Kim Quang tọa lạc tại số 57/16 đường Trường Học, 
khu phô Đông Tân, phường Di An, thị xã Dĩ An, Bình Dương. 
Chủ tri: Dd. Tuệ Pháp - Dt: +84 348 761 620. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 211 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


212 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 213 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÌNH DƯƠNG 
74- CHÙA HỘI QUANG 


Chùa Hội Quang tọa lạc tại số 311, tó 11, áp Cây Sắn, 
xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Trung Thiện - Dt: +84 982 802 604. 


Sư Trung Thiện, thế danh Trần Hoàn Vũ, ông sinh vào ngày 
13/5/1969, quê quán quận 12, thành phố HCM. 

Xuất thân là nhà giáo, vừa đi học vừa đi làm nhưng ý nguyện 
xuất gia cứ nung nấu không nguôi. Nhưng xin gia đình thì không 
được phép vì ông là con trưởng. 

Vậy là ông “nghĩ ra cách tiệm tiễn”: 

Năm 1995, ông dùng hết tiền dành dụm được trong bao năm 
qua dé mua một miêng đất thật xa nhà cho gia đình quen dần. Và từ 
đó, Sư ở vùng đất Bàu Bàng này từ báy đến nay. Buổi đầu Sư tự 
trồng cây, san lắp mặt bằng, xây dựng sơ sài dé sinh hoạt, ăn ở, tu 
tập. Và cũng từ đó, Sư lui tới các chùa học tập, học hỏi giáo pháp, 
Kinh, Luật và sinh hoạt với Giáo hội cùng hướng dẫn Phật tử quy 
hướng với chánh pháp. 

Năm 2008 khi được công nhận thành chùa Hội Quang rồi với 
diện tích đất chùa là 7.993m2 thì đồng thời Sư Trung Thiện cũng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 215 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


được bó nhiệm chủ trì. Sau đó, chùa đã xây sửa lại từng hạng mục 
như Sima, chánh điện, tháp chuóng,... và một số công trình khác đã 
được quy hoạch đang còn tiếp tục xây dựng như tăng xá, tháp cốt, 
giảng đường... 

Sư Trung Thiện quả xứng đáng là một vị Sư tự lập, tự cường... 
chẳng nhờ vả ai, nương cậy ail 


216 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


đái 
tity ¿Q 


BR 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 217 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


218 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÌNH DƯƠNG 
75- CHÙA GIÁC HOÀNG 


Alles 
MEN 


Chùa Giác Hoàng tọa lạc tại đường số 29, ấp 4, xã Tân Lập, 
huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 


Chùa Giác Hoàng thành lập năm 2014 do Đại đức Phước Nhân 
làm viện chủ và Đại đức Thiện Minh làm chủ trì. Chùa có diện tích 
11.631,1m?. Nguồn gốc dat do gia đình Uyên - Hà và bạn bè ở hải 
ngoại cúng dường. 

Giác Hoàng là pháp hiệu của Hoàng đế Trần Nhân Tông khi 
ông xuất gia tu đầu-đà trên núi Yên Tử mà ngày nay Đảng, Nhà 
nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tôn xưng ngài là Phật hoàng 
Trần Nhân Tông. Có thể nói rằng, ở Việt Nam nói chung và tỉnh 
Bình Dương nói riêng, ngôi chùa Giáo Hoàng duy nhất được xây 
dựng để tôn vinh Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với đạo pháp và 
dân tộc Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Ngoài xã hội có những 
ngôi trường mang tên Trần Nhân Tông, hải ngoại có viện nghiên 
cứu Trần Nhân Tông nhưng ít ai láy danh xưng của ngài dé đặt tên 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 219 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


một ngôi chùa. Ngay từ buổi đầu lập chùa, chúng tôi có ý tưởng đặt 
tên thiền viện Trần Nhân Tông nhưng giờ cuối có sự thay đổi nên 
đổi thành chùa Giác Hoàng. 

Nay, chùa Giác Hoàng đã đi vào hoạt động, chuyên giảng dạy 
thiền Tứ niệm xứ cho những hành giả, Tăng, Ni và Phật tử tu học. 
Không gian thênh thang, khí hậu mát mẻ, xa vắng làng mạc, chung 
quanh chùa là những vườn cao su bạt ngàn, những khu đất trồng 
tràm vàng mênh mông rất phù hợp cho những người chọn lựa đời 
sống án dật dé tu thiền. Phương tiện đến chùa cũng khá thuận lợi, 
có thé di bang ô tô bus, và xe đến tận nơi cách xa trung tâm thành 
phố Bình Dương là 20km, cách trung tâm thành phố HCM là 70km. 

Chùa Giác Hoàng có kiến trúc như sau: từ ngoài vào là cổng 
Tam quan, bên phải là tháp 2 tang Đông lan, bên trái là tháp 2 tang 
Tây lan, giữa khu đất là chánh điện diện tích 16mx36m, sau chánh 
điện là tăng xá, khu vực góc L của toàn khu đất được bố trí theo 3 
tòa hình chữ U, hai bên là liêu cốc thiền và nhà trù. 

Chánh điện xây dựng theo loại kiến trúc cổ lầu, mái ngói Biên 
Hòa, những góc cạnh trang trí loại phù điêu chim hạc, trống đồng, 
giữa chánh điện là phù điêu bánh xe pháp 12 căm và đỡ bánh xe 
pháp là 2 chim hạc. 

Cổng Tam quan xây dựng ngang 11m, cao 10,5m, kiến trúc 
theo mô-típ của Thái, với họa tiết là chim hạc và hoa sen. 

Hai tháp Đông lan và Tây lan cũng y như vậy, mái chồng 4 góc 
cạnh đều có tam giác theo loại mái cổ lầu. Công dụng của 2 tháp 
Đông lan và Tây lan sử dụng làm phòng Thiền sư và nơi trình pháp, 
liêu thất trụ trì và văn phòng chùa. 

Tóm lại, kiến trúc chùa Giác Hoàng nhìn vào cảm thấy đơn giản 
nhưng trang nghiêm. Có thể nói đây là ngôi chùa đầu tiên của Việt 
Nam sử dụng các loại hoa văn họa tiết có sử dụng chim hạc trong 
trống đồng. 

Phật Thích Ca trong chánh điện bằng đá cẩm thạch trắng, bài 
trí trên bồ đoàn tam cấp chạm trổ hình hoa sen bằng gỗ trông nhẹ 
nhàng và thanh thoát. Pho tượng này do ông bà Nguyễn Văn 
MườiMai (USA) cùng các con cúng dường. Một pho tượng Phật 
Thích Ca thứ 2 được các nghệ nhân Miến Điện tạc bằng chất liệu 
đá cẩm thạch tốt. Pho tượng nay do Phật tử Nguyễn Thị Cúc pháp 
danh Giác Bảo Hoa thỉnh từ Myanmar về hiến cúng. 

Một bộ ghé pháp tọa bằng gỗ gõ đỏ dành cho Pháp sư và Thiền 
sư giảng pháp và dạy thiền do Tt. Bửu Quán và gia đình Hùng 


220 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tuyết cúng dường. Bộ bàn ghế bằng gỗ căm xe được bài trí trang 
nghiêm và lịch sự là do gia đình Nguyễn Quang Độ, Nguyễn Thị Kim 
Oanh cúng dường. 

Một đại hồng chung do tu nữ Quang Giới công đức. 

Chùa Giác Hoàng thường xuyên mở những khóa thiền Tứ niệm 
xứ. Và những Thiền sư giảng dạy được mời đến, trong nước và cả 
nước ngoài. 

Ngày 19/7/2016 có khóa thiền 3 tháng cho Tăng Ni và Phật tử 
tu học do Đại đức Phước Nhân giảng dạy. Đặc biệt năm nay, lễ hội 
Dâng Y Kathina do hoàng gia Thái Lan cúng dường pháp y. 

Đại đức Phước Nhân (viện chủ), thế danh Hồ Văn Minh, sinh 
năm 1945 tại xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Năm 1995, Đại đức có duyên lành với Phật giáo Nguyên thủy 
qua ngôi chùa Bửu Đức ở Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Ht. Giác Chánh 
là người khai tâm điểm nhãn cho Đại đức biết Phật giáo Nguyên 
thủy và dòng thiền Tứ niệm xứ. 

Năm 1996, Đại đức quy y theo Phật giáo Nguyên thủy tại chùa 
Từ Thiện, Tt. Pháp Đăng truyền giới. 

Năm 1998, Đại đức quyết định xuất gia tu theo Phật giáo 
Nguyên thủy và làm giới tử 2 năm. 

Ngày 2/2/2000, Đại đức chính thức được thọ giới sa-di theo 
Phật giáo Nguyên thủy dưới sự tế độ của Tt. Bửu Chánh. 

Ngày 10/4/2009, Đại đức chính thức thọ cụ túc giới ty-khưu tại 
thiền viện Phước Son, thầy Bôn su là Ht. Kim Triệu. 

Từ lúc xuất gia sa-di cho đến nay, Đại đức đã dạy thiền và 
hoằng pháp ở những ngôi chùa như sau: chùa Bửu Đức - Đồng Nai, 
chùa Từ Thiện - Đồng Nai, chùa Thái Hòa - Đồng Nai, chùa Bửu 
Thắng - Đắk Lắk, tịnh xá Phước Huệ - Đồng Nai, thiền viện Phước 
Sơn - Đồng Nai. 

Đại đức đồng sáng lập chùa Giác Hoàng năm 2014. Năm 2012, 
Đại đức đã kiến tạo thêm thiền viện Tứ niệm xứ ở tỉnh Bến Tre. Đến 
nay, Đại đức đã làm bổn sư xuất gia cho khoảng 20 sa-di, 15 tu nữ 
và quy y cho khoảng 200 cư sĩ. 

Năm 2012, Đại đức là Ủy viên Ban Hướng dẫn cư sĩ Phật giáo 
Nam tông Trung ương... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 221 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


222 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Lễ an vị Phật. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 223 


BÌNH PHƯỚC 
03 chùa 


76 Tam Bảo Thiền Đường 
77- Chùa Tứ Phương Tăng 
78- Chùa Thanh Phước 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÌNH PHƯỚC 
76- TAM BẢO THIÊN ĐƯỜNG 


Tam Bảo thiền đường tọa lạc tại số 73 Trừ Văn Thố, khu phố Phúc Bình, 
phường An Lập, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. 
Dt: +84 651 666 653 - +84 91 722 183. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Thiện Trí. 


Thượng tọa Chánh Trí, thế danh Lê Văn Ri sáng lập chùa Tam 
Bảo vào năm 1987, nguồn gốc đất chùa do gia đình của Thượng 
tọa hién cúng, có diện tích 1.000m2. 

Chùa nằm ở vị trí trung tâm của thị xã Bình Long, phương tiện 
giao thông đến đi dễ dàng và thuận lợi. Chùa Tam Bảo cách trung 
tâm tỉnh Bình Phước 45km, cửa khẩu Hoa Lư 35km. 

Năm 1987, sau khi Ht. Giới Nghiêm viên tịch, cố Thượng tọa 
Chánh Trí vâng lời thầy Yết-ma là Ht. Hộ Chơn và thực hiện chủ 
trương đường lối của Phật giáo Nguyên thủy lan tỏa hoằng pháp ở 
các tỉnh thành, thế nên Thượng tọa trở về quê hương của mình 
thành lập nên chùa Tam Bảo có chánh điện 30m? và 4 phòng cho 
chư Tăng, 2 phòng cho tu nữ. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 227 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Năm 1988, Thượng tọa thành lập Phật cảnh Niết-bàn, Đản sanh 
và 2 bảo tháp Đông lan, Tây lan mặt tiền chánh điện, 01 bảo tháp 
thờ Xá-lợi Đức Phật và bảo tháp thờ tro cốt Phật tử quá có. Thời 
gian này, kinh tế của người dân còn khó khăn, Thượng tọa vận 
động Tăng, Ni và Phật tử dé thực hiện 4 công trình trên quả thật vô 
cùng to lớn. 

Ngày 11/11/1996, Thượng tọa Thiện Trí được Ht. Siêu Việt cử 
về quản lý đây để hướng dẫn cho Tăng, Ni và Phật tử tu tập. 

Chùa Tam Bảo, tỉnh Sông Bé gần biên giới Campuchia và thành 
lập trong khoảng thời gian đời sống vật chất của người dân còn 
khó khăn nên chánh điện chỉ có 30m“, đủ thờ Phật và đáp ứng nhu 
cầu tín ngưỡng của người dân địa phương. Chùa chỉ có 6 phòng 
tăng xá dé chư Tăng cư ngụ, kiến trúc cũng đơn giản và mộc mạc. 

Chùa Tam Bảo vừa nhỏ, đất đai không quá 1.000m2, nằm ở 
vùng đất xa trung tâm thành phố HCM nhưng hàng năm cũng tổ 
chức những ngày lễ để đền ơn Tam Bảo và đáp ứng nhu cầu tín 
ngưỡng của người dân địa phương. 

Chùa đã trải qua 2 đời chủ trì: 

Từ năm 1987 - 1993, Thượng tọa Chánh Trí. 

Tử năm 1996, Thượng tọa Thiện Trí. 

Thượng tọa Thiện Trí, thế danh Lâm Hoàng Hải, sanh ngày 
14/12/1957, xuất gia sa-di năm 1983 tại chùa Nam Tông. Bôn sư là 
Ht. Siêu Việt. Xuất gia tỳ-khưu năm 1988, bổn sư là Ht. Siêu Việt, 
Yết -ma Thượng tọa Thiện Nhân, Thượng tọa Thiện Pháp. 

Thời gian tu học: 1983 - 1987, tu học tại chùa Bửu Quang. Năm 
1988 - 1989, tu học tại chùa Kỳ Viên, 1989 - 1991, tu học tại Xá- 
lợi Phật Đài. Năm 1991, tu học và nhập hạ ở chùa Bửu Quang. 
Năm 1992, tu học và nhập ha tại chùa Nguyên thủy. Năm 1993, tu 
học và nhập hạ tại Thiền Quang 1. Năm 1994 - 1996, tu học và 
nhập hạ tại Xá-lợi Phật Đài. 

Năm 1996 đến nay, tu học và làm chủ trì chùa Tam Bảo. 

Từ năm 2002, Tt. là Phó BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, Ủy 
viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước. 

Chùa Tam Bảo là ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Nguyên 
thủy tại tỉnh Bình Phước, là ngôi chùa thứ 3 của Phật giáo Nguyên 
thủy tỉnh Sông Bé ngày xưa. Chùa tuy nhỏ, diện tích hẹp và tới tận 
ngày hôm nay cũng chưa trùng tu lại. Được biết Thượng tọa chủ trì 
đang có kế hoạch đại trùng tu để đáp ứng nhu cầu cho Tăng, Ni và 
Phật tử tu học. Chùa Tam Bảo lúc mới thành lập, là một địa điểm 


228 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


thu hút rất nhiều Phật tử đến quy y Tam Bảo và trở thành tín đồ của 
Phật giáo. Lý do có nhiều Phật tử đến chùa quy y là vì Tt. Chánh Trí 
chủ trì phát động phong trào sang băng thuyết giảng và xuất bản 
kinh sách biếu tặng cho Phật tử về xem, phát động phong trào từ 
thiện xã hội cho dân nghèo. Đồng thời đây cũng là quê hương của 
Tt. nên thân bằng quyến thuộc, nhân dân quan chúng địa phương 
dễ dàng chấp nhận và hưởng ứng. Nhưng điều đáng tiếc là Tt. hoạt 
động cống hiến chưa được nhiều năm đã ra di, để lại một sự tiếc 
thương cho Tăng, Ni và Phật tử. 

Thượng tọa Thiện Trí là người được Giáo hội bổ nhiệm chủ trì 
chính thức chùa Tam Bảo để hướng dẫn cho Tăng, Ni, Phật tử tu 
học kế tục Tt. Chánh Trí - nghiễm nhiên đã làm cho Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước và tín đồ Phật tử biết đến Phật giáo 
Nguyên thủy với giáo pháp, với hình thức lễ bái, thờ phượng... rất 
gần với giáo đoàn Đức Phật thuở xưa. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 229 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


230 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 231 


Chương l/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ht. Thiện Pháp cùng chư Tăng tụng kinh phúc chúc 


232 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÌNH PHƯỚC 
77- CHÙA TỨ PHƯƠNG TÁNG 


Chùa Tứ Phương Tang tọa lạc tại Ap Sa Chach 1, xã Phước An, 
huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước. 
Chủ trì: Dd. Phước Tịnh. 


Chùa thành lập năm 1990, do cố Thượng tọa Giác Tâm khai 
sơn lập tự, diện tích khoảng 3.000m2, do gia đình cô Yến (tên 
thường gọi là cô Bảy Sơn) hiễn cúng cho Phật giáo Nguyên thủy, 
Thượng tọa Giác Tâm tiếp nhận. 

Năm 2001, Sư Thiện Hòa mua thêm 5.000m2 nên được tổng 
cộng là 8.000m?. Đến năm 2008, Đại đức Phước Tịnh lại mua thêm 
4.800m* nữa nên hiện nay, chùa Tứ Phương Tăng có diện tích là 
12.800m? đắt. 

Thiên nhiên phong cảnh ở đây khá lý tưởng và đẹp đẽ vì có 
rừng cây bao quanh ngôi chùa, dòng sông uốn khúc tạo nên môi 
trường trong lành... 

Địa lý chùa Tứ Phương Tăng sơn bao thủy bọc, cách xa trung 
tâm thị xã Bình Long 10km, trung tâm Ủy ban nhân dân tỉnh 25km, 
cửa khẩu Hoa Lư 30km. Tuy nằm xa thị xã Bình Long nhưng do 
phong cảnh đẹp, yên tĩnh nên chư Tăng thích về đây trú ngụ để tu 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 233 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


tập, đồng thời Phật tử cũng hay về đây để sinh hoạt tạo phước cúng 
dường, thọ bát quan trai giới, quy y Tam Bảo. 

Theo dòng chảy của năm tháng, chùa Tứ Phương Tăng có 
những bước ngoát lịch sử như sau: 

Tháng giêng năm 1982, Ht. Tịnh Sự, sa-di Giác Tâm, sa-di Pháp 
Chất được lời mời của nhà dịch giả Ngô Văn Kỷ về hoằng pháp ở 
tỉnh Sông Bé, nay là tỉnh Bình Phước. Kết quả chuyên hoằng pháp, 
ngài Tịnh Sự và chư Tăng đã thu nhận rất nhiều tín đồ quy y theo 
Phật giáo Nguyên thủy, thậm chí Phật tử còn cúng dường chùa Bàu 
Cơm nữa nhưng duyên lành không đủ nên chưa tiếp nhận... 

Tháng giêng năm 1982, Tt. Pháp Chất tiếp tục công trình hoằng 
pháp ở tỉnh Bình Phước - mặc dù đầy cam go và khó khăn để giới 
thiệu PGNT cho người dân địa phương ở đây hiểu biết. Tuy nhiên, 
những kết quả cho thấy Tt. đã tế độ hơn 100 Phật tử ở địa phương 
này; và thành quả đạt được đến ngày nay là 2 Phật tử xuất gia đó là 
tu nữ Hạnh Hội và Hạnh Giác; có thêm 5 Phật tử xuất gia sa-di và 
ty-khuu là Đại đức Chánh Truyền, Đại đức Pháp Thành, Đại đức 
Phước Tuân, Đại đức Miên và Đại đức Chơn Cần. 

Năm 1990, cố Thượng tọa Giác Tâm tiếp nhận 3 công đất của 
cô Yến nên đã xây một chánh điện thờ Phật kích thước 5mx11m, 
lợp mái tôn và có 4 liêu thất cho chư Tăng ở. 

Năm 1996, Tt. Giác Tâm viên tịch, Dd. Trí Quảng tiếp nhận ké 
thế chủ trì. Thời điểm này, Đại đức đã xây một bảo tháp 2 tầng để 
thờ Xá-lợi Phật tầng trên và phần dưới thờ hài cốt cố Thượng tọa 
Giác Tâm. 

Năm 1998, sau khi Dd. Trí Quảng du học ở Ấn Độ, Dd. Chánh 
Truyền tiếp nối quản lý và điều hành. 

Năm 2001, Dd. Thiện Hòa được Tăng, Ni và Phật tử đề cử về ở 
đây; và ngày 28/8/2003, GHPGVN tỉnh Bình Phước bô nhiệm Pd. 
làm chủ trì. Năm 2007, Dd. Thiện Hòa bàn giao chùa Tứ Phương 
Tăng cho Bd. Phước Tịnh vi Dd. muốn tập trung xây dựng chùa 
Thanh Phước. 

Dd. Phước Tịnh, thế danh Huỳnh Văn Việt, xuất gia sa-di năm 
1995 tại thiền viện Phước Sơn, thầy tế độ là Ht. Bửu Chánh. Đại 
đức xuất gia tỳ-khưu năm 1999, thầy tế độ là Ht. Hộ Tịnh, thầy Yết - 
ma là Ht. Tăng Định, Ht. Bửu Chánh. 

Từ năm 2012 đến nay, Đại đức là Phó Ban Thường trực GHPGVN 
huyện Hớn Quản, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, đắc cử 
Hội đồng Nhân dân xã Phú An năm 2016 - 2021. 


234 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Chùa Tứ Phương Tăng thành lập được 26 năm và chùa đã trải 
qua 5 đời chủ trì và quản tự. 

- 1990 - 1996, Tt. Giác Tâm sáng lập. 

- 1996 - 1998, Dd. Trí Quảng chủ trì. 

- 1998 - 1999, Dd. Chánh Truyền quản tự. 

- 2001 - 2007, Dd. Thiện Hòa chủ tri. 

- 2007 đến nay, Dd. Phước Tịnh chủ trì. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 235 


Trong Nước 


uy 


ên Thủ 


t Giáo Nguy 


ậ 


Chương I/E - Các Chua Ph 


Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


236 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 237 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


238 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÌNH PHƯỚC 
78- CHÙA THANH PHƯỚC 


Chua Thanh Phước tọa lạc tại ấp Thanh Tân, xã Thanh Lương, 
thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Thiện Hòa. 


Chùa thành lập năm 2008 do Đại đức Thiện Hòa khai sơn tạo 
tự. Diện tích đất 1.300m?, nguồn gốc đất do Dd. Thiện Hòa vận 
động Tăng, Ni và Phật tử mua với giá 700 triệu đồng, nằm trên một 
quả đồi nho nhỏ, mặt tiền hướng xuống quốc lộ 13, khung cảnh vô 
cùng xanh đẹp và thanh tịnh. Vị trí địa lý của ngôi Già-lam này cách 
trung tâm thị xã Bình Long 7km, trung tâm tỉnh Bình Phước 25km và 
cửa khẩu Hoa Lư 30km. 

Chùa Thanh Phước là ngôi chùa thứ ba của Phật giáo Nguyên 
thủy ở tỉnh Bình Phước. 

Năm 2007, Dd. Thiện Hòa chủ trì chùa Tứ Phương Tăng khởi 
tâm muốn xây dựng thêm chùa PGNT ở tỉnh Bình Phước. Đại đức 
đi tìm nhiều nơi để chọn khu đất phù hợp với đời sống của những 
vị tăng sĩ hành đạo. Cuối cùng, Đại đức đã mua được khu đất nằm 
trên quả đồi, có khung cảnh đẹp, thiên nhiên trong lành, nhìn bao 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 239 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


quát thị xã Bình Long và mặt tiền của quốc lộ 13, đường lên cửa 
khẩu Hoa Lư - biên giới Việt Nam và Campuchia. 

Ngày 8/4/2008, Đại đức đã bàn giao chùa cho Bd. Phước Tịnh 
làm chủ trì. Đại đức chính thức lên khu đất chùa Thanh Phước ngày 
nay ở trong một thảo am nho nhỏ để lên kế hoạch xin thành lập cơ 
sở tôn giáo hợp pháp và xây dựng chùa Thanh Phước. 

Ngày 20/3/2011, chùa Thanh Phước chính thức động thổ xây 
dựng chánh điện. Trong ngày động thổ có Ht. Viên Minh - thành 
viên Hội đồng Chứng Minh GHPGVN - cùng chư tôn Hòa thượng 
Tăng Ni, hệ phái Phật giáo Nguyên thủy. 

Ngày 19/6/2016, đại lễ kiết giới Sima chùa Thanh Phước dä 
diễn ra vô cùng long trọng. Trong đại lễ kiết giới Sima, Ht. Viên Minh 
đã tán dương công đức Dd. Thiện Hòa đã phát tâm khai sơn tạo tự 
chùa Thanh Phước làm cho PGNT có thêm ngôi chùa thứ 3 tại tỉnh 
Bình Phước. 

Chùa Thanh Phước xây dựng chánh điện có diện tích 500m. 
Hiện nay, chùa xây dựng chưa hoàn thành, chỉ đạt được 80%. Kiến 
trúc xây dựng theo dạng kiến trúc của các nước Phật giáo Đông 
Nam Á. Hiện tại, có 5 Phật cảnh: Bồ-tát Đản sanh, Thành đạo, Đức 
Phật chuyển pháp luân, Đức Phật nhập Niết-bàn và Phật cảnh Đức 
Phật ban phước. Những Phật cảnh này được tôn tạo theo dạng bê 
tông cốt sắt, trang trí rất tao nhã và bắt mắt. Tăng, Ni và Phật tử 
viếng chùa Thanh Phước, viếng Phật cảnh cũng xem như lễ bái 
cúng dường bốn chỗ động tâm mà đã in dấu trên đất nước Án Độ. 

Chùa Thanh Phước ở tương đối xa thành phó, vả lại mới thành 
lập, chưa xây dựng xong nên số lượng Tăng, Ni và Phật tử hiện tại 
rất ít. Nhưng hàng năm, chùa cũng tổ chức những ngày lễ để đáp 
ứng nhu cau tín ngưỡng của Tang, Ni, Phật tử dé tỏ lòng tôn kính 
và đền ơn Tam Bảo. 

Chủ trì chùa Thanh Phước, pháp danh Thiện Hòa, thế danh 
Trần Kim Hoài, sinh năm 1963 tại tỉnh Bình Phước. Đại đức xuất gia 
sa-di ngày 16/11/1998 tại Tam Bảo Thiền Đường, thầy Bôn su: Ht. 
Thiện Pháp. Đại đức thọ cụ túc giới ty-khwu ngày 10/6/1999 tại chùa 
Thiền Quang I, Long Thành, Đồng Nai. Bổn sư là Ht. Thiện Pháp, 
thầy Yết-ma: Tt. Giác Giới, Tt. Tăng Định. 

Từ năm 2012 - 2016, Đại đức là Phó Ban Trị sự GHPGVN thị 
xã Bình Long. Và nhiệm kỳ tiếp theo 2016 - 2021, Đại đức cũng là 
Phó Ban Trị sự GHPGVN thị xã Bình Long. Nhiệm kỳ 2012 - 2016, 
Đại đức là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Thanh Lương. 


240 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 241 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


242 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


m Y 


AAA N ey 
à TN 


— = 
kt Bae 
Y A > Rs 
es EN EN, w 
$ A MAT RR Ar 
ME aay e al 


PES 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 243 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


244 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


LONG AN 
02 chùa 


79- Chua Trì Giới 
80- Chùa Tâm An 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


79- CHÙA TRÌ GIỚI 


Chùa Trì Giới tọa lạc tại áp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Chủ trì: Ht. Trì Giới. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 247 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ht. Trì Giới 


N ll 
TIIỆ 
at 


Wve 


248 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 249 


Trong Nước 


> 


ên Thủy 


t Giáo Nguy 


ậ 


Chương I/E - Các Chua Ph 


Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


250 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 251 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


80- CHÙA TÂM AN 


SI | $ 
Chùa Tâm An tọa lac tại áp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

Chủ trì: Tu nữ Tâm An - Dt: +84 908 235 321. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 253 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


254 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


A 


Y> +A MI. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 255 


BÉN TRE 
01 Chùa 


81- Chùa Tâm Thành 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÉN TRE 
81- CHÙA TÂM THÀNH 


_ ^ “iy E $ a yr 75 2 ý _ y RO 
ry y “ia : ie) i 3 27 Al $ 


Chùa Tâm Thành tọa lạc tại áp Phú Phong, xã Quới Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bên Tre. 
Cư sĩ Tâm Uyên - Dt: +84 75 623 200 hoặc +84 917 850 526. 


PSO - Vừa qua, ngày 24/5, trên chuyến tác nghiệp về miền Tây 
sông nước, vùng bị hạn mặn nặng từ sau Tết Canh Tý: tại tỉnh Bến 
Tre, đoàn ghé thăm chùa Tâm Thành, ngôi chùa Nam tông thuộc 
GHPGVN tọa lạc tại xã Quới Thành, huyện Châu Thành. Chùa được 
BTS GHPGVN tỉnh đánh giá cao về những hoạt động từ thiện tích 
cực trong mùa dịch Covid, ngôi chùa do Cư sĩ Hồ Thị Kim Thoa (Pd 
Tâm Uyên) làm Trưởng Ban Hộ tự. 

Chính tại nơi đây, các Mạnh thường quân, dưới sáng kiến của 
cô Kim Thoa, dá đầu tư đào một giêng nước ngọt trong khuôn viên 
chùa để cung cấp miễn phí cho bà con quanh vùng. Giếng nước 
này đưa vào hoạt động ngày 24/4, có 3 vòi nước dẫn ra sân chùa 
để bà con tự mở lấy nước sử dụng. Đồng thời, dưới sự hỗ trợ của 
các Mạnh thường quân, chùa đã liên tục phát hàng trám phần quà 
gồm: gạo, mì gói, nước chấm, kẹo bánh, nhu yếu phẩm, cùng tặng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 259 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


hơn 1.000 can nhựa 50L, 200 lu để chứa nước; chùa còn tặng 12 
chiếc xe lăn vá 3 xe lắc cho những mảnh đời bat hạnh bại liệt, người 
bán vé số. 

Trao đổi với Cư sĩ Tâm Uyên - Trưởng Ban Hộ tự, bà phát biểu: 

- “Xin thay mặt người dân vùng hạn mặn, cũng như cảm thông 
với nỗi khó khăn của đông bào vùng bị hạn mặn tỉnh Bến Tre. 
Chúng tôi xin khắc cốt ghi tâm, tri ân những tam lòng vàng dá 
hướng tâm giúp đỡ người dân nơi đây. Đáp ứng kịp thời nhu câu 
cân thiết, phục vụ nguôn nước sử dụng cho người dân bớt hụt háng 
trong thiên tai này. Xin tri ân đến nhóm thiện nguyện Sắc Không đã 
giúp dân Bến Tre chúng tôi một cách thiết thực, tạo điêu kiện, cho 
chúng tôi cùng vượt qua thiên tai hạn mặn này. Nghĩa cử cao đẹp 
của quý vị là trân quý khắc ghi tình “tương thân tương ái”. 


Với công đức phước lành này, mong quý vị sức khỏe, sắc tốt, 
sức mạnh, trí tuệ, luôn an vui và hạnh phúc. 

Rời chùa Tâm Thành, chúng tôi mang theo một cảm giác lâng 
lâng về tình người thật nhân văn không sao tả xiết. 


(Sư Chơn Minh viết) 


260 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


NOTO 


⁄ ÿ 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 261 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


k ủ Mw 
& 


| \ E Y = 


Hg 


+ 


AN X le: ae sis 
Py: 542] ` 
ERAS: 
4 IA. Hus 


ER 
4: 


262 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 263 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


264 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Xem Thêm: 
Chùa Tâm Thành: Cái nôi tu tập của 
Phật giáo Nguyên thủy tại tỉnh Bến Tre 


(Đăng bởi Phùng Nam 13 Tháng Ba, 2018) 


Lối vào chánh điện rực rỡ màu vàng hoàng hậu, các chậu cúc 
vạn thọ, xen lẫn màu đỏ thắm của vài chậu hoa mồng gà. Thấp 
thoáng xa xa bóng y vàng của vài vị Sư và tu nữ PGNT đang đi kinh 
hành chậm rãi trong chánh niệm tỉnh thức thật là một bức tranh tâm 
linh tuyệt đẹp trong tinh lặng xa rời cái ồn ào của phố thi. 

Cư sĩ Tâm Uyên, Trưởng Ban Hộ tự chùa đón tiếp đoàn với nụ 
cười thân thiện, lần thăm này chúng tôi tranh thủ phỏng vấn bà về 
sinh hoạt tôn giáo của chùa, nơi hội ngộ của khá nhiều vị tăng, tu 
nữ thuộc nhiều Quốc tịch khác nhau xuất thân từ các thiền đường 
các nước quốc giáo vùng Đông Nam Á hay các nước Âu châu cùng 
vân tụ về đây tu tập hành thiền. 

1- PV: xin Bà giới thiệu đôi nét về chùa Tâm Thành? 

Bà Kim Thoa, Trưởng Ban Hộ tự (TBHT): hai chị em tôi (Kim 
Thoa và Kim Tiên ở Mỹ) có ý định về quê lập một ngôi chùa theo hệ 
phái Nam tông Theravada vì nhận thấy ở tỉnh Bến Tre chưa có một 
ngôi chùa tu theo Phật giáo Nam tông (PGNT) do vậy chị em tôi 
phát tâm mua đất lập một thiền viện tu theo hệ phái Nguyên thủy 
thời Đức Phật và từ lúc khởi đầu xây dựng năm 2004 đến nay chùa 
đã được 14 năm thuộc GHPGVN. Chùa Tâm Thành thường xuyên 
tổ chức những khóa thiền tập do các vị Tam Tạng làu thông kinh 
điển bên Myanmar, các Thiền sư nước ngoài hay trong nước được 
chúng tôi thỉnh mời về hướng dẫn với sự cho phép của Ban Tôn 
giáo Chính phủ. Các khóa Thiền dành cho Thiền sinh khắp nơi 
không phân biệt tôn giáo, màu da hay Quốc tịch... Nhờ chùa tọa lạc 
trên một khu dat tốt, thông thoáng, cảnh vật hữu tình, quang cảnh 
tĩnh lặng nên chùa là một địa điểm khá tốt dành cho việc tu tập thiền 
Tứ niệm xứ. 

Ước nguyện của chúng tôi khi luống tuổi là dâng cơ sở này cho 
hệ phái Theravada và cho Tứ phương Tăng chúng. 

2- Pv: xin Bà cho biết những thuận lợi và khó khăn trong hoạt 
động của chùa? 

Bà Kim Thoa (TBHT) vì đây là một công việc lớn lao mang tâm 
nguyện cả một đời người nên cũng có những mặt thuận lợi và khó 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 265 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


khăn. Về thuận lợi thì chùa được bà con địa phương ủng hộ, nhà 
chùa đã nhận được sự giúp đỡ của Chính quyền địa phương các 
cấp và GHPGVN tỉnh Bến Tre hỗ trợ nhiệt tình, tuy nhiên bên cạnh 
cũng có những khó khăn là vì chùa Tâm Thành tu theo hệ phái Nam 
tông (đạo Phật Nguyên chất) với những nghi thức và sinh hoạt biệt 
truyền của hệ phái khiến người dân cảm thấy xa lạ, và bỡ ngỡ vì tại 
Bến Tre chỉ có một chùa Nguyên thủy này trong khi gia đình bên 
nội, ngoại tôi đều tu theo Tịnh độ và cũng có chùa riêng ở Phú Túc 
(Bến Tre) nhưng theo Bắc truyền; hơn nữa sau một thời gian làm 
trợ lý cho cư sĩ Tống Hồ Cam (Báo Giác ngộ) và tôi lại là đệ tử sau 
cùng của Ht. Thích Minh Châu đã được học tập và tiếp cận giáo lý 
Nguyên thủy nên tôi hiểu rõ sự việc và quyết định xây chùa theo 
PGNT này. 


As ; POS > e 3 E 


f 


e 
¬ 


np 
Ầ AC TỦ ZEN 


A, UT: 


= = 
TS. ee je 


3- PV: xin Bà cho biết nguyên tắc tu tập của thiên viện Tâm 
Thành như thé nao? 

TBHT: chùa Tâm thành tu tập theo những nguyên tắc cụ thể 
như sau: 

- Chùa được chị em chúng tôi dâng cho GHPGVN và dành cho 
hệ phái Nam tông và cho Tứ phương Tăng chúng hữu duyên đến 
để tu tập thiền quán (Vipassanä) nên chùa không có trụ trì. 

- Chư Tăng giữ trong sạch về giới và trì giới tinh nghiêm. Thực 
hành thiền tập với tat cả sự chân thành và quý trọng pháp, tinh 
tán, nỗ lực hết sức mình cùng duy trì chánh niệm trong từng sát- 


266 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


na từ sáng sớm lúc 3900 thức day cho đến khi đi ngủ vào buổi tối 
lúc 21g00. 

- Chư Tăng không tự do trao đổi cá nhân, khi cần thiết thì trao 
đổi trong phiên họp có sự hiện diện của Trưởng ban Hộ tự. 

- Chư Tăng được phép nhận tứ vật dụng do Phật tử cúng 
dường nhưng không được nhận tiền bạc... (và tôi là Kappya của 
quý SƯ), 

- Mỗi sáng quý Sư di khất thực trong làng như thời Đức Phật 
còn tại thế. 

Vì chủ trương lay phap lam vi thay dé tu tap va ban than chung 
tôi nhận thay là thiền Vipassana (thiền Tứ niệm xứ) là con đường 
đúng đắn trong tu tập nên chùa Tâm Thành đã hình thành nguyên 
tắc tu tập theo pháp hành này. 


4- PV: xin bà cho biết tại sao chùa Tâm thành là một chùa Nam 
tông thuộc vùng sâu vùng xa mà lại được chư Tăng đa Quốc tịch 
nhiêu nước biết đến dé tu tập? 

TBHT: 

- Tôi nghĩ nơi đây yên tinh, trống trài, và thiên nhiên hơn nên 
thích hợp với nhiều Sư về day để thực tập thiền sau khi hoàn tät pháp 
học tại các trường thiền quộc tế tại Miến như thiền lâm Pa-Auk, 
thiền viện Shwe Oo Min, thiền viện Chanmyay, thiền lâm Mahasi 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 267 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Säsanä Yeiktha Meditation Centre (Trung tâm Hoằng truyền Thiền 
hoc Mahäsi), thiền viện Panditäräma của Ht. U Pandita Sayadaw, 
Trường thiền MOGOK, hay Trung tâm thiền Vipassana quốc té ở 
Colombo Sri Lañka... 

- Tôi nghĩ chắc cũng do duyên và vi những nguyên tắc tu tập 
trên kèm với sở nguyện hộ Tăng nên trong năm 2017 và đầu năm 
2018 chùa Tâm Thành đã đón tiếp ba vị Tôn Sư làu thông Tam Tạng 
và khoảng 20 Sư thuộc nhiều Quốc tịch như: Argentina, Mỹ, Ba Lan 
(Poland), Hàn Quốc, Thái, An độ, Australia, Trung Quốc (China). 
Rumani, Myanmar, Sri Lanka, Cambodia và cùng các tăng sĩ Việt 
Nam đang tu học tại các nước quốc giáo. 

- Chùa từ khi thành lập đến nay đã hộ trì cho khoảng 15 vị Sư 
di tu học các nước như Myanmar, Thái, Ấn và Sri Lanka, vì vậy 
chùa được chư Tăng nhiều nước biết mà tìm đến. 

5- PV. Thưa Bà rào cản ngôn ngữ có gây khó khăn gì cho Bà 
trong việc hộ trì quý Sư thuộc đa Quốc tịch không? 


Sư Chơn Minh phỏng vấn... 


TBHT: với sở nguyện là hộ trì chư Tăng không phân biệt Quốc 
tịch hay màu da tôi luôn cảm thay hoan hy vì chúng tôi có sẵn pháp 
nhân hợp pháp được tổ chức sinh hoạt tôn giáo và hộ trì Tăng; hơn 
nữa chùa được sự ủng hộ của GHPGVN tỉnh Bến Tre nên tôi không 
thấy trở ngại trong việc hộ trì cho quý Sư mặc dù ở một phạm trù 


268 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


nào đó do ngôn ngữ có bất đồng nhưng chúng tôi được sự hỗ trợ 
của phiên dịch nên mọi việc đều suôn sẻ. 

6- PV: xin Bà cho biết những dự định trong tương lai của Bà đối 
với chùa Tâm Thành? 

TBHT: tôi cầu nguyện chư Thiên ban cho tôi đầy đủ sức khỏe 
và dân làng tôi có đầy đủ phước báu được thính pháp và tu tập theo 
chính pháp của Như Lai Thế Tôn. Tôi chỉ muốn GHPGVN quan tâm 
giúp đỡ và tạo điều kiện cho chùa Tâm Thành sớm được công nhận 
là thiền viện và là ngôi chùa chính thức của hệ phái Nam tông (Một 
cái nôi tu tập an lành của chư Tăng PONT các nước). 

Sau phần phỏng vấn Bà Kim Thoa (TBHT) chúng tôi đã phỏng 
van Sư Giác Tuệ, một vị Sư người Việt trong nhóm các Sư về Việt 
nam tu tập. 

7- PV: thưa Sư, trước hết xin Sư tự giới thiệu sơ lược vê mình 
và quá trình tu tập cùng với các Sư thuộc nhiêu Quốc tịch khác 
nhau tại đây? 


Sư Giác Tuệ, Pd. Bodhipañño (SGT). Đầu năm 2014 dưới sự 
dẫn dắt của Sư Khánh Hỷ, Sư xuất gia sa-di và tu tập đầu tiên trong 
trường thiền Panditäräma Forest Meditation Center, Bago. Myanmar. 
Sau đó tu học tai thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon, 
Hmawbhi và thọ giới tỳ-kheo với pháp danh Bodhipaññno (Giác 
Tuệ) tại tu viện Tipitaka Mahagandarown và trải qua các nơi tu tập 
như Mahäsi meditation center, Yangon. Pa Auk chi nhánh Maymyo, 
thiền viện Phước Sơn, Rừng thiền Viên không, tu viện Wat Marp 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 269 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Jan (truyền thống ngài Ahjan Chah), và hiện nay đang tu ở thiền 
viện Tâm Thành. 

8- PV: xin Sư cho biết tình hình của các Sư thuộc nhiêu Quốc 
tịch vé tu tập ở chùa Tâm Thành như thé nào? 

(SGT) Lần này là lần thứ 2. Năm ngoái và năm nay số lượng 
tu sĩ (chư Tăng và Ni) tu tập tại chùa Tâm Thành tăng khoảng trên 
dưới 10 vị thuộc nhiều Quốc tịch. Các Sư xuất thân từ nhiều trường 
thiền khác nhau trên Thế giới cùng hữu duyên tập trung về tu tập tại 
chùa như Sư Pabhassara (người Ba Lan); Sư Suppabuddho (người 
Argentina) giảng viên tiếng Anh đại học Thủ Dầu Một nk Duong); 
Sư Vinayananda (người Han Quốc); Sư Subbadhammo? (người Thái 
Lan), Sư Vayama (người Mỹ góc Việt); tu nữ Cetovimutti (người 
Rumani); tu nữ Pamutta (người Trung Quốc) và một số Sư khác... 

9- PV: xin Sư cho biết cách thức tu tập chung của quý Sư trong 
thời gian tu tập tại Tâm Thành? 

(SGT): do mỗi người có những thế mạnh trong các pháp môn tu 
ở các trường thiền khác nhau nhưng có một điểm chung là tu thiền 
theo Tứ niệm xứ (Vipassana), nên trong quá trình tu tập các Sư có 
cơ hội học tập lẫn nhau trên tinh thần cởi mở và chân thành. Đề cao 
sự thực tập chánh niệm và sống tỉnh thức trong bất kỳ oai nghi nào 
khi đi, đứng, nằm, ngồi và trong các sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh 
sự hộ độ từ phía Ban Hộ tự nên đã tạo môi trường thanh tịnh để 
hành thiền, trì giới, mỗi sáng các Sư đi khất thực trong làng và luôn 
tôn trọng nội quy của chùa đề ra. 

10- PV: xin Sư cũng cho biết cảm tưởng chung của quý Sư khi 
tu tập tại chùa Tâm Thành? 

(SGT) Trải qua một số lần tu tập các Sư nhận thấy chùa Tâm 
Thành là nơi lý tưởng cho pháp hành của quý Sư, một nơi mà quý 
Sư nhận thấy ít nhiều còn giữ được những quy định tu như thời 
Phật còn tại thế. Cô Kim Thoa trưởng Ban Hộ tự rất ân cần trong 
việc hộ trì chư Tăng. Sư Pabhassara (người Balan) còn cho biết 
“Một trong những khía cạnh quan trọng nhát của đời sống tỳ-khưu là 
sự tách biệt. Các tu sĩ đã đặt hết tâm mình vào việc thực hành lời 
dạy của Đức Phật. Và điêu đó đòi hỏi một điêu kiện thích hợp, giỗng 
như trông lúa đòi hỏi đất thích hợp thế nên Tâm Thành được xem 


(1) Trong các từ dien Pali, subba không được tìm thay. Có lẽ từ này là hình thức 
đọc sai của subbata nghĩa là “giới hạnh tốt”, hay là sabba nghĩa là “tất cả”. Như 
vậy, hình thức đọc đúng của Subbadhammo có thể là Subbatadhammo hay 
Sabbadhammo. 


270 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


như là một khu dat tốt dé ươm trồng hat gióng của Như Lai”. Tu nữ 
Cettovimuti (người Rumani) thì bày tỏ sự hoan hy khi được thực 
hành pháp tu tại đây trong không gian chùa khá yên tinh. Cô con 
cho biết cô Kim Thoa rất lịch sự và hiếu khách. Nói chung tập thể 
chư Tăng đều rất hoan hỷ khi tu tập ngắn hạn tại đây. 


Buổi phỏng vấn và giao lưu cùng quý Sư với bà Kim Thoa, 
Trưởng ban Hộ tự kết thúc vào 16g chiều ngày mùng 6 tết trong bầu 
không khí thắm tình đạo vị. Chùa Tâm Thành trong tâm quý Sư đã 
dần dần trở thành cái nôi tu tập lý tưởng của thời đại @, một nơi 
tương đối còn chung thủy với lề lối tu tập của Đức Phật Gotama 
thuở xa xưa... 

Từng cơn gió mát thổi vào chánh điện vẳng nghe tiếng kinh rải 
tâm Từ. Các Sư chuẩn bị vào giờ công phu tối cùng chia sẻ pháp 
thoại với Phật tử trong làng. 

Không khí Tết chùa qué đã dan phai, ghi lại dau son một Phật 
sự viên mãn của chùa Tâm Thành. Hàng cây xào xạc trong gió vẳng 
trên không trung nghe có tiếng Sädhu... Sädhu của chư Thiên... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 271 


TIEN GIANG 


5 chua 


82- Chua Phap Bao 
83- Chùa Phước Hải 
84- Chùa Đông Phương 
85- Chùa Linh Có 
86- Chùa Phước Điền 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


TIÊN GIANG 
82- CHÙA PHÁP BẢO 


Chùa Pháp Bảo (Dhammaratanarama) tọa lạc tại 
số 44/448 Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 
Dt: +84 273 878 169 - +84 273 878 168. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Bửu Hiền. 


Nguyên trước đây gia đình ông Phán Lễ (Ông Nguyễn Văn Lễ, 
làm công chức bậc trung gọi là Phán hoặc Thông Phán, nên gọi là 
Phán Lễ) là một gia đình giàu có tại Mỹ Tho, có nhiều ruộng đất; 
trong đó có một mảnh đất ông bà Phán Lễ cho những người nghèo 
đến lập mộ chôn cất miễn phí. 

Năm 1966, qua sự giới thiệu của cô Bảy An (là Phật tử hệ phái 
Nguyên thủy, người Mỹ Tho), ông bà Phán Lễ đã hoan hỷ cúng 
mảnh dat ay để Giáo hội làm chùa. Lúc bay giờ Hòa thượng Giới 
Nghiêm (Thitasila Mahäthera) là Tăng thống Giáo hội Tăng-già 
Nguyên thủy Việt Nam nhận lãnh phần đất này, sau khi người dân 
đã hốt cốt để chính quyền bàn giao lại gần 1 hecta cho Giáo hội. 

Ngày 27/2/1966, ngài Tăng thống cùng chư Tăng và Phật tử 
từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho làm lễ an vị Phật và bàn giao ngôi chùa 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 275 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


nhỏ còn khá đơn sơ cho Hòa thượng Pháp Lạc (Sukhadhammo 
Mahathero) quản lý, xây dựng. Hòa thượng Giới Nghiêm đặt tên 
chùa là Pháp Bảo (vì chùa cùng hệ thống là chùa Phật Bảo ở quận 
Tân Bình, thành phố HCM và chùa Tăng Bảo ở Quảng Ngãi). Mùa 
hạ năm 1966, ngày 06/11, cô Trần Thị Thự làm chủ lễ Dâng Y Kathina 
đầu tiên tại ngôi chùa Pháp Bảo này. 


ĐỨC TANG THỐNG GIỚI NGHIEM _ 
Thitasila Mahathera 
( 1921-1984) 


PHO TANG THONG PHAP LAC 


Mic 
Sukhadha er Den rước uyên 


Ngài Giới Nghiêm Ngài Pháp Lạc 


Năm 1967, Hòa thượng Pháp Lạc xin phép Giáo hội làm lễ đặt 
viên đá đầu tiên, chính thức khởi công xây dựng ngôi chùa Pháp 
Bảo. Ngày 3/1/1968, mặc dù phần xây dựng chánh điện chưa hoàn 
tất nhưng Hòa thượng đã tổ chức lễ An vị Phật và thờ 5 viên Xá-lợi 
Đức Phật rất trọng thể dưới sự chứng minh của ngài Tăng thống 
Giới Nghiêm. 

Năm 1974 Hòa thượng Pháp Lạc cho khởi công xây dựng cổng 
Tam quan. Năm 1990 cho kiến tạo thêm 04 Phật cảnh trong khuôn 
viên chùa gồm: quang cảnh Phật Đản sanh, Thành Đạo, Chuyển 
Pháp luân và nhập Niết-bàn. Năm 1997 khởi công xây dãy tăng xá 
gồm 06 phòng dành cho khách thập phương dừng chân nghỉ ngơi. 

Ngày 12/05/2001 (nhằm ngày 20/04 năm Tân Ty) Ht. Pháp Lạc 
viên tịch tại chùa Pháp Bảo, hưởng tho 98 tuổi (40 năm ha lap). Sinh 
thời, ngoài việc xây dựng chùa Pháp Bảo (Mỹ Tho), Hòa thượng 
Pháp Lạc còn sáng lập nhiều ngôi chùa Phật giáo Nguyên thủy 


276 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


khác như: chùa Pháp Hải (Châu Thành, Tiền Giang), chùa Bình Long 
(Phan Thiết, Bình Thuận), chùa Thái Bình (Bất Nhị, Quảng Nam), 
tịnh thất Bửu Thanh (Gò Công Đông, Tiền Giang). 

Năm 2001, để tưởng niệm công đức của Ht. Pháp Lac, Tt. Bửu 
Hiền (vị kế tục chủ trì) và môn đồ hiếu quyến cùng chư Tang, tu nữ, 
Phật tử gần xa đã hùn phước xây dựng ngôi bảo tháp để tôn trí 
tượng của cố Hòa thượng Pháp Lạc trong khuôn viên chùa; ngôi 
bảo tháp cao 13m do Hòa thượng Viên Minh (chủ trì chùa Bửu 
Long, quận 9, thành phố HCM) thiết kế. 

Năm 2008, Thượng tọa Bửu Hiền cho xây dựng trai đường để 
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học của Tăng chúng và Phật tử. 

Hiện nay, khuôn viên chùa Pháp Bảo khoản 1 hecta, qua những 
lần trùng tu và xây dựng mới, chùa Pháp Bảo trở nên khang trang, 
thanh tịnh, thoáng mát thu hút nhiều Phật tử đến lễ bái và sinh hoạt 
tu học. Hàng năm, vào ngày 15/4 AI. chùa cung thỉnh Xá-lợi Phật từ 
trên bảo tháp xuống tôn trí tại chánh điện để chư Tăng và Phật tử 
tiện chiêm bái, đảnh lễ. 

Với vai trò là người kế tục chủ trì, Thượng tọa Bửu Hiền cố 
gắng thu thập qua nhiều phương tiện như: băng, đĩa, kinh, sách tài 
liệu dé giới thiệu, cũng như tranh ảnh từ Thái Lan, Sri Lanka nhằm 
giúp cho chư Tang, tu nữ, Phat tử thuận tiện trong việc nghiên cứu 
tu học Phật pháp. Ngoài ra trong thư viện chùa hiện nay còn lưu giữ 
ba bộ Tam Tạng tiếng Thái Lan, Campuchia và tiếng Anh do ngài 
Thiền sư Kim Triệu ở Mỹ hién cúng. 

Thượng tọa Bửu Hiền còn cố gắng thực hiện tâm nguyện của 
Hòa thượng Pháp Lạc khi ngài còn tại thế là xây dựng thêm phòng 
xá, mở lớp dạy tiếng Pali, tạo điều kiện cho Tăng Ni, Phật tử học 
hỏi, thực hành giáo lý nhà Phật, hiểu rõ nhân quả để làm lợi lạc tự 
thân và tha nhân. Thượng tọa còn dự kiến sẽ thỉnh các vị Đại đức 
từ Sri Lanka về giảng day, đào tạo Tang tài kế thừa hoáng truyền 
Phật pháp lợi lạc cho nhiều người tu học. 

Hàng tháng, chùa Pháp Bảo tham gia các hoạt động từ thiện tại 
các trung tâm Từ thiện Xã hội trong tỉnh, chia sẻ với Hội người mù, 
bệnh viện Tâm thần Tiền Giang. 

Như vậy có thể nói chùa Pháp Bảo là ngôi chùa đầu tiên của 
Phật giáo Nam tông tại tỉnh Tiền Giang, do Ht. Pháp Lạc khai sáng, 
để rồi từ đó chư Tăng và Phật tử nơi đây từng bước góp phần hòa 
quyện làm nên vườn hoa “Phật giáo Tiên Giang” ngày thêm đượm 
nhuán hương sắc. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 277 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Các ngày lễ trong năm: Dâng Y Kathina: 14 tháng 10 Âm lịch. 
Sám hồi định kỳ, tháng 2 kỳ vào ngày Rám và cuối Tháng. Khóa tu 
một ngày an lạc hàng tháng: 29 Âm lịch. Lễ thọ đầu-đà: 15 tháng 
giêng... Đại lễ Rằm tháng giêng, Tam hợp Rằm tháng tư, Vu lan 
báo hiếu Ram tháng bay v.v. 

“Hơn hai mươi năm xây dựng, chùa Pháp Bảo trở thành một 
thánh địa rộng lớn được nhiêu người ngợi khen. Chùa có đông đảo 
Phật tử và chư Tăng đến tu hành, đáp ứng được kỳ vọng của Giáo 
hội lúc ban đầu. Theo tôi, đó cũng là một kỳ tích.” Trích lời Hòa 
thượng Pháp Lạc trong tác phẩm của ngài: “Hồi ký một quãng đời” - 
Nxb Tổng hợp thành phố HCM, xuất bản năm 2006. 

Chủ trì hiện nay: Thượng tọa Bửu Hiền - Ủy viên Thường trực 
BTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Tiền Giang. 


Thờ ngài Pháp Lạc 


278 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BA 


7 4 n MET em 
a M PN 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


279 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


280 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


LISTE. 


> 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 281 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


282 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


[um 


¬ 


283 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


284 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


TIEN GIANG 
83- CHÙA PHƯỚC HẢI 


Chùa Phước Hải tọa lạc tại số 261/4 ấp Ráy, thị trần Tân Hiệp, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 
Dt: +84 73 831 066. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Pháp Ngộ. 


Chùa Phước Hải có từ năm 1927 do Ht. Huỳnh Chiêu thuộc hệ 
phái Bắc tông kiến tạo. Trong thời pháp nạn, Hòa thượng viên tịch 
nên chùa không còn hoạt động. Đến khoảng thời gian những năm 
1960, Phật tử ở quận 3, tại Sài Gòn đến chùa Kỳ Viên thỉnh ngài 
Bửu Chơn về nhận chùa để duy trì mọi sinh hoạt như trước. HI. 
Bửu Chơn đề cử Ht. Ấn Lâm về đây chủ trì vì ngài quê quán tại Cai 
Lậy, Tiền Giang nên có lẽ rất thuận lợi. 

Khoảng năm 1970, Ht. An Lâm về lại Sài Gòn công tác Phật sự 
nên hệ phái cử Đại đức Huệ Chon (em của Ht. Pháp Lạc) vé trụ xứ 
tại đây. 

Khi hòa bình lập lại, chùa chỉ còn một mình ngài Huệ Chơn, lúc 
này, ngài đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn tinh tán ôm bát khất thực mỗi 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 285 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ngày. Điều kiện sống lúc này rất khó khăn, chùa không có điện nên 
phải thắp đèn cáy, đèn dầu; lại còn phải xuống ao xách nước về 
sinh hoạt, đi đâu thì đi bộ, đầu trần chân đất trên các nẻo đường với 
cây dù đơn sơ. 

Năm 1978, Đại đức Huệ Chơn viên tịch; chư Tăng và Phật tử 
an trí nhục thể cùa ngài tại bảo tháp nằm trong khuôn viên chùa. Ht. 
Pháp Lạc có cử các vị Đại đức khác lên nhưng do thủ tục liên quan 
đến hộ khẩu nên họ không ở lại chùa được. Kể từ đây, chùa thuộc 
sự quản lý của nhà nước. 

Đến năm 1990, Ht. Pháp Lạc làm hồ sơ xin lại chùa. Được sự 
chấp thuận và giúp đỡ của Trung ương, chính quyền các cấp, năm 
1996, chùa chính thức do các nhà Sư hệ phái Nam tông quản lý. 
Ngày 22/10/1996, Đại đức Giác Ngộ về quản lý và tu học tại đây. 

Năm 1998 - 2001, Đại đức Chánh Thọ về chủ trì được 2 năm rồi 
dời đi nơi khác. 

Năm 2001 đến nay, Đại đức Pháp Ngộ chủ trì và hướng dẫn 
Tăng, Ni, Phật tử sinh hoạt, tu tập. 

Chùa Phước Hải nằm trong một con hẻm nhỏ tại ấp Ráy, thị 
tran Tân Hiệp có diện tích 2.200m2. Những năm đầu thành lập, chùa 
bị ngập nước, các công trình xây dựng thô sơ, khiêm tốn, chánh 
điện nhỏ hẹp. Năm 2013, chùa được trùng tu và xây dựng chánh 
điện mới khang trang hơn theo kiểu kiến trúc Thái Lan. Trong khuôn 
viên chùa có tháp cốt thờ Đại đức Huệ Chơn và các Phật cảnh như: 
Phật ban phước, Phật Chuyển pháp luân, Bó-tát thành Đạo, chư 
Tăng di bát... 

Phước Hải là một ngôi chùa nhỏ và đang còn trong quá trình xây 
dựng cho hoàn thiện nhưng tại đây vẫn thường xuyên tổ chức các 
ngày lễ truyền thống như lễ Thánh Hội Rằm tháng giêng, Đại lễ 
Vesak Rằm tháng 4, lễ Dâng Y Kathina sau mùa an cư. 


(Theo tư liệu của chùa) 


286 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


= 


cuño tội PHẬT a 


~ 


j ou PHI 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 287 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


288 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 289 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


TIEN GIANG 
84- CHÙA ĐÔNG PHƯƠNG 


Chùa Đông Phương tọa lạc tại quốc lộ 1, số 317, khu 5, 
thị trần Cai Lậy, tỉnh Tiên Giang. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Chí Thành - Đt: +84 73 916 72. 


Đông Phương tự - một ngôi chùa nhỏ có kiểu kiến trúc khá lạ 
được thành lập vào năm 1988 do Tt. Chí Thành xây dựng nên. 
Thuở ban dau, đất rộng 1.300m?, nhưng sau này chỉ còn 
1.000m2. Chánh điện chùa xây 1 lầu, có diện tích gần 100m”, tăng 
xá don sơ. Xung quanh chùa có Phật cảnh Niết-bàn, phù điêu Bó- 
tát Đản sanh. Không gian chùa không có công trình gì khác vì phần 
lớn đất là mồ mả và có một lò thiêu. Chùa đã lâu năm bị xuống câp 
và lại neo người nên hiện tại đang trong tình trạng nhiều nơi hư 
hỏng mà vẫn chưa sửa chữa được. 

Dù chùa có tuổi đời đã 30 năm, nhưng do dân xung quanh 
chùa theo tôn giáo Cao Đài nên cũng ít Phật tử. Ngài Thượng tọa 
đã lớn tuổi, chỉ ở một mình nên cũng ít tổ chức lễ như những chùa 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 291 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


khác. Hằng ngày, có 2 Phật tử thân quen gần chùa đến cúng dường 
thực phám và coi sóc trong ngoài. 


292 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


= Val và i \ 
oh Ñ' nất e 
Beh [lp 
TA i 
- SATT 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 293 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


# u; "uu 


a 


=e TES», 


294 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tt. Chí Thành (2) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 295 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


TIEN GIANG 
85- CHÙA LINH CÓ 


r 14 
A | > . 


Chua Linh Có tọa lạc tại ấp Thân Hoà, Than Cửu Nghia, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 
Dt: +84 733 934 777 - +84 918 609 435. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Pháp Giới. 


Ngôi chùa Linh Cổ đã có rất lâu, đâu từ thời dân tộc thiểu số 
của nền văn minh Óc Eo. Xưa kia, bà con trong vùng quen gọi là 
chùa tháp; và thời gian trôi qua, ngôi chùa hầu như đã dé nát. 

Năm 1943, ngôi chùa tháp này được sửa chữa lại để có nơi cho 
Phật tử lễ lạy, cúng bái. 

Năm 1949, chùa tháp được đổi tên là chùa Linh Cổ. 

Năm 1970, Hòa thượng Ấn Lâm được Giáo hội đề cử về đây 
trông coi để bà con ở tại địa phương có nơi lễ bái; sau ngài Hộ 
Chơn về chủ trì thay thế ngài Ấn Lâm. 

Năm 1976, chùa Linh Cổ có thêm một phần đất nữa do gia đình 
ông Hồ Văn Yên cúng dường. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 297 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Từ năm 1976 đến năm 1978, ngôi chùa hoang vắng không ai 
cai quản, chính quyền địa phương sử dụng làm cơ sở phúc lợi, hoạt 
động xã hội, hợp tác xã... Thời gian không lâu sau, chính quyền 
cũng không sử dụng, ngôi chùa lại thêm một län nữa bị bỏ hoang. 

Năm 1999, thấy ngôi chùa dột nát hư hỏng, bà con địa phương 
đã cùng nhau sửa chữa lại dé có nơi thờ tự. 

Năm 2003, Đại đức Pháp Giới khởi xướng cùng với Đại đức 
Pháp Ngộ và Phật tử đã cùng làm đơn xin lại chùa Linh Cé và sau 
đó xin được gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Được sự hướng dẫn và hỗ trợ của Hòa thượng Thiện Tâm, Ủy 
viên HĐTSTW Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Phổ Minh 
và Đại đức Bửu Hiền, chủ trì chùa Pháp Bảo - Mỹ Tho nên chùa lần 
hồi đi vào sinh hoạt. 

Ngày 23/05/2005, ngôi chùa được giao lại cho hệ phái Nam 
tông; và Đại đức Bửu Hiền đề cử Đại đức Pháp Giới về trông coi và 
quản lý. Ngôi chùa được tiếp nhận lúc bấy giờ là ngôi chánh điện 
với chiều ngang 20m, chiều dài 40m. 

Sau đó nữa, Đại đức Pháp Giới vận động thiện tín gần xa giúp 
đỡ để chuộc lại đất đã mất; và người có công nhất là ông Lê Văn 
Hải ở thành phố HCM. 

Hiện tại đất chùa có được là 2.195,7m? - trong đó chánh điện 
chỉ chiếm 300m, còn lại là đất mồ má và mương rãnh. 

Ngày 17/01/2006, Phật tử Lê Văn Hai và Nguyễn Thị Phượng 
Anh cùng với chư Phật tử đã cúng dường đại trùng tu ngôi chánh 
điện dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thiện Tâm; và Đại đức 
Pháp Giới trông coi xây dựng. 

Trong chánh điện có tôn tạo một tượng Phật cao 5m ngồi trên 
tòa sen cao 0,6m cùng một đại hồng chung cao 1,55m nặng 350kg. 

Ngôi Tam Bảo được hoàn thành và khánh thành vào ngày 
22/01/2007. 

Năm 2010, Phật tử Huỳnh Tiểu Linh cùng thiện tín đã phát tâm 
cúng dường lap mương rãnh dé xây dựng công chùa, bờ tường và 
một dãy tăng xá gồm 12 phòng; rồi cùng với Phật tử Phạm Thanh 
Sơn cúng dường xây dựng một nhà Hòa đồng để thờ tự hài cốt và 
di ảnh người quá vãng. 

Sau đó, Phật tử Phạm Thị Ngọc Xoạn ở Phước Thạnh, Châu 
Thành, Tiền Giang cúng dường Phật cảnh Lâm Tỳ Ni. Phật tử Trần 
Thị Thu Hiền thành phố HCM cúng dường một nhà truyền thống và 
một trai đường. 


298 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đến năm 2015, gia đình Phật tử Huỳnh Thị Tuyết Nhung ở Long 
An đã phát tâm cúng dường một tượng Phật kiểu Thái Lan cao 4m 
tại ngôi chánh điện. Phật tử Trần Thị Ngọc ở Bến Tre cùng tín hữu 
gần xa đã hùn phước cúng dường một tượng Phật cũng kiểu Thái 
Lan cao 4m đặt tại vườn Lâm Tỳ Ni. 

Hiện tại, có 5 vị tỳ-khưu đang trú ngụ tu học tại đây và chủ trì 
chùa Linh Cô là Tỳ-khưu Pháp Giới. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 299 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


300 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 301 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


302 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


TIÊN GIANG 
86- CHÙA PHƯỚC DIÉN 


— 
= aliño HOIFPHATALIAOV re 


HEPHAITHERAVAD 


—_CHÜAPHÜOCHIEN 


N — .— > 


Chùa Phước Điền tọa lạc tại áp Bình Đức, 
xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiên Giang. 
Chủ tri: Dd. Huệ Tịnh - Dt: +84 906 673 706. 


Chùa Phước Điền thành lập năm 1967, nằm trong một con 
đường nhỏ yên tĩnh ở ấp Bình Đức, xã Tam Bình do Hòa thượng 
Tam Minh sáng lập trên mảnh đất của gia đình hiến cúng. Năm 
1989, ngài viên tịch; do không có người thừa kế và nằm ở vùng sâu 
vùng xa nên chùa bị bỏ hoang vắng. 

Đến năm 2004, Phật tử địa phương thỉnh Dd. Huệ Tịnh vé trụ trì 
để chùa được hoạt động trở lại. Sau 4 năm xin phép, năm 2008, 
Chính quyền địa phương và Ban Trị sự tỉnh cấp giấy phép công 
nhận hoạt động tôn giáo của chùa. 

Diện tích đất chùa khi mới thành lập khoảng 1.000m2. Trong 
khoảng thời gian chùa bị bỏ hoang, đất chùa bị chia cho người dân 
ở. Khi Dad. Huệ Tịnh về, đất chùa chỉ còn một mảnh nhỏ cùng với 
chánh điện 3mx5m. Đại đức đã vận động Phật tử chung phước khôi 
phục lại diện tích đất như cũ. Gia đình con cháu Ht. Tam Minh dâng 
cúng cho chùa hơn 400m2. Phần còn lại được mua thêm nên hiện 
nay đã khôi phục lại diện tích đất như thuở ban đầu. Do thuận 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 303 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


duyên, Dai đức đã mua thêm 700m2 đất cách chùa 100m đường xi 
măng làm khu vực dành riêng cho tu nữ hay cư sĩ tá túc. 

Cuối năm 2008, Dd. Huệ Tịnh bắt đầu khởi công xây dựng 
chánh điện rất khang trang, rộng rãi, thêm một số công trình Phật 
cảnh và tăng xá. Do nguôn kinh phí còn hạn hẹp, không thể hoàn 
thành nhanh được nên đến nay, công trình vẫn còn đang trong giai 
đoạn hoàn thiện... 

Chùa đã trải qua 2 đời trụ trì: Ht. Tam Minh (1967 - 1989), Bd. 
Huệ Tịnh (2004 đến nay). Số lượng chư Tăng trú ngụ tại đây có 2 
vị. Phật tử thường xuyên đến sinh hoạt tu học chỉ khoảng 30 người. 
Do chùa vẫn còn đang trong quá trình xây dựng nên chưa thể tổ 
chức các khóa tu tập thé. Các ngày lễ truyền thống tó chức hang 
năm như ngày 8/7, lễ giỗ Ht. Tam Minh và Vu lan mùa báo hiếu; 
ngày 27/9, tổ chức lễ Dâng Y Kathina. 


Chùa Phước Điền thành lập cách nay đã 50 năm, nhưng do bị 
bỏ hoang 19 năm và chỉ mới đi vào hoạt động trở lại được 9 năm 
nên còn nhiều khó khăn về việc tổ chức khóa tu. Trong thời gian 9 
năm áy, Dd. Huệ Tịnh đã khôi phục lại một ngôi chùa để góp thêm 
cho tỉnh Tiền Giang nói riêng và hệ phái Phật giáo Theraväda nói 
chung có thêm một cơ sở sinh hoạt tôn giáo, Phật tử xung quanh 
huyện Cai Lậy có một ngôi Tam Bảo để phụng thờ. 

Đây là công đức vô cùng to lớn vậy. 


304 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


€ 


g x ES pr = A Ae 
A E AD ES 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 305 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


306 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


TRÀ VINH 
4 Chùa 


87- Chùa Bửu Châu 
88- Chùa Long Hưng 
89- Chùa Phước Vân 
90- Chùa Phước Long 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


TRÀ VINH 
87- CHÙA BỬU CHÂU 


Chùa Bửu Châu tọa lạc tại số 70 Lý Tự Trọng, 
phường 4, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 
Trụ trì: Tỳ khưu Thiện Giới. 


Hòa thượng Pháp Kiên thành lập, xây dựng chùa Bửu Châu 
năm 1958 trên mảnh đất 3.250m2 do ông bà thí chủ Phan Văn 
Thành hiến cúng. 

Chùa cách trung tâm thành phố Vĩnh Long 65km, cách thành 
phố Trà Vinh 01km; nghĩa là gần thôn làng yên tĩnh và cũng không 
xa lắm chốn đô thị - rất lý tưởng cho chư tăng trú cư, tu tập. 

Từ khi thành lập, Hòa thượng Pháp Kiên thường hoằng pháp 
đây đó nên ngôi chùa còn rất tạm bợ, chỉ có một chánh điện nhỏ 
12x12m mái tole, tường vách, trai đường, nhà bếp và vài cốc liêu 
sơ sài cho chư Sư trú cư. Rồi lại trải qua chiến tranh, binh biến nên 
chùa trông càng hoang phế... 

Tính đến năm 2012, chùa trải qua 3 đời chủ trì: 

- Ht. Pháp Kiên - từ 1958 đến năm 1867. 

- Ht. Minh Trí - từ năm 1967 đến năm 1976. 

- Tt. Ngọc Giáo - từ năm 1976 đến năm 2012. 

Và Đại đức Thiện Giới chủ trì hợp pháp từ năm 2013 đến nay. 

Được biết, Dai đức Thiện Giới thế danh Tran Ngọc Tuyền, sinh 
ngày 16/5/1974 tại Trà Vinh. Ông xuất gia Sa-di tại Tổ Đình Bửu 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 309 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Quang với Tt. Thiện Minh rồi thọ giới đại giới ngày 15/6/2011 cũng 
cùng một chùa và thầy như kể trên. 

Đại đức tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam tháng 8 năm 
2013 và tháng 9 cùng năm được bô nhiệm chủ trì chùa Bửu Chau. 

Từ năm 2013 đến năm 2017, Đại đức đã làm được tượng Phật 
ban phước lành và tượng tôn giả Sivali đặt bên trong chánh điện; 
đồng thời, sửa sang, tu bô một số công trình đã xuống cáp.. 

Hiện nay, Đại đức là trưởng ban hướng dẫn Phật tử thành phố 
Trà Vinh, Ủy viên phân ban Tăng sự, Ủy viên phân ban Từ thiện, Ủy 
viên Mặt trận Tổ quốc phường 4, thành phố Trà Vinh... 


(Bài viết năm 2017) 


310 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 311 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


TRÀ VINH 
88- CHÙA LONG HƯNG 


keit ALM 
ll 


Chùa Long Hưng tọa lạc tại ấp Ö Rung, xã Phước Hưng, 
huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
Chủ tri: Dd. Thiện Ngọc - Dt: +84 979 173 055. 


Chùa Long Hưng được thành lập cách đây hơn 100 năm do 
Phật tử Trần Văn Pho xây dựng trên mảnh đất của gia đình mình. 
Thuở đó không có vị Sư nào ở. Chùa chỉ là ngôi nhà lá được các 
Phật tử biết đạo, biết kinh xây dựng thành một ngôi chùa làng để 
sinh hoạt Phật pháp. 

Năm 1994, Đại đức Thiện Ngọc về ở. Lúc này Đại đức là một 
cư sĩ. Năm 2000, Đại đức xuất gia và tiếp quản ngôi chùa này. 

Năm 2013, chùa Long Hưng được Giáo hội chính thức công 
nhận là nơi sinh hoạt tôn giáo theo hệ phái Theraväda. 

Diện tích đất chùa là 4.000m2. Các công trình xây dựng đơn 
giản theo dạng nhà cấp 4 gồm có chánh điện có diện tích 12mx7m 
được xây dựng năm 1993, phòng ở cho chư Tăng, phòng ở cho tu 
nữ, phòng bếp và nhà ăn được xây dựng trong thời gian gần đây. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 313 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Chùa Long Hưng là ngôi chùa thứ 2 trong 4 ngôi chùa tại tỉnh 
Trà Vinh nằm bên một con sông nhỏ. Tuy thuộc hệ phái Theraväda 
nhưng cách thờ tự vẫn còn ảnh hưởng bởi tín ngưỡng dân gian. 
Ngoài tượng Phật Thích Ca chính trong chánh điện, chùa còn thờ 
Quan Thế Âm theo tín ngưỡng từ xưa để lại. 

Hiện tại chùa chỉ có 1 vị Sư và 4 cô tu nữ. Hàng năm, chùa có 
tổ chức 4 ngày lễ lớn: Rằm tháng giêng, tháng 4, 7. Do số lượng 
chư Tang ít nên chùa không tổ chức lễ Dang Y Kathina tại chùa. 


314 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 315 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


316 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


TRÀ VINH 
89- CHUA PHƯỚC VÂN 


Chùa Pháp Vân tọa lạc tại ấp Cây Dương, xã Thanh Mỹ, 
huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
Chủ trì: Dd. Tâm Hiên - Dt: +84 917 860 042. 


Chùa Phước Vân là ngôi chùa thứ hai của hệ phái Theravada 
tại Trà Vinh trong 4 ngôi chùa được thành lập tại đây. Chùa được cố 
Đại đức Chí Tín (thế danh Lê Văn Bảy) thành lập vào năm 1983. 

Mảnh đất chùa có từ năm 1964, là đất nhà của Đại đức cúng 
dường cho Tam Bảo. 

Có Đại đức có một người con trai cũng xuất gia vào năm 1990, 
pháp danh là Dd. Tâm Hiền. Sau khi viên tịch, Dd. Chí Tín đã để lại 
chùa cho Dd. Tâm Hiền chủ trì. 

Năm 2010 chùa Phước Vân được gia nhập vào Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh. 

Diện tích dat chùa 1.020m2, nằm cạnh con sông nhỏ. Khi mới 
thành lập, chùa có một chánh điện nằm sát bờ sông. Năm 2011, Dd. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 317 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tâm Hiền cho trùng tu, xây dựng lại chánh điện khang trang hơn - 
có 1 lầu, phòng ở cho chư Tăng, dãy nhà ở cho tu nữ. Dự kiến công 
trình xây dựng đến năm 2020 thì hoàn thành. 

Hằng năm, nhà chùa cũng tổ chức các ngày lễ lớn theo truyền 
thống PGNT: ngày Rằm tháng giêng, Rằm tháng 4, Rằm tháng 7 và 
lễ Dâng y Kathina. 


318 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 319 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


TRÀ VINH 
90- CHÙA PHƯỚC LONG 


Chùa Phước Long tọa lạc tại khóm 1, thị xã Duyên Hải, 
tỉnh Trà Vinh (cạnh bên xe Duyên Hải). 
Chủ tri: Dd. Trí Tấn. Dt: +84 919 896 532. 


Đây là ngôi chùa làng được thành lập vào năm 1902 được các 
Phật tử thay nhau trông coi. Lúc bấy giờ, vùng đất này chưa phát 
triển, đường xá nhỏ hẹp, ngập nước và không an ninh. 

Năm 1990, cố Hòa thượng Bửu Ngọc (chủ trì chùa Bửu Pháp) 
cử Đại đức Trí Tắn về tiếp quản chùa. 

Dat chùa lúc khai mở là 9.000m2 còn hoang sơ và chỉ có chánh 
điện nhỏ 30m2. Trước năm 1990, Nhà nước lay một phan đất làm 
bến xe Duyên Hải. Hiện tại, đất chùa chỉ còn hơn 2.000m2. Sau khi 
về trụ trì, Dd. Trí Tan cho trùng tu, noi rộng chánh điện lên diện tích 
11mx17m, xây dựng phòng ở. 

Trải qua một thời gian dài khó khăn về vật chất. Năm 2009, 
chùa được Giáo hội công nhận gia nhập sinh hoạt theo hệ phái 
Nam tông và tan phong trụ trì cho Pd. Trí Tan. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 321 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Hàng năm, chùa đều tổ chức các ngày lễ theo truyền thống 
PGNT: Ram tháng giêng, tháng 4, tháng 7, Dang y Ram tháng 9. 
Ngày Rằm và 30 hàng tháng có lễ sám hối cho Phật tử, và ngày 
mùng 8 có khóa tu một ngày. Tuy là ngôi chùa nhỏ, đơn sơ nhưng 
luôn đông đảo Phật tử đến tụng kinh, nghe pháp. Vào mỗi buổi 
chiều, Phật tử đến chùa công phu khoảng 50 người. 


322 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


323 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


324 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


VĨNH LONG 


5 chùa 


91- Chùa Viên Giác 
92- Chùa Siêu Lý 
93- Tịnh xá Ngọc Đăng 
94- Thiền viện Thiện Minh 
95- Chùa Như Pháp 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


VĨNH LONG 
91- CHÙA VIÊN GIÁC 


Chùa Viên Giác (Abhisambodhyarama) tọa lạc tại số 
50/5 Trân Phú, phường 4, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Giác Giới. 


Chùa Viên Giác được xây dựng vào năm 1930 do ông Hội 
đồng Hiểu - Lê Đình Hiểu (1882 - 1944) hiến dat và tạo lập. Chùa có 
đất vườn rộng, có cây trái huê lợi quanh năm. Hội đồng Hiểu là 
thân phụ bốn vị Ni sư: Ni m Tâm Nhàn, Ni sư Như Thái, Ni sư Giác 
Nhẫn và Ni sư Giác Bồn. 

Chùa Viên Giác từ khi thành lập năm 1930 đến năm 1958 (28 
năm) thuộc hệ phật giáo Bắc tông. 

Thời gian đầu, chùa Viên Giác là Phật học đường do Pháp 
sư Kiều Lợi (1915 - 1992) khai mở, có các vị học Tăng được biết 
đến như ngài Thiện Tín (1921 - 1999), ngài Phước Cần (1914 - 
1992).v.v. 

Đến năm 1943, Giáo hội Tăng-già Vĩnh Long đã cử thỉnh ngài 
Huệ Lực (1913 - 1984) về làm trụ trì chùa Viên Giác. Ngài Huệ Lực 
vốn là người tỉnh Sa Đéc, huyện Lai Vung, xã Hòa Long. Từ thưở 
nhỏ đã có tư chất thông minh, năm 12 tuổi đã được Sư bác dẫn dắt 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 327 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


vào chùa Bửu Hưng (trong làng quê nhà), làm tiểu công quả, 3 năm 
sau thọ giới sa-di. Đến năm 20 tuổi (1993) được đưa sang chùa Kim 
Hué, thị xã Sa Dec thọ giới tỳ-khưu với Hòa thượng Chánh Quả là 
thầy Tế độ. 

Sau 5 năm y chỉ Bổn sư học thông kinh dién giới luật, vào năm 
1938 ngài Huệ Lực được cử làm trụ trì chùa Phước Định, Chợ 
Lách, Vĩnh Long. Đến năm 1943 (có chỗ ghi là năm 1942) ngài Huệ 
Lực mới về làm trụ trì chùa Viên Giác được 5 năm. Đến năm 1948, 
ngài Huệ Lực với ý chí cầu học giáo pháp tận nguồn đã đi sang Cao 
Miên tu học theo Phật Giáo Nam Tông, rồi ngài tiếp tục qua xứ Thái 
Lan để học giáo lý Abhidhamma (A Tỳ Đạt Ma). Đổi pháp hiệu là 
Tịnh Sư (Santakicca). 

Đến năm 1958 ngài Tịch Sự về lại Việt Nam và trụ trì lại chùa 
Viên Giác, từ đó chùa chuyển đổi hệ phái Bắc tông thành hệ phái 
Nam tông cho đến ngày nay. 

Năm 1982, chùa Viên Giác xây dựng lại ngôi chánh điện do Bà 
Vĩnh Thọ Đường tài trợ, cùng với sự đóng góp của các cư sĩ đệ tử 
Hòa thượng Tịnh Sư. 

Đến năm 1984, Hòa thượng Tịnh Sư viên tịch. Lúc bấy giờ 
đang thời kỳ bao cấp, chùa chiền rất khó sinh hoạt tôn giáo nên việc 
cử thỉnh một vị Tăng nhập hộ khẩu để làm trụ trì không được chính 
quyền chấp nhận. Vì thế chùa Viên Giác phải do vị tu nữ Thanh Trí 
(1926 - 2011) có hộ khẩu trong chùa làm trụ trì kế nhiệm. 

Tu nữ Thanh Trí là nữ đệ tử của Hòa thượng Tịnh Sư từ thời 
Ht. còn là vị Giáo thọ sư Bắc tông, Sư cô Thanh Trí đã thọ giới tu 
nữ Nam tông lúc Hòa Thượng Tịnh Sự du học trở về và chuyển hệ 
phái. Tu nữ Thanh Trí làm trụ trì chùa Viên Giác được 27 năm 
(1984 - 2011), mất lúc 85 tuổi. Tu nữ Thanh Trí mất vào ngày 
25/7/2011, trong 3 tháng sau đó chùa không có trụ trì. 

Đến tháng 10/2011, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long đã 
cử thỉnh Thượng tọa Giác Giới hiện đang là phó trụ trì chùa Siêu Lý, 
phường 5, thành phố Vĩnh Long về làm trụ trì chùa Viên Giác. 

Chùa Viên Giác trải qua thời kỳ chiến tranh, các công trình nhà 
tổ, giảng đường, trai đường đã xuống cấp, còn chánh điện mặc dù 
đã được tái thiết vào năm 1982 nhưng khuôn viên nhỏ hẹp và 
không có nét kiến trúc, chỉ đơn giản là một ngôi nhà thờ Phật thôi. 

Mặt khác, đất vườn chùa Viên Giác bị thu hẹp chỉ còn lại Y diện 
tích, do dân chúng tán cư (1968) län chiếm, cũng có người chiếm 
dụng ngang nhiên (sau giải phóng miền Nam năm 1975). 


328 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Thuở xưa, lúc ông Hội đồng Hiểu cúng đất tạo lập chùa Viên 
Giác (1930), đất vườn chùa rộng 1 mẫu (10.000m?), hiện nay chỉ lại 
2 công rưỡi đất (2.51 1m”). Cũng chưa yên, ngay trong diện tích còn 
lại ấy có một hộ dân chiếm dụng 75m? sau chánh điện. 

Thượng tọa Giác Giới về làm trụ trì, công việc đầu tiên là mời 
Sở Địa chính tỉnh Vĩnh Long đến đo đạt và xác định ranh giới đất 
chùa còn lại để xây dựng tường rào tách biệt dân cư. Kế đến là 
thuyết phục hộ dân ở trong chùa di dời ra phía sau trả lại mặt bằng 
cho chùa để tái thiết các hạng mục như chánh điện, tăng xá, phước 
xá, trai đường, giảng đường và sáu Phật cảnh; công việc tái thiết 
chùa Viên Giác mat thời gian 3 năm (từ cuối năm 2011 đến cuối 
năm 2014) mới hoàn tất. 

Hiện nay, năm 2021, các công trình xây dựng ở đây có thể đáp 
ứng cho mọi nhu cầu sinh hoạt Phật sự, Tăng sự cũng như sự tu 
học cho các hàng cư sĩ... 


Ngài Tịnh Sự (ngồi) 
cùng chúng đệ tử 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 329 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


330 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 331 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


332 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 333 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


N 


A] 


vi 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


334 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 335 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


VĨNH LONG 
92- CHÙA SIÊU LÝ 


Chùa Siêu Lý tọa lạc tại số 162/8 đường 14-9, phường 5, 
thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 
Đt: +84 708 238 85. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Giác Sơn. 


Thành lập năm 1963, do bà Tô Thị Sa khởi xướng, chủ hiến đất 
là bà Nguyễn Thị Biểu được Ht. Tịnh Sự thay mặt chư Tăng thọ 
nhận. Trước khi hién cúng, đây chỉ là ngôi tịnh thất của bà Biểu làm 
nơi tu tại gia. 

Chùa đã trải qua sáu đời chủ trì: Hòa thượng Tịnh Sự, vị tổ khai 
sơn chùa Siêu Lý, Thượng tọa Pháp Nguyệt, Đại đức Kim Trí, Đại 
đức Kim Cang, Đại đức Trí Đức, Đại đức Pháp Đức. 

Năm 1973, Tt. Giác Sơn vé đây ở. Đến năm 1977, Tt. Giác Son 
được ủy nhiệm làm chủ trì hiện tại của chùa Siêu Lý. 

Với diện tích 1.000m2 đất, chùa đã trải qua nhiều đợt trùng tu, 
từ năm 1980 đến năm 2000. Đến nay, chùa đã được xây dựng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 337 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


khang trang các công trình chánh điện, khu tăng xá, giảng đường, 
vườn thiền với kiểu kiến trúc đặc thù tương hợp với các nước Phật 
giáo Theravada. 

Tại chùa Siêu Lý hiện nay có tổ chức lớp học giáo lý về các 
môn Abhidhamma (Vi diệu pháp, A-ty-dám, Thắng Pháp) từ sơ cấp 
cho đến cao cấp, Phật học chuyên dé, ngữ pháp Pali... cho các 
Tăng sinh, tu nữ và chư Phật tử các nơi đến tu học. Học viên dự 
thính khoảng 20 đến 30 người. Các Tăng sinh, tu nữ và Phật tử đều 
được hướng dẫn tu tập theo giáo pháp truyền thống. Trải qua nhiều 
khóa học, sau khi hoàn mãn, có nhiều Tăng sinh tiếp tục học tại các 
Học viện Phật giáo ở thành phố HCM và có nhiều vị được gửi đi du 
học ở các nước như Thái Lan, Miến Điện, Sri Lanka. 


338 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 339 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


340 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 341 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


342 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ht. Giác Sơn 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 343 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


VĨNH LONG 
93- TINH XÁ NGỌC ĐĂNG 


Tịnh xá Ngọc Đăng tọa lạc tại ấp Phú Tiên, xã Trung Nghĩa, 
huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 
Dt: +84 70 871 518 - +84 984 267 545. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Minh Thảo. 


Đây là ngôi chùa Nam tông tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh 
Long. Ngôi tịnh xá vùng quê khiêm tốn này nằm trong một con 
đường nhỏ của ấp văn hóa Phú Tiên - được nhà nước công nhận 
có đời sống tốt. 

Dd. Minh Thảo là người thành lập nên tịnh xá này. 

Trước đây, khi còn là cư sĩ, Đại đức được gia đình cho miếng 
đất 800m? làm nơi tu thiền. Năm 1980, Đại đức xuất gia bên hệ phái 
Khát sĩ. Đại đức muốn bỏ hết tài sản dé chuyên tâm tu học nên có ý 
định cho mảnh đất này đi nhưng không ai nhận, bán cũng chẳng 
ai mua. Năm 1997, Đại đức quyết định dùng miếng dát gia đình cho 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 345 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


thành lập tịnh xá, đặt tên là Ngọc Đăng và hiến cúng cho Giáo hội hệ 
phái Khát sĩ. Thế nhưng, do pháp lý chưa hoàn thiện nên họ từ chối 
nhận. Năm 1999, Nhà nước có chủ trương mở rộng tôn giáo nên các 
cơ sở thờ tự gia tộc được phép công nhận. Đại đức Minh Thảo bắt 
đầu làm hồ sơ dé hoàn tät thủ tục pháp lý thành lập tịnh xá. 

Thế nhưng, duyên lành khéo tạo, Đại đức tìm hiểu về giáo lý 
Nam tông và theo học thiền Vipassanä. Mấy tháng sau khi xuất gia 
lại theo hệ phái Nam tông, năm 2000, Đại đức nhận được giấy công 
nhận tịnh xá Ngọc Đăng là nơi sinh hoạt tôn giáo hợp pháp theo hệ 
phái Theravada. 

Tịnh xá có diện tích đất ban đầu 800m2, có một chánh điện nhỏ 
dài 8m, rộng 6m. Sau đó, có tu nữ Ngọc Tín mua thêm đất, xây 
hàng rào với tổng trị giá 80 triệu cúng cho chùa làm tăng diện tích 
thành 1.500m?. Năm 2006, tịnh xá bắt đầu trùng tu, mở rộng chánh 
điện dài 23 m, ngang 6m, xây đơn giản. Các công trình phụ có nhà 
trai đường vách tôn đơn sơ, liêu cốc đơn giản, và Phật cảnh Niết- 
bàn, Phật ngồi thiền. 

Đại đức Minh Thảo muốn chuyên tu theo hạnh đầu-đà, tham 
thiền. Từ khi còn là cư sĩ, Dai đức đã theo pháp môn hành thiền. 
Đến khi xuất gia, Đại đức tiếp tục đi theo hạnh đầu-đà. Có duyên 
lành gặp được Ht. Pháp Trí (trụ xứ chùa Trúc Lâm) tại tịnh xá Trung 
Tâm, Đại đức theo ngài tìm hiểu giáo lý. Sau một thời gian học hỏi, 
tiếp xúc chư Tăng tại các chùa Nam tông như chùa Kỳ Viên, Trúc 
Lâm... Đại đức có ý định xuất gia theo các Sư y vàng. 

Trở về quê nhà tại Vũng Liêm, Đại đức đến các chùa Nam tông 
Khmer xin xuất gia nhưng không được. Năm 2000, trong một lần đi 
khát thực, Đại đức hội ngộ Ht. Pháp Trí trên một chuyến xe khi ngài 
đang trên đường đến Phước Son dự lễ. Khi biết Dd. Minh Thảo có ý 
muốn xuất gia theo Nam tông, Ht. Pháp Trí giới thiệu lên thiền viện 
Phước Sơn tu học. Được sự dẫn dắt của Ht. Pháp Trí và Tt. Bửu 
Chánh (chủ trì thiền viện Phước Sơn), sau lễ ra hạ vào tháng 9 năm 
2000, Đại đức thọ giới ty-khưu, chính thức làm tu sĩ theo hệ phái 
Nam tông. 

Hiện tại, tịnh xá Ngọc Đăng chỉ có Dd. Minh Thảo trụ xứ. Đại 
đức muốn hướng theo pháp môn hành thiền nên cũng ít tổ chức lễ 
hội náo nhiệt như những ngôi chùa khác mà chỉ tó chức đơn giản 
hành thiền, thuyết pháp. 

Vào tháng giêng, ngày 13, 14 tổ chức lễ, tối 15 thọ đầu-đà, 
thuyết pháp, hành thiền. 


346 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ngày 13 - 14 tháng tư, đại lễ Vesak, Rằm tổ chức đêm đầu-đà, 
thuyết pháp, hành thiền. 

Ngày 6 - 7 tháng 7 tổ chức lễ Vu lan. Tháng 10, đại lễ Dâng Y 
Kathina. Vào các ngày 15, 30 sam hồi, thuyết pháp. Ngoài ra, vào 
các ngày mồng 5, 8, 23, chủ nhật hàng tháng tổ chức hành thiền, tu 
bát quan trai. 

Tịnh xá Ngọc Đăng đang trong giai đoạn xây dựng để hoàn 
thiện thành nơi chuyên về hành thiền. Dự kiến đến hết năm 2017 sẽ 
xây dựng xong chánh điện để có nơi cho Phật tử về tu học và đến 
2020 sẽ hoàn thành các công trình phụ khác. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 347 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


348 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đại đức Minh Thảo (2) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 349 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


VĨNH LONG 
94- THIÊN VIÉN THIỆN MINH 


= v ON “` 
O Si 


Thiền viện Thiện Minh tọa lạc tại xã Bình Hòa Phước, 
huyện Long Hà, tỉnh Vĩnh Long. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Thiện Minh (đã viên tịch). 
Tri sự: Tỳ-khưu Thiện Giác - Dt: +84 987 178 965. 


Thiền viện Thiện Minh tọa lạc tại ấp Phú An, xã Bình Hòa 
Phước, huyện Long Hö, tỉnh Vĩnh Long. Nằm giữa cù lao An Bình. 
Cù lao này hiện nay rất thơ mộng vì thiên nhiên ưu ái, hai bên bao 
bọc bởi sông Tiền, sông Hậu và vườn cây ăn trái sum suê. Khoảng 
15 năm qua, cu lao nay thu hut rất nhiều khách Tây phương đến 
tham quan ngắm cảnh và dã ngoại. Thiền viện Thiện Minh hiện nay 
do Đại đức Thiện Minh cai quản. 

Dé tìm hiểu về ngôi thiền viện này, chúng ta cần đi qua một só 
duyên sự như sau: 

Đầu năm 2008, Dd. Thiện Minh về thăm quê hương vá cha mẹ, 
ông bà trong dịp đầu năm. Đặc biệt là thăm bà ngoại 95 tuổi và bà 
có phát tâm hién 2.000m2 dat có mộ để làm chùa, thờ Phật và gia 
tiên. Dd. Thiện Minh hoan hy nhận và hứa làm tốt. Thế là vào ngày 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 351 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


6/10/2008, tiến hành hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
cho Pd. Thiện Minh. Đến ngày 4/10/2008, chính thức Dd. Thiện 
Minh đứng só đỏ 2.000m2 dat. 

Mùa xuân năm 2009, Dd. Thiện Minh, tu nữ Quang Giới, và gia 
đình đã chính thức động thổ xây thiền viện Thiện Minh với diện tích 
12mx22m, 1 lầu. Từ lúc khởi công cho đến hoàn thành khoảng 5 
tháng. Sau đó, ngày 14/8/2010, Dd. Thiện Minh thỉnh 1 pho tượng 
Phật và 2 pho tượng Phật khất thực bằng đồng về tôn thờ tại chánh 
điện. Từ khi tượng Phật về, bà con Phật tử hoan hỷ đến thắp 
hương, tụng kinh mỗi ngày. Do vậy, Dd. nhận thấy nơi đây thích 
hợp để gia nhập cơ sở này vào Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long 
dé sinh hoạt thuần túy tôn giáo. 

Ngày 12/2/2011, tó chức lễ kiết giới Sima và khánh thành thiền 
viện Thiện Minh. Đến tham dự, về phía GHPGVN có Ht. Thiện Tâm, 
Ht.. Bửu Chánh cùng chư vị Ht. Thiện Nhân, Thiện Pháp, Trí Đức, 
Đào Như, Tăng Định... Về phía BTS Phật giáo tỉnh có Ht. Thích Đắc 
Pháp - Trưởng ban, Ht. Thích Như Tước - Phó ban, Ni sw Như Liên 
- Phó ban và rất đông chư Tăng và Phật tử đến tham dự. 

Tổng quan kiến trúc: vào công bên phải là tháp thờ tôn giả 
Sivali, bên tay trái là tháp thờ tôn gia Säriputta. Hai tháp nay không 
lớn, chiều cao khoảng 2,5m, kiến trúc làm theo dạng cổ lầu. Vào 
bên trong là chánh điện có 2 tầng, tầng dưới là tăng xá, phòng 
khách. Tầng trên là chánh điện thờ Phật. Chánh giữa là thờ tượng 
Đức Gotama bằng đồng cao 2,5m, hai bên là 2 pho tượng Phật đi 
bat bằng đồng cao 1m. Bên trái thờ Ht. Tăng trưởng Siêu Việt - Bổn 
sư của Dd. Thiện Minh. Bên phải thờ ông ngoại, bà ngoại, liệt sĩ 
Trần Văn Đèo, gia đình chủ đất cũng là họ bên ngoại. 

Chánh điện nêu trên làm theo dạng có lầu, lợp ngói, hoa văn 
họa tiết hình bánh xe pháp, long, lân, quy, phụng. Đặc biệt, mặt tiền 
chánh điện 2 bên là cầu thang lên viếng chánh điện trang trí 9 đầu 
rồng tượng trưng cho tỉnh Cửu Long mà nay là địa danh của tỉnh 
Vĩnh Long. Phía sau chánh điện là nhà bếp. Hai bên hông chánh 
điện là dãy nhà ăn để phục vụ Phật tử trong những dịp lễ hội. Đối 
diện chánh điện là thiền đường có diện tích 10mx30m để phục vụ 
cho lễ hội, là nơi sinh hoạt Phật pháp, tổ chức khóa tu. 

Sau thiền đường có khoảng 2 công đất đã nới rộng diện tích 
chùa sau này. Chung quanh 2 công đất này là 1 dòng sông có 1 pho 
tượng Thích Ca ban phước được tôn trí để cho Phật tử viếng chùa 
để đi dạo quanh khu đất, ngắm hoa cảnh, lạy Phật... Khu vườn này, 


352 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


những ngày lễ hội mồng 5 tết, Rằm tháng giêng, Rằm tháng 7, và 
27/9 rất đông Phật tử đến thăm. 

Tóm lại, kiến trúc thiền viện Thiện Minh không phải hoành tráng 
như những Già-lam đại tự khác. Hoa văn kiến trúc họa tiết đều đơn 
sơ nhưng hài hòa và dị giản... 

Thiền viện chính thức hoạt động từ năm 2010; thế là chỉ mới 6 
năm (ké đến năm 2016) quá ngăn ngủi nhưng đã có những thành 
tựu đáng ké về việc hướng dẫn cho chư Tăng Ni và Phật tử tu học, 
về những hoạt động từ thiện xã hội lan tỏa trong cộng đồng... 

Tại đây đã có hơn 10 vị xuất gia tỳ-khưu và sa-di, có gần hơn 
250 cư sĩ tại gia quy y Tam Bảo. Hơn 20 Phật tử đến tụng niệm 
hằng ngày... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 353 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


354 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 355 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


356 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Trong Nước 


uy 


ên Thủ 


t Giáo Nguy 


ậ 


Chương I/E - Cac Chùa Ph 


357 


yên Thủy Việt Nam Sử Lược 


t Giáo Ngu 


Phậ 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


VĨNH LONG 
> CHÙA NHƯ PHÁP 


a0 VIỆT NAM 


_THERAVAD A 


CHÙA NHƯ PHAP 


Chùa Như Pháp tọa lạc tại 51D, âp Tân Quới, 
xã Tân Hòa, thành phô Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 
Chủ trì: Tu nữ Mỹ Xuân. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 359 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


— 
m. 


Le 
ik | 


IM 
Fi r= 


360 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


= 
i 
- 
a 
= 


\ 


mm Y 
VA À 


+ 
Aa 


a 
im ceil 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 361 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


362 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 363 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


364 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


CÀN THƠ 


2 chùa 


96- Tịnh Thất Siêu Lý 
97- Chùa Bửu Pháp 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


CÀN THƠ 
96- TỊNH THÁT SIÊU LÝ 


2 "NI ge 
- 6) 1 
. f 
y E „u 
i : 


roo 


gl 


Tinh that Siéu Ly toa lac tai phường Thuan Hung, 
quận Thót Nöt, thành phố Cần Thơ. 
Dt: +84 2923 644 376. 
Chủ trì: Tu nữ Ngọc Duyên. 


Tịnh thất Siêu Lý là ngôi tịnh thất Ni do tu nữ Ngọc Duyên thành 
lập nên. Năm 1975, tịnh thất được Giáo hội và Nhà nước công nhận 
là cơ sở tôn giáo theo hệ phái Theraväda. Và ngày 15/12/2010, 
tu nữ Ngọc Duyên nhận được quyết định bô nhiệm chủ trì. 

Trước năm 1975, nguyên do cô Ngọc Duyên được cha mẹ cho 
miếng đất gọi là của hồi môn và cô đã làm một ngôi nhà lá đơn sơ 
để làm nơi tu tập. Thời trẻ, cô tìm tòi học đạo với Hòa thượng Tịnh 
Sự và có thỉnh ngài về đây dạy Vi diệu pháp cho một sô bạn đạo. 
Được sự hướng dẫn của ngài, am cốc nhỏ dần trở thành nơi dạy Vi 
diệu pháp và dần được người dân biết đến. Theo thời gian, am cốc 
trở thành tịnh thất cho tứ phương Tăng có chỗ tá túc và được đặt 
tên là tịnh thất Siêu Lý để nhớ ơn người thầy đã dẫn dắt mình tu 
học: “Người thây dạy Siêu Lý”. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 367 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Diện tích đất khoảng 2 hecta. Năm 1996, tịnh thất có đợt trùng 
tu xây dựng cho khang trang hơn để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho 
Phật tử. Công trình gồm chánh điện có diện tích 15mx19m, phòng 
học, phòng khách, trai đường, dãy phòng ở. 

Ngày chủ nhật hàng tuần, tại đây có lớp giáo lý. Những ngày lễ 
theo truyền thống như mông 4 Tết tổ chức lễ hội tháng giêng có 
thuyết pháp và bát hội. Lễ Rằm tháng 4, tháng 7 chỉ tó chức đơn 
giản cho khách viéng chùa. Vào ngày chủ nhật trong tuần Rám 
tháng 10, tổ chức lễ Dâng Y và đặt bát hội. 


368 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 369 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


370 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 371 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


CÁN THƠ 
97- CHÙA BỬU PHÁP 


Chùa Bửu Pháp tọa lạc tại số 90/2/28 Hùng Vương, phường Bình An, 
Thới Bình, quận Ninh Kiêu, thành phô Cân Thơ. 
Trưởng Ban Trụ trì: Dd. Ngọc Hưng - Dt: +84 2923 828 630. 


Chùa Bửu Pháp là ngôi chùa đầu tiên của hệ phái Theraväda 
tại Cần Thơ. Chùa được thành lập năm 1963, do Ht. Pháp Chơn 
làm viện chủ. Mảnh đất chùa thời đó là vùng đất ao trũng, có diện 
tích 2.000m? do bà Trần Thị Sén - pháp danh Giác Hiền - cúng dường 
Tam Bảo. Ht. Pháp Chon cho san lấp và cất một ngôi chùa lá dé 
làm chánh điện. Vào năm 1969, có đợt trùng tu lần thứ nhất, xây 
dựng lại chánh điện mới. 

Năm 2015, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nhà chùa cho xây 
dựng lại ngôi chánh điện mới một trệt, 2 lầu với diện tích 418m2. Dự 
kiến cuối năm 2017 hoàn thành. Hiện tại, diện tích đất chùa có 
khoảng chừng 2.350m2? do được mua thêm dat xung quanh và làm 
thêm các công trình phụ như tăng xá, nhà thờ, bảo tháp. 

Tuy có đất vào thời năm 1963 nhưng mãi đến năm 2006, chùa 
mới có giấy công nhận là nơi sinh hoạt tôn giáo. Chùa đã trải qua 
3 đời trụ trì: Ht. Pháp Chon (1963 - 1989), Dd. Ngọc Bửu (2006 - 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 373 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


2012), Dd. Ngọc Hưng (từ năm 2014 đến nay). Năm 2004, thành lập 
Ban Hộ tự do ông Phan Văn Phương làm Trưởng ban. Năm 2014, 
thành lập Ban Trụ trì do Dd. Ngọc Hưng làm Trưởng ban, Dd. Trí 
Bình làm Phó ban. Hiện tại, chùa có 3 vị Sư đang trú ngụ. 

Chùa Bửu Pháp có số lượng Phật tử đến sinh hoạt khá đông. 
Mỗi tháng có 2 ngày lễ sóc vọng, cúng dường Phật, tổ chức sám hối 
vào 14, 30. Các ngày lễ lớn như mùng 1, Rằm tháng giêng, tháng 
4, tháng 6, tháng 7, tháng 10 có tổ chức cúng dường Phật, thuyết 
pháp, bát hội. Ngày 16/9 hằng năm làm lễ Dâng Y. 


CÔNG TRÌNH: CHÙA BỬU PHÄP Y 


DVIK: CTY TNHH XDIM PHỦ QUÝ 


374 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 375 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


376 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 377 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


We 

AAN 
AAA 
AA 


AQ 
A 
AN 
N 
~ 


e A 


ts ean 277 


a dz, 


Đang xây dựng hay đã hoàn thành? 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


378 


KIÊN GIANG 
01 Chùa 


98- Chùa Thiên Trúc 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


KIÊN GIANG 
98- CHÙA THIÊN TRÚC 


Chùa Thiên Trúc (chùa Phật Lớn) tọa lạc tại 
đường Phương Thành, khu phố 4, phường Bình San, 
thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. 

Dt: +84 773 852 993 - +84 983 830 024. 

Chủ trì: Tỳ-khưu Pháp Hảo. 


Chùa Thiên Trúc là ngôi chùa Nam tông duy nhất tại tỉnh Kiên 
Giang. Các vi Hòa thượng và những người lớn tuổi ké lại rằng chùa 
Thiên Trúc đã có từ lâu, trên 300 năm rồi và không biết bắt nguồn từ 
sắc tộc, hệ phái nào. 

Thời Pháp đô hộ, có hai vị Sw Nam tông Khmer ở đây tu. Phía 
sau chùa có đồn Pháp đóng quân. Trong mùa nhập hạ, vào những 
thời khóa sáng chiều, các vị Sư đánh trống báo hiệu làm cho họ 
cảm thấy bắt an nên tìm cách làm khó dễ nhà chùa. Do đó, 2 vị Sư 
phải rời chùa đi nơi khác. Kể từ đó, chùa vắng bóng nhà Sư và 
khách thập phương. Bà Nguyễn Thị Sảnh là một Phật tử đã trông 
coi chùa trong suốt thời gian dài và trở thành người quản lý. 

Đến khoảng cuối những thập niên 50, Đại đức Pháp Kiên là 
đệ tử ngài Tịnh Sự đi xuống Hà Tiên và có nhân duyên đến chùa. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 381 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Bà Nguyễn Thị Sánh và Phật tử rất hoan hy. Đến lần thứ 2 khi Da. 
Pháp Kiên trở lại thì các Phật tử đồng lòng dâng chùa cho Đại đức. 
Sau khi nhận chùa, Đại đức có thỉnh Ht. Tịnh Sự đến chứng minh. 

Và khoảng năm 1960, Dd. Pháp Kiên trùng tu lại chùa này. 
Kiến trúc hiện tại là từ thời trùng tu đó, giờ chỉ có sơn phết và sửa 
chữa lại mà thôi. Thời gian đó cũng không xây dựng được nhiều do 
điều kiện kinh tế, chiến tranh và vì chỉ cốt có nơi cho Phật tử tu tập 
mà thôi. 

Sau một thời gian, Dd. Pháp Kiên đi Pháp và để chùa lại cho 
Da. Pháp Tin. Dd. Pháp Tín cũng đang chủ trì chùa ở Can Thơ nên 
phải đi đi về về giữa 2 nơi. Có một số vị Sư tu ở chùa nhưng sau 
này cũng ra đời. Sau khi Dd. Pháp Tín mat thì có một vị vào tu là 
Dd. Pháp Nhân. Dd. Pháp Nhân ở đây tu cho đến năm 1997 thì 
cũng hoàn tục. Năm 1999, Dd. Pháp Hảo thay thế quyền chủ trì. 
Đến năm 2000 thì BTS Phật giáo tỉnh Kiên Giang bổ nhiệm Pd. 
Pháp Hảo làm chủ trì va Dd. chăm sóc, quản lý đến ngày hôm nay. 

Chùa Thiên Trúc được trùng tu năm 1960. Năm 1999, xây thiền 
đường ở phía sau. Năm 2004, cất tăng xá. Năm 2001, cat lại cổng 
rào và xung quanh. Năm 2008, xây dựng trai đường. Năm 2014, 
xây dựng phước xá. 

Tăng Ni hiện tại có 3 vị ty-khuu, 3 cô tu nữ. 

Cũng như các chùa, vào mồng 1 Tết, chùa tổ chức đặt bát hội 
cúng dường. Rằm tháng giêng, tháng 4, tháng 7 thỉnh chư Tăng cầu 
an, đặt bát cúng dường. Ngày Dâng Y Kathina thì không cố định, 
tùy nơi Phật tử, trong tháng Dâng Y chọn ngày thứ 7 hoặc chủ nhật. 
Từ ngày 15 đến ngày 21/9 thỉnh chư Tăng khá đông, chừng 40 - 50 
vị dé đặt bát hội. 

Hiện tại, khóa tu chưa được tổ chức cố định. Riêng lễ sam hồi 
14, 30 ÂI hàng tháng có khoảng 20 - 25 Phật tử đến tham dự. 

Về công tác từ thiện xã hội nhà chùa đã phối hợp rất tốt với 
Ban Trị sự Phật giáo Hà Tiên, hội Sư Sãi yêu nước của huyện nên 
đã xây cất những ngôi nhà tình thương, phát quà từ thiện khi có 
điều kiện cho những kẻ đói nghèo. 

Như vậy, kể từ trước năm 1960 đến nay, chùa Thiên Trúc 
(chùa Phật Lớn ) trải qua các đời chủ quản và chủ trì: 

- Trước năm 1960: Hai vợ chồng Huỳnh Văn Mót và bà Nguyễn 

Thị Sành. 
- Từ năm 1960 - 1968: Đại đức Pháp Kiên - thế danh Huỳnh 
Văn Liêm, quê quán huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. 


382 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


- Từ năm 1969 - 1989: Đại đức Pháp Chơn - thế danh Lê Văn 
Bổn, quê quán huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. 

- Từ năm 1990 - 1997: Đại đức Pháp Nhẫn - thế danh Diệp 
Bình Lợi, quê quán huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. 

- Từ năm 1999 cho đến nay: Đại đức Pháp Hảo - thế danh Đàm 
Hồng Phúc, quê quán huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 
Đại đức Pháp Hảo hiện là Phó Trưởng ban Thường trực Ban 

trị sự GHPGVN thị xã Hà Tiên. 


Tỳ-khưu Pháp Hảo (Bhikkhu Dhammavicitta) 


Đại đức Pháp Hảo đảnh lễ Thiền sư Kim Triệu 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 383 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


384 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 385 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


386 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 387 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


xi 
LE DAT DA IIS » 
TU 


Mũ NGOI CHANH DIENICHUA THIENSTRU! 
bà HITY PL: 2503 0L. 20200 


"er ur 
i | 


aa 


VIEN- ĐÁ 
XAY DUNG 
NGÔI CHÁNH ĐIỆN 
k \ CHUA THIÊN TRÚC 


Bản vẽ ngôi chánh điện chùa Thiên Trúc 


388 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


BÌNH THUẬN 


2 chùa 


99- Chùa Bình Long 
100- Thiên viện Từ Lâm 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÌNH THUẬN 
99- CHÙA BÌNH LONG 


Chùa Bình Long tọa lạc tại 1C/20 đường Trần Lê, 
phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 
Đt: +84 62 816 673 - +84 908 382 223. 

Chủ trì: Tỳ-khưu Pháp Tán. 


Tháng 11 năm 1963, Ht. Pháp Lạc (Trần Công Khuê) và Đại 
đức Huệ Chơn (Trần Công Tình) ra Phan Thiết thăm bà con là gia 
đình ông Trần Công, gia đình ông Trần Công Cử, gia đình ông Đồng 
Ngọc Tình. Hai ngài tạm trú nhà của ông Đồng Ngọc Tình (chủ trại 
ghe Sơn Thủy, xéo cửa phường Đức Long) tập trung bà con đến để 
nghe giảng đạo. 

Tháng 3 năm 1964, có thêm sự hỗ trợ của Đại đức Thiện Căn, 
các ngài thỉnh thoảng ra Phan Thiết để giảng đạo tại nhà ông Đồng 
Ngọc Tình. 

Tháng 1 năm 1965, các ngài mượn đình Nhuận Đức ở để truyền 
đạo, chờ tìm xin đất cất chùa. 

Tháng 6 năm 1965, có thêm sự hỗ trợ của Đại đức Tâm Ché, 
các ngài vô ra Sài Gòn - Phan Thiết dé hoằng pháp. 

Tháng 2 năm 1967, ông Nguyễn Hữu Đức hướng dẫn các ngài 
coi đất và Ht. Pháp Lạc đứng tên xin 2 lô đất, lô A thuộc phường 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 391 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đức Long, lô B thuộc ấp Kim Hải, xã Kim Bình, được tỉnh trưởng - 
tỉnh Bình Thuận: Đinh Văn Đệ ký ngày 20/8/1967. 

Ngày 30/8/1967: Đại đức Thiện Căn, Đại đức Tâm Chế và một số 
thiện tín cùng nhau hợp sức đập bỏ lô-cốt của Pháp và xây dựng 3 
gian thờ Phật khánh thành ngày 30 tháng 12 năm 1967. 

Ngài Hòa thượng Giới Nghiêm ghép hai từ sau của xã Kim 
Bình và phường Đức Long thành Bình Long. Sau khi khánh thành 
các Sư về Sài Gòn. Sau đó, mỗi người mỗi việc: Ht. Pháp Lạc xin 
được đất ở Mỹ Tho, ngài lo xây dựng chùa Pháp Bảo. Đại đức Thiện 
Căn xin được đất ở Bình Dương, ngài lo xây dựng chùa Thanh 
Long. Đại đức Huệ Chơn nhận ngôi nhà tự ở Thủ Đức. 

Đại đức Tâm Ché về Sài Gòn, vô ra không thường ở chùa Bình 
Long, vì sự sống ở đây quá khó khăn, không có nước sinh hoạt, tuổi 
già sức yếu, ngài không chịu nổi sự khó khăn, thiếu thốn. 

Tết Mậu Thân, năm 1968, máy bay trực thăng Mỹ bắn khốc liệt 
làm hư 1 mái chùa. 

Tháng 7 năm 1968, Tt. Thiện Dũng, Tổng thư ký Giáo hội ký giấy 
cho Đại đức Tuệ Quả ra ở chùa Bình Long phụ giúp cho Đại đức 
Tâm Ché. 

Tháng 12 năm 1968, Đại đức Tâm Chế về chùa Kỳ Viên và 
được bó nhiệm làm chủ trì Tam Bảo thiền viện - Vũng Tàu. Còn ở 
lại một mình, Đại đức Tuệ Quả thấy sự truyền đạo và phát triển 
chùa rất khó, chùa ít người lui tới... 

Sau đó không biết bao nhiêu khó khăn trở ngại phải vượt qua, 
Đại đức Tuệ Quả phát nguyện phải thu phục nhân tâm: 

Tháng 5 năm 1969, Đại đức Tuệ Quả mở lớp học miễn phí, lớp 
học đầu tiên có các em trong vùng... Học sinh tăng dần lên 100 em, 
chia làm 3 lớp: sáng, trưa, chiều. Giờ ra chơi, Đại đức Tuệ Quả 
chăm sóc những em bị bịnh, cho thuốc uống, thoa thuốc, băng bó 
cho những em bị ghẻ lở, những em không có sách vở thì mua cho 
sách vở... Ngoài ra, trong giờ dạy Đại đức thường kể chuyện có 
tích Phật giáo, nhất là chuyện tiền thân của Đức Bôn sư! Lại còn 
dạy các em bôn phận làm con đối với ông ba, cha mẹ của người 
Phật tử, và kính trọng bậc trưởng thượng. Từ từ bà con đến chùa 
dé tìm hiểu vé đạo, sự sinh hoạt của chùa bat đầu phát triển. 

Tháng 6 năm 1969: ngài Pháp Lạc ký giấy ủy quyền cho Đại 
đức Tuệ Quả lo giấy tờ đất của chùa, đến ngày 26/6/1970 hoàn 
chỉnh giấy tờ lô đất A + lô B, Trưởng ty Điền địa tỉnh Bình Thuận 
dán tem ký tên, đóng dấu: Bùi Quang Minh. 


392 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ngày 20/9/1969: Đại đức Tuệ Quả thành lập gia đình Phật tử 
đặt tên là Kassapa. 

Gia đình Phật tử sinh hoạt đều, tiến bộ nhanh, hàng tuần các 
em học 1 giờ giáo lý. Mỗi năm, các em được học 1 khóa giáo lý 3 
tháng do Đại đức Tuệ Quả giảng dạy, mãn khóa các em được tổ 
chức thi và được cấp bằng giáo lý và phần thưởng. Các em thuộc 
rành kinh Tam Bảo Pali. Giáo lý Phật giáo Nguyên thủy được lan 
rộng, nhiều người đến tìm hiểu. 

Thang 11 năm 1969, Đại đức Tuệ Quả cho xây kiền móng 
chuẩn bị xây chánh điện nhưng mặt bằng không đủ diện tích. Hằng 
đêm Đại đức Tuệ Quả tựu hợp các em nhỏ đến kể chuyện cổ tích, 
nhờ các em xúc cát, đứa thì dùng cái lon không hoặc các thau nhỏ 
để xúc cát từ dưới chân đồi lên đổ... Ông Phạm Nam vận động 
bánh kẹo, nước giải khát, ông Phan Văn Trọng hàng đêm cho 4 lít 
dầu làm đuốc đốt tạo ánh sáng, khuyên khích các em xúc dat dé lên 
dé nói rộng mat bang 3m, từ trước đến hết nền chánh điện cũ. Ong 
Lê Thiều thấy trẻ con làm được việc, ông kêu gọi các hàng thiện 
nam, tin nữ góp công, góp của thuê bà Bảy Hué gánh đất dé nói 
rộng được 3m, mặt bằng chưa đủ xây dựng, Đại đức Tuệ Quả vận 
động xe múc dé nói rộng Am. Cảnh chùa dùng đèn dầu không đủ 
ánh sáng và người ta phóng ué bừa bãi trước chùa. Dai đức Tuệ 
Quả xin nơi Quân Y Đoàn Mạnh Hoạch 10 cây thông dầu, 2 cuộn 
dây điện lớn, 15 cuộn dây kẽm gai, 50 cây trụ rào sắt. 

Tháng 1 năm 1970, các Phật tử phụ giúp làm hàng rào từ sau 
chùa ra đến đường nhựa. 

Tháng 3 năm 1970, Đại đức Tuệ Quả tiếp nhận giới tử. 

Tháng 7 năm 1970, Đại đức Tuệ Quả đưa 3 giới tử vào Tam 
Bảo thiền viện - Vũng Tàu thọ giới sa-di, do ngài Hòa thượng Giới 
Nghiêm truyền giới và đặt pháp danh: Tuệ Bảo (Phạm Dương 
Hiệp); Tuệ Huán (Nguyễn Văn Phúc) Tuệ Giác (Trần Văn Thắng). 

Tháng 7 năm 1970, Ông Lê Théu, ông Phạm Nam, ông Phạm 
Văn Trọng, bà Nguyễn Thị Hồng mua 2 lô đất rẫy dâng cúng cho 
chùa lô 1 dài ra 70m, lô 2 dài ra 60m. 

Tháng 2 năm 1970, ông Phan Văn Trọng cúng trụ cờ bằng ống 
tiếp nước cao 12m đầu trụ có bánh xe Bát chánh đạo; bà Nguyễn 
Thị Hồng, bà Nguyễn Thị Hường cúng 1 lá cờ Phật giáo 2mx3m. 

Tháng 10 năm 1970, ông Phan Văn Trọng và Ông Trần Văn 
Quốc cất 1 cái cốc bằng gỗ, lợp tôn, 4 mái nóc nhọn, hình vuông, 
mỗi cạnh 2,5m dâng cho Đại đức Tuệ Quả. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 393 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tháng 11 năm 1970, Đại đức Tuệ Quả, ông Nguyễn Hữu Đức, 
ông Lê Théu, ông Phan Đình Kiên cùng đi vòng quanh thị xã Phan 
Thiết vận động tịnh tài, vật tư xây dựng chánh điện. 

Tháng 11 năm 1971 - Rằm tháng 10 Äl trong dịp lễ Dâng Y, có 
Huỳnh Thị Có (Bảy đen), cô Tư Vàng, cô Sáu Hòa Hưng phát tâm 
cúng đóng trần, lót gạch, tráng xi măng, bắt đèn ra tới cổng chùa; 
đúc lề đường, dó đá, đất đỏ đường và mặt bằng sân chùa. 

Tháng 12 năm 1971, Phật tử Nguyễn Văn Châu đắp cây Bồ-đề 
trong chánh điện, Trần Ngọc Kỹ đắp cảnh và sơn. Việc xây cất 
chánh điện xong, cô Sáu Hòa Hưng hoan hỷ dâng cúng Kim thân 
Bồn sư. Tiến sĩ Trần Hoàn Trương, tức Đại đức Thiện Giới du học 
ở Ấn Độ về, nghe nói chùa Bình Long khánh thành chánh điện, Đại 
đức xin ngài Tăng thống Giới Nghiêm, dâng cho chùa Bình Long 1 
viên Xá-lợi của Bổn sư cỡ bằng hạt đậu màu vàng ửng hồng. Cô 
giáo Hạnh gần chùa Kỳ Viên cúng 1 hộp đựng viên Xá-lợi Phật và 1 
tháp đồng cao 15cm, 1 hộp đựng Xá-lợi và 1 tháp bằng đồng cao 
40cm đựng cái tháp nhỏ. Khi nhà nước quản lý chùa, cái tháp lớn bị 
mat, cái tháp nhỏ giờ Đại đức Tuệ Quả giữ làm kỷ niệm. 

Tháng 6 năm 1972, Đại đức Tuệ Quả và ông Tôn Tích Danh 
(Sáu Bài) đi thỉnh tượng Bón sư tại Phú Định gần cầu Phú Lâm, 
Chợ Lớn, thỉnh Xá-lợi tại chùa Kỳ Viên. Cô Huỳnh Thị Có, cô Tư 
Vàng và cô Sáu Hòa Hưng làm chủ lễ khánh thành chánh điện chùa 
Bình Long. Thiện tín và gia đình Phật tử Kassapa vào lập đoàn 
hương án tại cây số 14 đường vào Sài Gòn đón và cung nghinh kim 
thân Đức Bôn sư Thích Ca Mau Ni và Xá-lợi. Doan xe chạy vòng 
quanh thị xã Phan Thiết, về tôn trí an vị kim thân Bổn sư và Xá-lợi 
tại chánh điện chùa Bình Long. Dưới sự chứng minh của ngài Tăng 
thống Giới Nghiêm và 20 vị Sư, hơn 300 thiện tín Sài Gòn, Mỹ Tho, 
Nha Trang, Phan Thiết... tham dự. 

Tháng 7 năm 1974, duyên lành đã hết, Đại đức Tuệ Quả quỳ 
trước kim thân Đức Bôn sư xin xả giới, về Tây Ninh, sống đời 
thường của người Phật tử, có dé lại bài thơ: 


“Nghĩ rằng suốt kiếp theo chân Phat. 
Mặc áo cà sa đến Niết-bàn, 
Ngờ đâu nghiệp trước theo chân kịp, 
Quảy gánh lên vai khối nợ trần” 
(1974) 


394 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 395 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


396 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 397 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÌNH THUẬN 
100- THIÊN VIỆN TỪ LÂM 


4 % 


Thiền viện Từ Lâm tọa lạc tại xã Hàm Đức, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Chùa đang khởi công. 
Chủ trì: Đại đức Thiện Châu. 


Thiền viện Từ Lâm thuộc hệ phái PGNTVN. 

Thể theo nguyện vọng của hàng Phật tử tại địa phương muốn 
có nơi thuận tiện tu tập, chư tôn đức hệ phái Nam tông đã nhận lời, 
sau thời gian làm thủ tục xin phép, hôm nay công việc bước đầu 
của thiền viện được thành tựu; tuy vậy công việc phía trước còn rất 
nhiều khó khăn. 

Trong buổi lễ, Dd. Thiện Châu thuyết trình đề án tổng thể xây 
dựng thiền viện Từ Lâm... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 399 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


“GIÁO HỘI PHẬT GIAO VIỆT NAM 


TỈNH BÌNH THUẬN 
LÉ ĐẶT DA 
XÂY DUNG THIÊN VIỆN TU LAM 


NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2019 
Br (NHẰM NGÀY 11-2.KY HO!) 


400 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 401 


LÂM ĐÒNG 
3 Chùa 


101- Chùa Định Quang (Đức Trọng) 
102- Chùa Đại Niệm (Bảo Lộc) 
103- Tịnh Thät Đức Quang (Đức Trọng) 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


LAM DONG 
101- CHUA ĐỊNH QUANG 


Chua Định Quang toa lạc tại thôn Phú Thanh, xã Hiệp Thanh, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
Chủ trì: Tỳ-khưu Pháp Lực - Dt: +84 393 852 165. 
Quản sự: Tỳ-khưu Tuệ Quán - Dt: +84 919 138 240. 


Tại tinh Lâm Đồng có 5 cơ sở thuộc hệ phái Theravada. Thế 
nhưng do thời cuộc nên bây giờ chỉ còn 2 là tịnh xá Định Quang tại 
huyện Đức Trọng và chùa Đại Niệm tại Bảo Lộc. 

Một cơ sở cách tịnh xá Tịnh Quang 4km là Pháp Quân tự có 
diện tích 1,5 mẫu, một ở Phật cô đơn chùa Bửu Sơn tại Đà Lạt có 
diện tích 19 mẫu, và Thiền Quang tự tại huyện Di Linh, xã Tam Bồ 
có diện tích 5,5 mẫu nay chỉ còn sót lại di tích và không có người cai 
quản giờ xem như mát hẳn. 

Mảnh đất của tịnh xá Định Quang thuở xưa là đất rừng được 
khai phá thành. Năm 1958, bà Tư Yên Đỗ đã mua lại rồi dâng lên 
Tam bảo do Ht. Hộ Tông đại diện chư Tăng đứng ra tiếp nhận. Ngài 
Hộ Tông chỉ ở đây trong những tháng an cư mùa mưa nên giao lại 
cho hậu bối trông coi. Từ đó đến 1992, tịnh xá đã có 2 vị tu nữ và 1 
vị tỳ khưu thay nhau quản tự. Đến năm 1992, Tt. Pháp Lực nhận lời 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 405 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


mời của Dd. Định Lực và được sự đồng ý của Ht. Hộ Nhẫn vào tiếp 
quản đất chùa. 

Diện tích đất ban đầu là 3,1 mẫu. Nhưng do thời cuộc không có 
người cai quản nên bị mất dần. Sau năm 1975, đất bị län chiếm còn 
khoảng 1.400m?. Trải qua 25 năm trụ trì tại đây, Tt. Pháp Lực đã 
vận động lấy lại đất chùa, tăng diện tích lên 5.000. 

Năm 1960, Ht. Hộ Tông cho xây dựng một căn phòng nhỏ theo 
dạng nhà sàn để ở và hành thiền, không xây dựng chánh điện. 
Chánh điện mới được xây dựng cách đây 8 năm là vào năm 2009. 
Năm 2015, Tt. Pháp Lực cho xây 2 tăng xá, hội trường, nhà bếp, 
Phật cảnh... 

Mỗi năm, tại tịnh xá thường tổ chức ba ngày lễ lớn vào Rằm 
tháng giêng, Rằm tháng 4, Rằm tháng 6. Riêng lễ Dâng Y Kathina 
thì do thiện nam tín nữ xin Dáng Y tùy theo trong thời gian ra hạ. 

Hiện tại, Ht. Viên Minh đề cử Đại đức Tuệ Quán lên đây trông coi 
để đại trùng tu chùa Định Quang... 


Đại đức Tuệ Quán - Dt: +84 919 138 240. 


406 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 407 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


0AMSANN - 


J SỈ ĐẠT TA 
CAM THĂNG MA VUONG 


BĂNG PHAP BO THI 


408 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Thờ Tổ Hộ Tông 


Thờ cố Ht. Giới Nghiêm 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 409 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


‘a, 


ay Vi. 


410 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


0 I 


N 


Đang đại trùng tu 


Phật Giáo Nguyên Thủy Viêt Nam Sử Lược 411 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


LÁM ĐÒNG 
102- CHÙA ĐẠI NIỆM (Bảo Lộc) 


li tífffffffffffffff[f[fffffffffffffffffff[[ffffffIf[[ffffIIIIIIIffIIIIIIIIIIII11II\II11\I11\\1n0Iil\A001111)0011111)11110)))11))))11))))11))))111111))) lì 


Chùa Đại Niệm tọa lạc tại xã Đàm Ri, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 
Chủ trì: Dd. Hộ Niệm - Dt: +84 938 866 997. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 413 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


414 Tỷ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


LÂM ĐÒNG 
103- TỊNH THÁT ĐỨC QUANG 


Tịnh thất Đức Quang tọa lạc tại Đức Trọng, Lâm Đồng. 
Hiện có 2 vị tỳ-khưu quản sự: Đức Hải và Chánh Lạc 
Liên hệ: Ty-khuu Đức Hải - Dt: +84 909 515 131. 
Tỳ-khưu Chánh Lạc - Dt: +84 789 496 911. 


Đây vốn là cơ sở chùa thất của 2 vị Sư Ni, do già yếu nên trở 
về chùa cũ ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Một gia đình Phật tử - cụ thể là cư 
sĩ Hải Thiện biết được nên mua lại với tác ý là cúng dường cho Ht. 
Giới Đức - chủ trì chùa Huyền Không Sơn Thượng - và mong thầy 
là người đại diện pháp lý dé gia đình được nương tựa tinh thần. 

Tình trạng đất đang trong quá trình chuyển nhượng có gặp một 
số vấn đề về thủ tục. Tuy nhiên, việc ăn ở, tu học thì chính quyền 
địa phương và công an đã cấp só đỏ tạm trú yên ổn; họ tạo mọi 
điều kiện tốt và an toàn cho các Sư và các chú (vốn ở chùa Huyền 
Không Sơn Thượng Hué - đệ tử của Ht. Giới Đức) đang ở đây. 

Tịnh Thất có kế hoạch sang năm xây dựng chánh điện dị giản, 
mộc mạc, hài hòa với thiên nhiên hoa cỏ xứ sương mù - để có 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 415 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


chỗ tụng kinh lễ bái, tập thiền - đồng thời có nơi tôn nghiêm, rộng 
thoáng đề Phật tử trong vùng tìm tới tu học... 


416 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


2 


v 


Ww Fwwyrw ds 


a 
a 


TAM BẢO. 
PHƯỚC ĐIỆN 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 417 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


418 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 419 


DÁK - LÁK 
2 Chùa 


104- Chùa Pho Quang 
105- Thiền viện Chân Như 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


DAK - LAK 
104- CHUA PHO QUANG 


Chùa Phổ Quang tọa lạc tại thôn Tiến Dat, xã Quảng Tiến, 
huyện CuM'gar, tỉnh Dak - Lak. 
Chủ trì: Dd. Tâm Định - Dt: +84 917 560 303. 


Phật giáo Nguyên thủy Theraväda có hai ngôi chùa tại vùng Tây 
nguyên tỉnh Đắk Lắk. Chùa Phổ Quang là ngôi chùa có mặt đầu 
tiên ở miền cao này. 

Nguyên do về cuộc đất: Vào năm 1957, một số người dân từ 
Quảng Nam vô đây lập ấp chiến lược. Vị trí chùa hiện tại là một bịnh 
viện dã chiến, có cái am thờ chiến sĩ trận vong. Năm 1959, người 
dân lập một ngôi nhà nhỏ tranh tre vách nứa để tụng kinh hằng 
đêm. KÈ từ đó, chùa được hình thành. Trải qua hơn 51 năm, chùa 
không có trụ trì mà chỉ có những người lớn tuổi thay phiên nhau làm 
đại diện coi sóc chùa. 

- Từ 1961 - 1965: Pt. Nguyễn Hiền - Pd: Đồng Hậu. 

- Từ 1967 - 1972: Pt. Nguyễn Quảng - Pd: Nhuận Đại. 

- Từ 1973 - 1985: Pt. Trần Hồng - Pd: Nhuận Thanh. 

- Từ 1986 - 1995: Pt. Nguyễn Đình Quang - Pd: Nhuận Đình. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 423 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


- Từ 1996 - 2000: Pt. Phan Đình Trọng - Pd: Nguyên Nghĩa. 

- Từ 2000 - 2006: Pt. Nguyễn Văn An - Pd: Nhuận Lạc. 

- Từ 2007 - 2012: Pt. Nguyễn Đình Quang - Pd: Nhuận Đình. 
Năm 2004, khi Dd. Tâm Định có duyên sự đi thuyết giảng tại Buôn 
Mê Thuột, và đã được Chánh đại diện chùa là Phật tử Nguyễn Đình 
Quang - nguyên Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện - thay mặt Phật 
tử địa phương thỉnh về trụ trì chùa. 

Năm 2009, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk cấp giấy 
bổ nhiệm trụ trì cho Dd. Tâm Định. 

Diện tích dat ban đầu là 3,7 hecta. Một thời gian dài do thời cuộc, 
nên dat chỉ còn 1.000m2. Khi Dd. Tam Định về, có vận động mua 
thêm nên hiện nay được 4.000m°. 

Chùa đã trải qua 3 lần trùng tu. 

Lần thứ nhất vào năm 1962. 

Lần thứ hai vào năm 2007. 

Lần thứ ba vào năm 2013, Dd. Tâm Định cho xây dựng lại 
chánh điện có diện tích 20mx17m và các công trình như nhà Tăng, 
nhà linh, bếp, khách, hoa viên... 


Dd. Tâm Định - Dt: +84 917 560 303. 


Chùa Phổ Quang có kiến trúc khá đặc biệt, được thiết kế xây 
dựng theo dạng tháp, tả hữu hai lâu chuông trông tách rời chánh 


424 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


điện, bên trong chánh điện thờ Đức Bổn sư bằng đồng chiều cao 
1,72m. Xung quanh chánh điện được trang trí 4.000 tượng Phật, 
trên bảo tháp được tôn trí thờ Xá-lợi Phật. Bên ngoài tôn trí Phật lộ 
thiên, Đức Bôn su, Bồ Tát... . 
Trong một län ghé thăm, Ht. Giới Đức (Minh Đức Triều Am 
Ảnh), có tặng chùa Phổ Quang một cặp đối, bên chữ Phổ, bên chữ 
Quang vá Dd. Tâm Định đã cho khắc nơi công chính: 
“Phổ diệu từ bi tâm, thiện tín lên thuyén lia bé khô, 
Quang huy thanh tịnh tuệ, tăng ni thắp đuốc rọi đường mê”. 
Chùa hiện tại có 2 vị Sư và 4 chú tiểu trú ngụ tu học. Mỗi tháng, 
nhà chùa tó chứ 2 kỳ sám hối cho Phật tử đến dự vào ngày mùng 1 
và Ram. Lễ sam hồi Phật tử tới dự khoảng 150 người. Các ngày lễ 
lớn như Rám tháng giéng, tháng 4, tháng 7, thi tuy ngay tó chức 
chứ không. cố định. Lễ Dâng Y Kathina được tổ chức vào ngày 1/10. 
Dự kiến sắp tới đây, nhà chùa sẽ mua thêm 4.000m2 dat dé xây 
dựng trường thiền và thỉnh các vị Thiền sư trong và ngoài nước đến 
dạy thiền cho Phật tử. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 425 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


TT) vì) 


nn và) Iiifffì me 
N Im m ° AS TAN Y 
a Se Se 1 Pu 


CTET, 


426 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 427 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


428 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 429 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


DAK - LAK 
105- THIEN VIEN CHAN NHƯ 


Thiền viện Chân Như tọa lạc tại thôn 9, xã Hòa Lễ, 
huyện Krông-Bông, tỉnh Dak - Lak. 
Chủ tri: Dd. Tuệ Duyên - Dt: +84 905 810 300. 


Thiền viện Chân Như là ngôi Tam Bảo thứ hai tại tỉnh Đắk Lắk. 
Dat chùa có từ thời 1975 do gia đình Dd. Tuệ Duyên khai hoang 
một phần và mua lại một phần. Diện tích hiện tại có được là chừng 
khoảng 45.000m*, trong đó có 4.000m2 dat thô cư và 7.000m2 đã 
cap só đỏ. 

Tháng 12/2015, Dd. quyết định thành lập chùa vá cho khởi 
công xây dựng chánh điện có diện tích hơn 260m? theo dạng kiến 
trúc hình tháp chóp nhọn, phòng bếp, 2 phòng ở, phòng khách. 

Sắp tới, Dd. Tuệ Duyên sẽ cho xây thêm dãy tăng xá 5 phòng 
để chư Tăng có thể về đây nhập hạ trong năm nay. Thiền viện chỉ 
mới sinh hoạt nên chưa có tổ chức lễ gì. Phật tử chỉ đến chùa thắp 
nhang lạy Phật. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 431 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


432 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


EIA 


METAS 


Pe 
E 


mro 
mage 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 433 


ÓC 


Trong Nw 


Nguyên Thủy 


láo 


Phật G 


Chương I/E - Các Chua 


na Bhikkhu 


- Silagu 


i Đức 


lới 


Ty-khwu G 


434 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 435 


NHA TRANG 
2 Chùa 


106- Chùa Như Ý 
107- Chùa Hộ Tông 


DIÉN KHÁNH 
01 chùa 


108- Thiền viện Thiện Dũng 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


NHA TRANG 
106- CHÙA NHƯ Ý 


Chùa Như Y tọa lạc tại tó 14, Núi Sạn, Tây Nam 1, Vĩnh Hải, Nha Trang. 
Chùa do Đại đức Pháp Tâm thành lập năm 1974, tại bãi biển 
Nha Trang, sau năm 1975 được di dời về đây. 
Hiện Dd. Pháp Tâm đã mát, và Pd. Đức Hiền đang quản nhiệm. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 439 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


“a0 Tỷ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


NHA TRANG 
107- CHÙA HỘ TÔNG 


Chùa Hộ Tông tọa lạc tại quốc lộ 1A, thôn Như Xuân 2, 
xã Vĩnh Phương, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Tịnh Trí - Dt: +84 906 091 628. 


Đầu tiên, có 1.000m2 dat là sở hữu của Dai đức Giác Thông và 
Dd. đã dâng lại cho Dai đức Tịnh Trí. 

Năm 2014, Đại đức Tịnh Trí mua thêm 600m2 đất nữa để mở 
rộng khuôn viên chùa rồi xây dựng chánh điện, tăng xá, nhà thiền, 
nhà bếp... 

Chùa được hình thành nên từ đó và được đặt tên là Hộ Tông, 
có lẽ là dé tưởng nhớ và tri ân sâu dày vị tó khai sơn PGNTVN. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 441 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


442 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 443 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


DIEN KHANH 
108- THIEN VIEN THIEN DUNG 


Thiền viện Thiện Dũng toa lạc tại đội 2, thong Trung Nam, 
xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Thiện Dũng - Dt: +84 905 963 332. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 445 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đầu năm 1995, Đại đức Thiện Dũng lêm núi suối Đỗ khai sơn 
lập cốc tu tại gia. Năm 2010, Đại đức xuất gia theo truyền thống Bắc 
tông. Năm 2014, Dai đức chuyển sang xuất gia theo PGNT. 

Diện tích đất là 4.000m2, đã xây dựng được một chánh điện 
nhỏ để sinh hoạt. Có một tỳ-khưu và 1 sa-di đang tu học ở đây. 

Hằng tháng, Rằm và 30 có tổ chức lễ sám hối và hằng năm đều 
có tó chức lễ Dâng Y Kathina. 


446 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


BÌNH ĐỊNH 
01 chùa 


109- Chùa Phước Quang 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BÌNH ĐỊNH 
109- CHÙA PHƯỚC QUANG 


Chùa Phước Quang tọa lạc tại thôn Văn Quang, xã Phước Quang, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Trí Ngạn - Dt: +84 919 951 019. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 449 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đây là ngôi chùa đầu tiên của PGNTVN tại tỉnh Bình Định do cố 
Hòa thượng Pháp Vĩnh thành lập từ năm 1955 (Sau đó ít năm, cố 
Ht. còn thành lập chùa Huệ Quang tại bờ biển Quy Nhơn, hiện 
không còn). 

Năm 1977, Ht. viên tịch, có Ht. Hộ Chơn vé kế nhiệm quản ly và 
điều hành; nhưng do bận rộn công việc nhiều ngôi chùa khác nữa 
nên Ht. ở đây cũng không được lâu. 

Vậy là hơn 10 năm, chùa không có người ở, đóng cửa, không 
còn ai lui tới. 

Năm 2010, Đại đức Pháp Thành quê ở Phúng Mỹ được nghe 
ké lại nên quyết định tìm đến nơi. Lúc ay, chúa dang cón dang tam 
bo, sơ sài nên Đại đức phát nguyện ở lại để xây dựng ngôi Tam 
Bảo ở quê hương của mình. 

Thế là chỉ trong vòng mấy năm, Đại đức Phước Thành tốn 
không biết công lao và tâm huyết nên chùa Phước Quang mới có 
vóc dáng như ngày nay. 

Năm 2014, Đại đức được giáo hội bổ nhiệm chủ trì nhưng năm 
sau thì Dai đức mat. Tháng 10 năm 2015, Đại đức Trí Ngạn vé kế 
nhiệm duy trì ngôi Tam Bảo, hướng dẫn Phật tử các giới tu học nối 
gót các vị tiền nhiệm... 

Ngày 01/11/2019 (05/10 Kỷ Hợi) Đại đức Trí Ngạn dá long 
trọng tổ chức lễ An vị Tôn tượng Đức Phật Bổn sư và 5 vị Thánh 
Tăng trước khuôn viên chùa, đồng thời cung thỉnh chư tôn đức chú 
nguyện đặt đá xây dựng tăng xá mới. 


Tăng xá đã xuống cấp. 


450 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của Ht. Thiện Pháp - chủ 
trì chùa Thiền Quang 1, tỉnh Đồng Nai; Ht. Trí Đức - chủ trì chùa Ngoc 
Đạt, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; Ht. Chí Tâm - chủ trì chùa Thiền 
Quang 2, Đồng Nai; Tt. Thiện Trí - chủ trì Tam Bảo thiền đường, Bình 
Long; Tt. Minh Đức - chủ trì chùa Từ Quang, quận Gò Váp, thành phố 
HCM, cùng tôn đức Tăng từ các tỉnh thành đồng tham dự. 

Công trình xây dựng tăng xá này là do gia đình Phật tử Tịnh 
Hùng và Liên Thảo phát tâm tài trợ chính, cùng chư tôn đức Tăng, 
quý vị tu nữ và Phật tử đồng góp dâng cúng. 

Chùa hiện có 2 vị sư và 1 tu nữ đang tu học... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 451 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


> 


Tượng thờ cố Ht. Pháp Vĩnh (giữa) 


452 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


QUẢNG NGÃI 
01 Chùa 


110- Thiền viện Viên Minh 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


QUẢNG NGÃI 
110- THIÊN VIÉN VIÊN MINH 


Ht. Viên Minh mới thành lập năm 2020. 
Quản sự: Đại đức Phước Hạnh - Dt: +84 332 540 797. 


Nhân duyên xây dựng thiền viện Viên Minh 


Cư sĩ Ngô Anh sinh ngày 12/12/1965 tại xóm Thạch Bích, thôn 
Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. 

Năm 2001, mẹ của ông lâm bệnh nặng rồi qua đời làm cho ông 
vô cùng đau khổ. và hụt hãng... Vì cơ duyên đó, ông có nhiều dịp 
đến chùa và muốn tìm hiểu, nghiên cứu về đạo Phật - hy vọng có 
thể giải đáp cho ông về sự sinh tử của đời người, về sự vượt qua 
những đau khổ trên thế gian! 

Đầu tiên ông được một số Sư cô hướng dẫn tu theo thiền tông 
của Ht. Thanh Từ nhưng ông thấy không thích hợp. Rồi tu theo Tịnh 
độ tông, ông cũng không vừa ý. 

Năm 2009, vì có người em trai ruột bị bệnh ung thư và lại có dịp 
đến thiền viện Phước Sơn - Đồng Nai, tại đây ông được một số 
người giới thiệu về thầy Viên Minh trụ trì chùa Bửu Long, quận 9, 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 455 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


thành phố HCM. Sau đó, ông tìm đến thăm thầy, đồng thời nghe các 
bài giảng của thầy trên internet. Ké từ đó, ông xác định trong tâm 
rằng: Đây là người thầy của mình và giáo pháp Nguyên thủy thầy 
đang giảng dạy mới chính là chỗ nương tựa cho đời mình. 

Về lại Quang Ngãi ông tìm hiểu xem thử có ngôi chùa Nguyên 
thủy nào không thì được biết có chùa Tăng Bảo thuở xưa, còn Phật 
tử tu theo Nguyên thủy, xem ra cũng không có mấy người. 

Năm 2019, cư sĩ Ngô Anh và một vài đạo hữu ở Quảng Ngãi đã 
làm đơn trình UBND tỉnh xin phục hồi chùa Tăng Bảo (ngôi chùa do 
cố Ht. Giới Nghiêm kiến lập từ năm 1962 thời chính phủ Tổng thống 
Diệm - hiện đang được chính quyền sử dụng làm trường mẫu giáo 
Nguyễn Nghiêm). Rất nhiều lần nhóm Phật tử thỉnh nguyện lên các 
cấp chính quyền địa phương nhưng vẫn không thành. UBND tỉnh 
không muốn trả lại ngôi chùa xưa, mà chỉ đồng y cho nhóm cư sĩ tự 
tìm mua đất trong nội thành và tự huy động nguôn lực để xây chùa. 
Thế là họ lại đi tìm đất trong thành phố nhưng rảo khắp nơi vẫn 
không có chỗ vừa ý. 

Ngày 17 tháng 12 năm 2018, nhân dịp thầy Viên Minh có chuyến 
thăm Đà Nẵng; cư sĩ Ngô Anh thỉnh thầy về ghé thăm quê nhà của 
ông ở đội 9, thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh 
Quảng Ngãi. Tại đây, thầy đã được ông đưa đi thăm khu vườn rồi 
ông phát tâm, bạch với thay là xin hiến cúng 5.000m2 đất của minh 
cho thầy để thầy xây dựng thiền viện: Là cơ sở để có nơi tó chức 
những lễ hội quan trọng của Phật giáo, đồng thời, là duyên lành để 
hướng dẫn bà con địa phương trong huyện cũng như trong tỉnh tu 
tập theo giáo pháp Nguyên thủy. Thầy hoan hỉ nhận lời. 

Vào ngày 03 tháng 12 năm 2019, thầy Viên Minh giao nhiệm vụ 
cho Đại đức Tâm Định (hiện chủ trì chùa Phổ Quang - Đắk Lắk) 
xuống thôn Bình Trung, vườn nhà của cư sĩ Ngô anh để khảo sát 
địa điểm và chuẩn bị mặt bằng xây dựng. 

Đến ngày 13 tháng 02 năm 2020, sau khi hội ý với thầy Viên 
Minh, Đại đức Tâm Định chính thức cho khởi công làm móng và 
dựng 03 gian nhà gỗ do Sư mua về từ Đắk Lắk. 

Thời gian sau đó, Sư Phước Hạnh được Thầy Viên Minh phân 
công ra quản lý và trông coi việc xây dựng thiền viện. 

Ngày 20 tháng 6 năm 2020, thầy Viên Minh đã ra Quảng Ngãi 
dé khánh thành 03 gian nhà và sân... 

Thế rồi, ngày 26 tháng 11 năm 2020, lễ Dâng Y Kathina đầu 
tiên được tổ chức tại thiền viện. 


456 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Hiện nay đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai và thủ 
tục khác để tiến hành xây dựng hợp pháp cho ngôi thiền viện có 
tính quy mô hơn - là ngôi thiền viện theo hệ phái Nguyên thủy đầu 
tiên tại Quảng Ngãi. 


(Đại đức Phước Hạnh ké lại). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 457 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


458 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 459 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


460 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đại đức Phước Hạnh - Dt: +84 332 540 797 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 461 


QUẢNG NAM 
4 Chùa 


111- Chùa Thái Bình 
112- Chùa Giác Viên 
113- Chùa Nam Quang (Hội An) 
114- Tinh xa Sala 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


QUẢNG NAM 
111- CHÙA THÁI BÌNH 


At 


Chùa Thái Binh toa lac tại thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, 
thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do cô Ht. Pháp Lạc khai sơn; 
hiện chủ trì ở đây là Đại đức Pháp Hạnh 


Từ năm 1965, Ht. Pháp Lạc muốn xây dựng ở vùng quê của 
mình một ngôi chùa PGNT để bà con tu học theo chánh pháp 
nhưng do chiến tranh, bat an ninh nên không thực hiện được. Mãi 
cho đến năm 1979, Ht. ủy thác Dai đức Pháp Cao mượn một 
ngôi nhà của người Phật tử trong xóm của cô tu nữ tên Ngọ để làm 
Niệm Phật đường. 

Khoảng năm 1983, được sự đồng thuận của Ht. Pháp Lạc, chư 
Phật tử đã hùn phước mua được một ngôi nhà mặt tiền trên diện 
tích 500m2: sau đó nữa, có cư sĩ mua cúng thêm 400m? đất nữa; rồi 
chùa Thái Bình được xây dựng trên khoảng đất 900m? này. 

Ban đầu, chánh điện chỉ là một ngôi nhà cấp 4, năm 2006 sửa 
sang, xây dựng thêm nhưng trông vẫn còn rất tạm bợ.... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 465 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Kê từ đó, Đại đức Pháp Cao tuy đảm nhiệm vai trò quản lý 
nhưng do bận rộn Phật sự nhiêu nơi nên giao cho Sư Pháp Tân và 
một cô tu nữ là người địa phương chăm sóc... 


466 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 467 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


- Rồi mới đây, ngày 4/5/ 2020, chùa Thái Bình tổ chức đại lễ 
Đại lễ Vesak PI. 2564 có đông đảo chư tăng và Phật tử tham dự. 


Ngoài lễ tắm Phật, chùa cũng tổ chức khánh thành pho tượng 
Phật lộ thiên bằng đá có chiêu cao 1,7m, nặng 2 tân do thí chủ Tâm 
Như Hạnh và Giác Hạnh Tuệ cúng dường. 


468 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


1 ¡ID RO | 
a MA 


Quang lâm buổi lễ có: Hòa thượng Pháp Cao: Ủy viên HDTS 
GHPGVN, chủ trì chùa Nam Quang; Đại đức Pháp Hiếu, chủ trì 
chùa Tam Bảo cùng chư Sư các chùa về tham dự. 

Trong dịp này, chùa đã giúp đỡ những người bán vé số, bệnh 
tật, người lớn tuổi neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn... 100 
phần quà gồm: gạo, mì gói, nước tương, bột ngọt và bánh. Trị giá 
mỗi phần 150.000 đồng. Tổng trị đợt phát quà gần 20 triệu... 


Ht. Pháp Cao tận tay trao quà, hỗ trợ dân nghèo. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 469 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


QUẢNG NAM 
112- CHÙA GIÁC VIÊN 


Chùa Giác Viên (Buddhavanavihära) tọa lạc tại xã Bình Đào, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Giới Hy (đã mat). 
Ban Hộ tự: Cô Quy - Dt: +8498 2294 346. 


Tiểu sử có Thượng tọa Giới Hỷ: 

Thế danh Nguyễn Tán Bạn, sinh ngày 16/7/1941 tại xã Bình 
Đào, tỉnh Quảng Nam. Thân sinh là cụ ông Nguyễn Tưởng và cụ bà 
Trần Thị Tường. Năm 1963, xuất gia tại chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. 
Hòa thượng Giới Nghiêm là thầy tế độ, Thượng tọa Hộ Giác và 
Thượng tọa Đồng Tri là thầy Yết-ma. 

Năm 1965, Dai đức được bô nhiệm trụ trì chùa Tang Quang, số 
1/1 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế. Năm 1965 - 1967, Đại đức 
xây dựng trường tiểu học Bồ Đề cùng rất nhiều công trình phụ cho 
tòa nhà Tam Bảo. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 471 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Hơn 10 năm tu tập và phụng sự tại đây, Đại đức đã đào tạo 
được một thế hệ Phật tử có tín tâm vững chắc cho đến hôm nay tại 
đất Có Đô. Đại đức cũng là bậc thầy tế độ Sa-di hoặc làm thầy yết- 
ma cho nhiều vị Sư hiện nay đã trở thành cao tăng, tôn đức. 

Đến năm 1977 vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nên Đại đức 
đành phải hoàn tục. 

Về lại quê nhà, mấy năm sau, dù bận rộn sinh kế và gia đình, 
vợ con phải lo toan, vi cử sĩ này vẫn không quên nhiệm vụ Phật sự 
và hoằng pháp lợi sanh... ông làm Phó Ban Đại diện GHPGVN 
huyện Thăng Bình, làm ủy viên BTS tỉnh hội GHPG tỉnh Quảng 
Nam. Song song với trách nhiệm mới của mình, ông còn mua đất 
lập chùa, xây dựng được một ngôi chùa nhỏ rồi chỉ đạo thành lập 
Ban Hộ tự, Ban Nghi lễ, Ban Đời sống, Gia đình Phật tử A-nan-da 
để đào tạo thế hệ mầm non có tín tâm với giáo pháp... Đấy là năm 
1993, chùa Giác Viên được hình thành. 

Biết rõ mình là cư sĩ không thể điều hành ngôi Tam Bảo vì 
không có Tăng, nên tháng 6/1997 ông phát nguyện xuất gia trở lại. 

Vậy là vào lúc 9 giờ ngày 21/05/1998 ông được thọ Sa-di giới 
lay lại pháp danh cũ là Giới Hy tại chùa Thiền Lâm, xã Thủy Xuân, 
thành phố Hué; thầy tế độ là Hòa thượng Hộ Nhẫn. Năm sau, lúc 16 
giờ, ngày 01/07/1999 được thọ Tỳ-khưu tại Giới đàn chùa Hộ Pháp, 
45/4c Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu. Chứng điệp thọ 
giới do Ban Tăng sự Trung Ương cấp ngày 30/12/2002. 

Sau đó, các năm 2002 - 2007 Đại đức là Ủy viên BTS Phật giáo 
tỉnh Quảng Nam, Phó Ban Đại diện Phật giáo huyện Thăng Bình. 
Năm 2007 - 2013 Ủy viên BTS tỉnh Quảng Nam, đồng thời đảm 
nhiệm thêm chức vụ giảng viên trường Cao đẳng Phật học tỉnh 
Quảng Nam nhiệm Kỳ IV. 

Phục vụ hoằng pháp cho đến lúc tuổi già sức yếu, vào hồi 
12h45 phút, ngày 10/02/2015 (nhằm ngày 22, tháng chạp, năm Ất 
Mùi) Thượng tọa đã xả bỏ báo thân và ra đi trong niềm tiếc thương 
vô hạn của môn đồ pháp quyên thiện tín Tăng tục gần xa. 

Dé tiếp nối truyền thống và giữ gìn mạng mạch chánh pháp 
Như Lai mà Thượng tọa dày công xây dựng, nên vào năm 2018 gia 
đình cùng Ban Hộ tự phát tâm trong sạch cúng dường ngôi chùa 
này cho Ht. Bửu Chánh. Tuy vậy, việc điều hành, quản lý và hướng 
dẫn Phật tử tu học thì nhờ cô Quý là người trách nhiệm gánh vác 
thường xuyên tại ngôi chùa này. 


472 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ht. Bửu Chánh 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 473 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


474 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


QUẢNG NAM 
113- CHÙA NAM QUANG (Hội An) 


Chùa Nam Quang, Hội An tọa lạc tại số 430 Cửa Đại, 
Câm Châu, thành phô Hội An, tỉnh Quảng Nam. 
Chủ tri: Ht. Pháp Cao. 


Chùa Nam Quang hình thành năm 1969 do cố Hòa thượng Giới 
Nghiêm khai lập. Nguồn gốc đất do bà La Thiên Hoa giới thiệu với 
Tổng hội Cư sĩ Nam tông miền Trung mua lại vườn và đất của ông 
Lý Minh dé sửa sang thành ngôi chùa nhỏ với diện tích khiêm tốn 
4mx8m trong tổng diện tích 2.300m2. Qua thời gian sử dụng, do 
chùa đã xuống cấp nên phải trùng tu nhiều lần để đáp ứng nhu cầu 
tín ngưỡng ở địa phương. 

Chùa đã trải qua 4 đời chủ trì: Hòa thượng Trì Giới, Thượng tọa 
Thắng Tông, Thượng tọa Trí Đức, Thượng tọa Pháp Đăng. Đến 
năm 1976, Thượng tọa Pháp Đăng lớn tuổi, bịnh hoạn không thể 
tiếp tục quản lý chùa được; do đó, để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng 
của Phật tử, Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam bổ nhiệm 
Thượng tọa Pháp Cao trụ trì cho đến ngày nay. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 475 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Chùa Nam Quang ngoài những ngày lễ lớn như Rằm tháng 
giêng, tháng tư, tháng bảy, Dâng Y Kathina, đặc biệt, ngày Rằm 
tháng 2 Ál, có tó chức cho Phật tử xuất gia gieo duyên, môi khóa 
như vậy có khoảng 60 Phật tử tham dự, đã tổ chức được hơn 6 
khóa tu. Đây là mô hình đầu tiên của Phật giáo Nguyên thủy, sau 
này đã nhân rộng tận miền Nam... 

Duyên lành hội đủ, Thượng tọa Pháp Cao và Đại đức Huệ Đức 
phát động phong trào đại trùng tu chùa Nam Quang với tổng diện 
tích chánh điện 500m? và hai dãy tăng xá 2 tang với mô-típ kiến trúc 
Thái - Campuchia - đồng bộ với kiến trúc Nam truyền. Nói là trùng tu 
nhưng thật ra là xây dựng mới hoàn toàn; khởi công từ năm 2005 
đến năm 2011 mới hoàn thành. Đây là một công trình quy mô và tỏ 
ra mới lạ tại thành phố cổ Hội An. 

Được biết tổng chi phí công trình xây dựng chùa Nam Quang 
khoảng 8 tỷ đồng; và điều đáng chú ý và hoan hỷ nhất là gia đình thí 
chủ Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thanh Thủy hién cúng 7 tỷ đồng. 

Du khách thập phương đã xem chùa Nam Quang hiện nay là 
điểm đáng chiêm quan tại thành phó có Hội An vậy. 

Trưởng lão Pháp Cao, Ủy viên HĐTS, Phó BTS GHPGVN 
thành phố Đà Nẵng - hiện chủ trì ngôi chùa này. 


O 


476 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


ên Thủy Trong Nước 


Nguy 


láo 


Phật G 


Chương I/E - Các Chua 


m 


477 


Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


Phật Giáo 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


anviernam.net 
facebook.com/anvietnamblogger 
instagram.com/annguyenvietnam 


478 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


anyietnam.net 
facebook.com/anvieinamblogger 


instagram.com/annguyenvietnam 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 479 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


480 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


QUẢNG NAM 
114- TỊNH XÁ SALA (Hội An) 


Tịnh xá Sala tọa lạc tai tó 3, thôn Thanh Đông, xã Cam Thanh, tp. Hội An 
Chủ trì: Ht. Pháp Cao. Quản sự: Quý cô Tu nữ 


Trước năm 2003, cô tu nữ Huệ mua khoảng đất 300m? cho con 
trai mình. Năm 2015, cô nhượng lại và gia đình ông bà Đỗ Trước, 
Phương Lan cúng dường tịnh tài xây dựng nên. Hiện ở đây có 2 cô 
tu nữ trú cư, hằng ngày sống hạnh trì bình và cũng thường xuyên 
hộ độ chư Tăng cùng các khóa tu tại chùa Nam Quang. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 481 


ĐÀ NĂNG 
1 Chùa 


115- Chùa Tam Bảo 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐÀ NĂNG 
115- CHÙA TAM BẢO 


Chùa Tam Bảo tọa lạc tại số 323 Phan Châu Trinh, 
phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phô Đà Nẵng. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Pháp Hiếu - Dt. +84918 189 257. 


Chùa Tam Bảo có kính tram lắng giữa lòng thành phố Đà Nẵng 
với bề dày lịch sử cùng nét đẹp biểu trưng của những ngôi chùa 
có, là điểm thưởng ngoạn thú vị và hành hương lý tưởng dành cho 
du khách. 

Chùa Tam Bảo do cố Hòa thượng Giới Nghiêm sáng lập năm 
1953 và được khánh thành năm 1963. Đây là ngôi chùa Nam tông 
duy nhất tại thành phố Đà Nẵng. Với diện tích đất khoảng 1200m2, chùa 
có các công trình xây dựng như chánh điện, nhà thờ tổ, tang xá, 
nhà bếp... Chùa thường xuyên tó chức các buổi lễ trọng điểm trong 
năm như Rằm tháng giêng, tháng 4, tháng 7, lễ Kathina và hàng 
tháng tó chức sám hối thường lệ vào ngày 14 và 30. 


Kiên trúc chính của chùa là 5 tháp cao, mỗi tháp có một mau 
tượng trưng cho 5 mau cờ của Phật giáo: xanh, vàng, đỏ, trang, cam. 
Bên trong tháp tôn thờ Xá-lợi Phật. Điện Phật tôn trí tượng Đức 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 485 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Thích Ca thành Đạo ở chính giữa. Hai bên đặt tượng Đức 
Phật Thích Ca trì bình khát thực, Đức Phật nhập Niết-bàn, Đức Phật 
thiền định... Bộ bàn thờ và pháp tọa bằng gỗ quý trong chánh điện 
do Hoàng gia Thái Lan hiến cúng. Sân chùa có trồng hai cây Bồ-đề 
được chiết từ cây Bó-dé nơi Đức Phật thành Đạo do đức Tang 
trưởng Narada - Tích Lan hiến tang. 

Chính điện của chùa được đặt ngay tại trung tâm thờ tượng 
Đức Phật Thích Ca thành Đạo ở chính giữa, hai bên đặt tượng Đức 
Phật Thích Ca trì bình khất thực, Đức Phật nhập Niết-bàn, Đức Phật 
thiền định. 

Cạnh điện thờ là tủ sách Tam Tạng quý giá. 

Tháp chùa cao vút là nơi cất giữ Xá-lợi Phật Tổ. Đặc biệt trước 
cửa chùa có 2 cây Bồ-đề được lấy từ cây Bồ-đề Đạo Tràng ở Ấn 
Độ (nơi Đức Phật Thích Ca Thành đạo). Phía sau sân chùa là 2 cây 
Säla lấy từ vườn Lumbini (nơi Bồ-tát được sinh ra) tỏa bóng mát 
quanh năm. 

Chùa Tam Bảo hiện nay là một trong những chùa quan trọng 
của miền Trung và là nơi linh thiêng cho khách hành hương Phật 
giáo khắp nơi đến chiêm bái tỏ lòng mộ đạo. Không chỉ cảm nhận 
sự yên lành khoáng đạt, bạn còn tìm thấy sự thanh tịnh thư thái cho 
tâm hồn rất đặc biệt mà có thể cuộc sống vội vã đã vô tình lấy mat 
của bạn từ lâu. 

Chùa Tam Bảo là nét đẹp tín ngưỡng của người dân Đà Nẵng, 
là một trong những điểm đến du lịch Đà Nẵng mang vẻ đẹp bình 
yên. Chùa Tam Bảo VỚI bề dày lịch sử cùng nét đẹp biểu trưng của 
những ngôi chùa cổ của PGNT, là điểm thưởng ngoạn lý tưởng 
dành cho du khách. 


(Theo Duyên Phạm) 


486 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ĐẠI LẺ DÁNG Y KATHINA 


LÍ CONG BO QUYET DINH BO MÍN TRU TRÌ 
Noy 20 Tháng 10 Nam 3013 (2209 Aw lệch =$ Mại ye 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 487 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


“*:= m 
NOI TÖN NGHIEN 
| XIN VIA LONG BO 


488 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 489 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


490 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


HUẾ 
9 chùa 


116- Chùa Thiền Lâm 

117- Chùa Tăng Quang 

118- Chùa Huyền Không 

119- Chùa Huyền Không Sơn Thượng 

120- Chùa Pháp Luân 

121- Chùa Định Quang 

122- Tịnh Thất Gotami 
123- Tịnh Thất Khemä 
124- Tịnh Thất Đầu Đà 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


HUẾ 
116- CHÙA THIÊN LÂM 


Chùa Thiền Lâm tọa lạc tại thôn Thượng 2, xã Thủy Xuân, 
phường Hương Thủy, thành phố Hué. 
Chủ trì: Đại đức Tâm An - Dt: +84 902 412 221. 


Chùa Thiền Lam được Ht. Hộ Nhẫn thành lập năm 1960. 
Nhân duyên là, vào năm 1958, Giáo hội đề cử Ht. từ chùa Tam Bảo 
- Đà Nẵng về chủ trì chùa Tăng Quang - Huế; nhưng sau một 
thời gian ngắn, ngài nhận thấy hạnh độc cư thiền định, đầu-đà tam 
y nhất bát nuôi mạng bằng khát thực không thích hợp ở nơi đông 
đúc ồn ào. Nên vào năm 1960 ngài xin phép Giáo hội rời chùa 
Tang Quang dén thôn Thượng Il, xã Thuy Xuan, dung một liêu that 
nhỏ ở ngọn đôi gần nha máy nước Quảng Tế để tu hành. Thời đó 
người ta gọi ngài là “Ông Sư chùa Cốc” 

Năm 1966, nhờ đức độ tu hành của ngài khiến một số đông 
Phật tử khởi tín tâm cúng dường nên tháp thờ Xá-lợi Phật và chánh 
điện được kiến tạo. 

Đến viếng chùa Thiền Lâm, trước khi vào khuôn viên chùa, tại 
ngã ba dưới chân đồi Quảng Tế (vi trí nhà máy nước Quảng Té) 
khách thập phương sẽ trông thấy một pho tượng "The Tôn khát 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 493 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


thực” cao khoảng 8 mét, rất uy nghiêm và từ ái. Bảo tượng này gợi 
nhớ lại hình bóng Thê Tôn cách đây hơn 25 thê kỷ - một đời Đức 
Phật trì bình khât thực đề nuôi mạng và hoá độ chúng sinh. 


Tam gương sáng của dang Đại Giác từ thuở xa xưa ấy được 
Ht. Hộ Nhân hành trì từ khi mới xuát gia cho đên lúc viên tich! 


494 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Từ tượng trì bình tới khuôn viên chùa, khách thập phương phải 
vượt qua khoảng đường 300 mét về phía trái đồi Quảng Tế. Trên 
đường vào khuôn viên chùa du khách sẽ nhìn thấy bảo tượng Thế 
Tôn Niết-bàn nằm ở phía bên trái. Bảo tượng này được tôn trí trên 
nền bê tông ba cấp, dài khoảng hơn 7 mét, ån hiện giữa rừng thông 
và dương liễu. Dáng nằm và gương mặt của bảo tượng thể hiện 
được vẻ an lạc giải thoát của đức Thế Tôn. Chính từ hai tôn tượng 
này mà đồng bào Phật tử và cư dân ở Huế gọi chùa Thiền Lâm là 
“chùa Phat đứng - Phật nằm". 

Vào trước khuôn viên chùa, ngay dưới chân đồi, phía bên trái, 
xuất hiện trước mặt du khách là bảo tượng Đức Phật toạ thiền, 
quay mặt về hướng Đông. Tượng và toà sen cao 5,2 mét, tôn trí 
trên bảo đài 3 tầng cao 9 mét. 


A 


Vào đến chùa, tận cùng khuôn viên ở bên trái là ngôi bảo tháp 
màu trắng cao vút, uy nghi mà thanh thoát giữa nền trời. Bảo tháp 
có 2 phan: tang dưới là chánh điện; tang trên tôn trí Xá-lợi Phat 
Thích Ca và chư đại Thánh Tăng. Bố cục tháp phía dưới hình tròn 
cắt cạnh trước và sau. Phần sau nối thêm hậu điện dé thờ Phật 
và chỗ chư Tăng hành lễ (được xây nối thêm vào năm 1973 - 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 495 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


1974). Phía trên tháp có dáng hình chuông úp với đỉnh nhọn, 
được trang trí bằng một số phù điêu, hoa văn giản dị. Dáng dấp 
bảo tháp được mô phỏng theo kiểu chùa Sirimagalá ở Myanmar - 
nơi Hoà thượng Hộ Nhẫn thọ đại giới, nhưng đơn giản hơn nhiều. 
Tổng chiều cao khoảng 15m. 


Trong nội điện, tang dưới tôn thờ tượng Đức Phật Thích Ca cao 
1,6m trên bảo toạ cao hơn 2m. Chung quanh tường chánh điện 
trưng bày một số tranh vẽ về cuộc đời Đức Phật Thích Ca và một số 
chuyện tiền thân. Một đại hồng. chung nặng cỡ 7 tạ đặt ở tay trái. 
Cách bảo tháp khoảng 10m về hướng Đông là cổng Tam quan 
không mái có biển đắp nổi dòng chữ: Samädhivanavihära và tên 
chùa bằng tiếng Việt: Thiền Lâm tự. Ngay sau lưng chánh điện là 
thiền thất của Hoà thượng và phòng khách (nay làm nơi thờ phụng 
y bát, di ảnh của ngài). Tiếp đó là một dãy tăng xá nhỏ được xây 
cất, chắp nối thêm từ năm 1965 tới 1994. Một dãy tăng xá được xây 
dựng vào năm 1998 - 1999 nằm về hướng Tây. Trai đường và cũng 
là linh đường nằm giáp góc của hai dãy tăng xá. 

Ngoài ra, dưới chân đồi Phật Niết-bàn về phía Đông còn có một 
tinh thất tu nữ (tinh thất Gotami) gồm một chánh điện nhỏ, một dãy 
ni xá 5 phòng và 2 thiền thất xây cat đơn giản, là nơi hành đạo của 


496 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


các Sư cô Nam tông, đệ tử Hoà thượng Hộ Nhẫn. Hiện Sư cô Từ 
Nguyên chủ trì ở đây; và mấy năm nay, Sư cô đã xây dựng lại 
chánh điện, các liêu thất, các công trình phụ, vườn cảnh khá hoàn 
chỉnh, quy mô. 

Điểm thu hút khách thập phương và Phật tử các giới là nơi đây 
có phong cảnh u tịch, thoáng mát, nhiều cây cao bóng cả, là môi 
trường sinh thái rất tốt. Ở đây, không khí trong lành, tính lặng rất 
phù hợp cho những bậc chân tu dừng chân để hành đạo và xién 
dương giáo pháp. Du khách đến đây tham quan, viếng chùa lễ Phật 
được hưởng không khí an lành, có thể quên đi những tháng ngày 
mệt nhọc và phiền não. 

Sư Tâm An ké lại: 

“- Sau khi ngài Tăng trưởng Hộ Nhẫn viên tịch năm 2002 thì có 
ngài Hộ Tịnh kế thừa. Vì ngài Hộ Tịnh bị đau ốm nên không kham 
nỗi trách nhiệm xây dựng và lo cho chùa. Năm 2009 ngài Hộ Tịnh 
lên chùa Huyén Không Sơn Thượng ở và bàn giao lại ngôi chùa này 
cho hệ phái. Ban Điêu hành đã dé cử Sư Tâm An (đệ tử ngài Viên 
Minh) vé chùa Thiên Lâm đảm nhận trách nhiệm giám tự. Ban dau 
mới vé, chùa chưa có công, chỉ có con đường rät nhỏ hơn 2m chạy 
thẳng lên đây. Phía trước sân là một khoảng đất rát là phức tạp. Có 
một đường muong từ trên này chạy xuống dưới công chùa và toàn 
bộ còn lại là lồ ô. Khi đó chùa rät hoang vu, chỉ có được bảo tháp, 
phòng thờ và căn nhà nhỏ. Khi vê đây cũng không có tiền bạc gì 
nên tôi rất lo lắng, không biết làm thế nào dé tu sửa lại ngôi chùa 
này. Nên có bao nhiêu tiên là làm những Phật cảnh nho nhỏ bên 
ngoài vườn. 

- Năm 2010: nhân Sư thúc Tuệ Tâm mới trách, nói ông Sư Tâm 
An làm toàn làm cảnh thôi, chưa xây cái gì ra trò cả. Thế là lễ Dâng 
Y năm 2010, tích góp được 160 triệu, tôi mới bắt đầu khởi công xây 
dựng dãy nhà 2 tâng gôm phòng khách, nhà bếp, nhà linh,.. . Den 
năm 2011 là hoàn tät. Cũng trong thời gian này, tôi làm lại cóng tam 
quan cho bê thé một chút... 

- Năm 2012: cũng sau lễ Dâng Y thì làm tiếp tháp chuông và 
tôn tạo quang cảnh trong chùa theo “cảm xúc tâm hôn” chứ không 
phải ngẫu hứng! Cứ đi trong vườn nhìn thấy cái gì không hợp lý thì 
làm thôi, mục đích là dé giải phóng “khí âm u” của chùa. Vi khi ngôi 
trong nhìn ra, tôi thay toàn là mó má, nên làm các cảnh núi ròi đặt 
ngôi tháp lên trên để tạo ra sinh khí. Khi mới vê thì sân chùa là một 
vẫn dé rất lớn: có một con đường chạy thẳng lên cây Bó-dé nên tạo 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 497 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


ra ôn ào, náo nhiệt và không được tôn nghiêm. Thấy vậy nên tôi thuê 
người đào đất tạo thành một mặt bằng, tạo nên sân trước chùa, xây 
dựng một tường rào từ trên sân dưới xuống công chùa, dọc theo bờ 
mương trông lô ô. 

- Năm 2015: tường rào phía sau do lần xây dựng trước không 
có nhiễu kinh phí nên đã xuống cáp dẫn đến các căn nhà tạm bo 
xây dựng phía trên cũng có nguy cơ bị sụp lún. Với tâm tư nguyện 
vọng là phải xây dung lại dé giữ gìn dat dai và lay lại một só diện 
tích của chùa bị that thoát. 

Cũng trong thời gian này vì nhu câu thiết yếu là có một phòng 
riêng dé thuận tiện làm việc, tu tập nên bắt dau xây dựng một chỗ ở 
cho mình với kích thước vừa phải, khiêm tốn. 

- Năm 2018: sau bao nhiêu năm trăn trở, đi đến các chùa và 
nhờ chính quyên giúp đỡ nên lẫy thêm được một ít đất ở phía bên 
trái chùa ròi xúc tiễn xây dựng bếp tang dưới, làm thiên đường va 
tăng xá kiên có và khang trang hon. 

- Sau những năm tháng vê đây từ năm 2009 đến bây giờ thi 
chùa hoàn tät rät nhiêu hạng mục chính là tăng xá, Thiên đường, 
Nhà bếp, ... Và các hạng mục phụ như cổng, lối vào chùa, sân vườn, 
tiêu cảnh từ nhỏ đến lớn,... Đến bây giờ coi như cũng khá hoàn 
thiện, nhưng tâm tư của tôi là khi nào cũng hướng đến sự phục vụ 
đề hoàn thành ba-la-mật cho mình và nguyện đem cả cuộc đời để 
phụng hién cho Tam Bảo”. 


498 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Và cũng từ bấy đến nay, dựa trên mô-típ chùa tháp Myanmar; 
và như chúng ta đã biết, Đại đức Tâm An đã xây dựng thêm công 
ngõ, sân vườn, tăng xá, nhà khách, nhà trù kiên cố, vững chắc hơn 
với nét nghệ thuật kiến trúc đồng bộ và hài hòa. 

Còn nữa, những tiểu cảnh, tháp chuông nhỏ, hình tượng chim, 
thú... Đại đức Tâm An đã chịu khó sưu tầm, lấy từ điển tích Phật 
sử nên phù điêu, hoa văn, họa tiết, màu sắc đều mang phong thái, 
dáng dap như một ngôi chùa Myanmar trên dat Có Đô. 

Khách thập phương hiện nay bị thu hút đến vãng cảnh cũng bởi 
vẻ đẹp đặc thù ấy. 


Đại đức Tâm An - Dt: +84 902 412 221. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 499 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


500 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 501 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


502 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


> ¬ —— = X 
ur Fre kaa. ee A 


Tượng sáp thờ ngài Hộ Nhẫn 


Bàn thờ ngài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 503 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


A 


==. 


nee 


Tượng ngài 


504 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


HUẾ 
117- CHÙA TĂNG QUANG 


A 


4 


Chua Tang Quang (Sangharamsyarama) toa lac tai số 1/1 đường 
Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp, thành phố Huế. 
Chủ trì: Dai đức Tánh Hiền - Dt: +84 914 729 792. 


Người dân địa phương thường gọi là “chùa Áo Vàng”, do Hoa 
thượng Giới Nghiêm, chư thí chủ Nguyễn Thiện Đông và bà Nguyễn 
Thị Cúc là những người chủ trương xây dựng năm 1954 (Xem thêm 
quá trình hình thành ngôi chùa này ở phần trước). 

Kiến trúc chùa trong thời kỳ này không có gì đặc biệt vì đó chỉ là 
một ngôi nhà lá đơn sơ với vài ba liêu thất (cải gia vị tự) để cho chư 
Tăng có chỗ cư trú và hành đạo. 

Năm 1959, chùa được xây dựng lại với mô hình kiến trúc mới, 
không giống hình thức cũ ban đầu. Chánh điện thờ Phật tuy không 
lớn nhưng đường nét kiến trúc hoàn toàn khác biệt với những ngôi 
chùa ở xứ Huế thời đó. Lối kiến trúc này mô phỏng theo kiến trúc 
của Campuchia và Thái Lan - vì đức Giới Nghiêm từng tu học tại hai 
Quốc gia này nên có lẽ ảnh hưởng sự chỉ đạo của ngài. Ngày khánh 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 505 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


thành có sự chứng minh của chư Trưởng lão Hộ Tông, Bửu Chơn, 
Thiện Luật cùng với hơn 60 vị tỳ-khưu từ miền Nam ra tham dự. 

Năm 1964, Dai đức Giới Hy cùng với Phật tử chùa Tăng Quang 
thực hiện chương trình đại trùng tu bao gồm chánh điện, bảo tháp, 
tăng xá, nhà khách, trai đường và linh đường. Chánh điện ở tầng 
trệt, bảo tháp được xây ở trên và nằm về phía mặt tiền của chánh 
điện. Trong chánh điện tôn thờ tượng Phật Thích Ca, là nơi chư 
Tăng và Phật tử hành lễ hằng ngày. Bảo tháp dùng để tôn trí ngọc 
Xá-lợi của Đức Phật và chư đại Thánh Tăng. 

Từ bên ngoài nhìn vào chánh điện, khách thập phương sẽ nhận 
ra vẻ tôn nghiêm và tram hùng - phan nào là nhờ vào dáng dấp uy 
nghỉ vời vợi của ngôi bảo tháp. Bảo tháp hình vuông có 6 tầng mái, 
nổi bật trên nền trời với biểu tượng đoá sen xoè cánh trên đỉnh. 
Mặt tiền của tang tháp đắp nổi dòng chữ Sangharamsyaráma (Tăng 
Quang Tự) theo hình bán nguyệt. Phía dưới dòng chữ là phù 
điêu Đức Phật ngồi thiền định, bên trái là hình khỉ chúa dâng quả, 
bên phải có bạch tượng quỳ hau. Mang phù điêu này thể hiện câu 
chuyện Đức Phật khuyên dạy các thầy tỳ-khưu ở thành Kosambi 
sống hòa hợp với nhau không được nên Ngài lặng lẽ vào rừng nhập 
hạ mà không có một vị tỳ-khưu nào theo hầu cả; chỉ có khỉ và voi là 
thị giả cho ngài mà thôi. 

Dưới hình Đức Phật có dòng chữ: Theraväda (Nghĩa Pali là 
Thượng tọa bộ, sau gọi là Phật giáo Nguyên thủy) nằm ngay trên 
chánh môn của Phật điện. 

Trong chánh điện chỉ tôn thờ duy nhất kim thân Phật Thích Ca, 
có một pháp toạ để pháp Sư thuyết giảng, có hai tủ Tam Tạng 
Thánh điển Pali và Thái. Phía trái chánh điện là tăng xá hai tang 
mới được xây dựng lại vào năm 2000 - 2001 khi day nha cũ bị hư 
hỏng nghiêm trọng sau trận lũ 1999. Sau lưng tăng xá là nhà khách; 
trai đường ở sau chánh điện; linh đường nằm ở bên phải. Ngoại trừ 
chính điện và bảo tháp có công phu kiến trúc; các công trình còn lại 
chỉ xây cất bình thường dé đáp ứng nhu cầu sử dụng. 

Trong lúc này, lý do Sư Tánh Hiền về đây: 

“ Sự Tánh Hiên là giới tử của chùa Huyén Không Son Thượng 
từ năm 1993. Năm 1996 chư Tăng cho xuất gia sa-di, Hoà thượng 
tế độ là ngài Hộ Nhẫn. 

Đến năm 2000 vì gặp sự có trong quá trình tập khí công, Sư bị 
bệnh không thé ở lại chùa nữa; chư Tăng đông y cho Sư vê nhà 
dưỡng bệnh. Sau một năm, Sư trở lại tu học tại chùa. 


506 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Năm 2003, được ngài Viên Minh làm thay tế độ truyén thọ dai 
giới, Sư được tu lên ty-khuu. Sau khi thọ giới, biết tin ngài Định Lực 
(trụ trì chùa Tăng Quang) già yếu, bệnh tật không có người chăm 
sóc nên Ht. Giới Đức cử Sư vé kê cận thuốc thang cho ngài, đồng 
thời phụ giúp trông coi chùa. 

Năm 2005, ngài Định Lực viên tịch. 

Năm 2006, có duyên lành sang Myanmar tu học; Sư đã học và 
hành ở đây 5 tháng rồi lại trở về chùa Tăng Quang với vai trò quản 
tự như trước. 

Năm 2009, chư Tăng hệ phái Phật giáo Nguyên thuỷ Thừa 
Thiên Huế chính thức bô nhiệm Sư làm chủ trì chùa Tăng Quang. 
Vì tình trạng bảo tháp của chùa ngày một xuống cấp nên vào năm 
2012 Sư đã phát tâm sửa lại bảo tháp thờ Phật. Công việc chỉnh 
sửa lúc ấy đơn thuần cũng chỉ lợp lại mái và tô lại tường vách đã 
bong tróc, dé nát. 


Đại đức Tánh Hiền - Dt: +8491 472 9792. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 507 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Năm 2016, nhờ sự đóng góp tịnh tài của chư vị Phật tử, chùa 
đúc đại hồng chung và sửa sang lại nhà bếp. Sau đó một năm chùa 
làm tiếp tháp chuông. 

Năm 2018, cổng chùa xuống cấp sắp sửa ngã sập (vì đã xây 
dựng hơn 50 năm từ khi ngài Giới Hy vê tiếp quản chùa - 1963), 
nhờ mạnh thường quân và Phật tử xa gần đóng góp nhưng đến 
năm 2020 cổng chùa vẫn chưa xây xong. Bác sĩ Kim đã cúng phần 
còn lại dé hoàn thành công trình này. 

Cũng trong khoảng thời gian từ năm 2018 - 2020 nhận thấy 
chùa hay bị ngập lụt, hằng năm đến mùa lũ rất vất vả, Sư phát tâm 
làm thêm cái cốc với nền móng cao, kiên cố ở góc bên phải của dãy 
tăng xá cũ. 

Cho đến nay chùa đã trải qua những đời chủ trì: 

- Trưởng lão Giới Nghiêm. 

- Trưởng lão Án Lâm. 

- Trưởng lão Hộ Nhẫn. 

- Thượng tọa Giới Hy. 

- Thượng tọa Định Lực. 

- Đại đức Tánh Hiền chủ trì hiện nay. 


508 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 509 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đại đức Tánh Hiền thọ Y 


510 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 511 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


512 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


HUẾ 
118- CHÙA HUYÉN KHÔNG 


Chùa Huyền Không tọa lạc tại thôn Nham Biều, _ 
phường Hương Hô, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huê. 
Chủ trì: Ht. Pháp Tông - Đt: +84 976 214 876. 


Chùa Huyền Không hiện nay là hậu thân của chùa Huyền 
Không ở Lăng Cô, Phú Lộc, bên chân đèo Hải Vân được Ht. Viên 
Minh, cùng chư Sư Tịnh Pháp, Trí Thâm và Tán Căn xây dựng vào 
năm 1973. Do hoàn cảnh đổi thay, vào tháng 11/1978, chùa Huyền 
Không được dời về thôn Nham Biều, Hương Hồ, Hương Trà, thành 
phố Huế và xây dựng cơ sở mới tại ngôi Từ đường cùng mảnh đất 
vườn khoảng chừng 8000m do đại gia đình Mệ Trợ, chú Huê và bà 
Lai hién cúng. 

Đây là ngôi chùa Phật giáo Nam tông khá nỗi tiếng ở cố đô Huế 
từ cuối thập niên 1980. Vào viếng chùa, khách thập phương phải 
qua cầu Bạch Yến. Chiếc cầu này do Trưởng lão Giới Đức thông 
qua tiến sĩ Thái Kim Lan xin tài trợ của Hiệp hội Schmitz - Tây Đức 
xây dựng nên, để nhân dân địa phương các thôn làng xung quanh 
lui tới, qua về thuận tiện hơn. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 513 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Vào thời cua Trưởng lão Giới Đức thì chánh điện còn nguyên 
ngôi Từ đường. Bên phải và phía trước ngôi Từ đường là khu vườn 
cảnh bố cục tự nhiên có tên là Thanh Tâm viên: Giữa những đồi cỏ 
lúp xúp có năm ba gốc dương liễu có kính, xương xấu, tàn lá xanh 
ri; dăm bảy cụm lạc thạch là những lối mòn quanh co lát đá. Một 
mái lương đình ngói đỏ thấp thoáng sau mấy gốc hoa sứ lão 
trượng, cội thiên tuế tuổi tác gần thế kỷ, cặp thạch đăng xứ Phù 
Tang xa xôi biểu tượng thanh kiếm, chiếc khiên của một võ tướng 
Samurai quy phục cửa thiền đang ngày đêm nghiêng mình soi bóng 
xuống mặt nước của Hàm Nguyệt Trì. 

Bên hông phải cạnh ngôi Từ đường là một kiến trúc thu hút sự 
chú ý của khách thập phương: Yên Hà Các. Vẻ đẹp của toà nhà này 
nằm ở các điểm: Đường nét nhẹ nhàng, uyn chuyển; nhiều tang 
mái; kết hợp nhuán nhuyễn hai loại vật liệu: bê tông và gỗ; mà đỉnh 
cao là các bộ cửa gỗ nhiều kiểu cách trang trí. Công trình này được 
xây dựng vào các năm 1999 - 2000, thay thế cho toà gác go, mái 
tranh, vách nứa giàu tính nghệ thuật dân gian đã hư hỏng nhiều sau 
15 năm tồn tại. Tầng trệt của toà nhà là phòng khách và phòng chủ 
trì; tầng trên dành tiếp khách Tăng lưu trú. 

Khu vườn cảnh Hứa Nhất Thiên nối tiếp Yên Hà Các là nơi 
chưng bày các chậu bonsai; cạnh đó là giàn phong lan với hơn 500 
giò lan nhiều chủng loại. Nỗi bật trên mặt hồ nhỏ giữa vườn là chiếc 
phù kiều sắc đá xám, nơi du khách thích dừng chân chụp ảnh lưu 
niệm. Bên trái chánh điện là nhà khách, tăng xá, nhà học... 

Năm 1989, Trưởng lão Giới Đức đi khai hoang lập chùa tại chân 
núi Hòn Vượn, thôn Chám, bàn giao toàn bộ chùa cảnh lại cho 
Trưởng lão Pháp Tông. Và tất cả mọi công trình quy mô hiện nay có 
được đều nhờ vào bàn tay kiến tạo của Trưởng lão Pháp Tông cả. 

Qua cau, rẽ về trái khoảng 100m du khách sẽ thấy công chùa 
cao lớn, hùng vĩ, bề thế đắp nổi dòng đại tự CHÙA HUYÉN 
KHÔNG. Sân chùa lát gạch, rộng, thoáng mát. Nhìn vào chánh điện, 
lồ lộ một bức hoành phi sơn son thiếp vàng treo trên chánh môn, 
điêu khắc nổi hàng chữ Pali: ABHISUNNATARAMA. 

Chánh điện có diện tích 12mx24m, cao khoảng 8 - 9 mét, lợp 
ngói măng âm - dương; đường. nét mạnh mà không thô, trầm hùng 
và uy nghiêm. Hoa tiết đơn giản mà cổ kính, tôn trí duy nhất một 
tượng Phật Thích Ca màu vỏ trứng sẫm, vẻ mặt thanh thoát và từ 
ái, tay phải đưa lên, tay trái đặt trên lòng bàn chân - với tư thế này 
Đức Phật như đang đàm đạo cùng các đệ tử. Dáng dấp tượng có 


514 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


đường nét tương tự mô típ tượng của các xứ Phật giáo Nam tông 
nhưng tính dân tộc và nhân bản được thể hiện rất cao. Bảo tượng 
cao 1,54m, đặt trên toà sen cao 1,5m. Một bảo lan bằng bê tông giả 
gỗ phân cách phần thờ phụng và lễ bái của Phật tử tạo nên một 
không gian trang nghiêm, tôn kính. Chánh điện trang trí đơn giản, 
thanh tịnh và trong sáng. Phật tử vào lễ Phật trong khung cảnh đó 
sẽ cảm thấy tâm hồn mình thảnh thoi, nhẹ nhàng, lắng diu. 


F STAR A 
sl ETS 


#JourneysinHue 


#JourneysinHue 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 515 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Và mọi công trình ở đây luôn được chỉnh sửa hoặc kiến tạo 
vững chắc, hoành tráng hơn: 

- Năm 1996 làm cóng; nhưng đến năm 2007 tháo gỡ ra làm lại 
bề thế hơn nhiều. 

- Tăng xá 1, tức là dãy lầu dài làm trường Trung cấp Phật học 
được xây dựng từ năm 2003 đến năm 2004 - một năm rưỡi thì hoàn 
thành, sau đó đào tạo Tăng Ni sinh. 

- Năm 2005 đặt đá xây dựng bảo tháp Đại Giác (bản sao bảo 
tháp tại Bồ Đề Đạo Tràng), nhưng đến năm 2007 mới khởi công, 
năm 2014 thì xong; và năm 2015 mới khánh thành. 

- Năm 2015 - 2016 đặt đá xây dựng tăng xá 2 và Pháp đường 4 
tang lầu; nhưng sau mùa Dang Y năm 2017 mới khởi công, vá mới 
vừa hoàn thành năm 2020. 

Ngôi chùa tại thôn Nham Biều này trải qua hai đời chủ trì: 

- Ht. Giới Đức (1978 - 1989) 

- Ht. Pháp Tông (1989 tới nay) 


PEA ZAS 


Pháp dwong 4 táng láu 


516 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


r 
. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 517 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


518 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Xem Thêm: 


Kiến trúc chùa Huyền Không 
Qua cái nhìn của khách thập phương 


Công trình đặc biệt và nổi bật nhất ở chùa Huyền Không Sơn 
Trung chính là một Bảo tháp Đại Giác được xây mô phỏng theo 
nguyên mau là ngôi đại tháp Maha Bodhi ở Bodh Gaya - Ấn Độ 
nhưng có kích cỡ nhỏ hơn. Có lẽ chính vì vậy mà khi check in ở 
chùa Huyền Không ở Hương Trà, nhiều du khách đã nhận xét ngôi 
chùa mang dáng vé An Độ khá rõ nét. 

Bảo Tháp Đại Giác chỉ có một tầng đế, còn khu vực phía trên là 
quan thể tháp 5 ngôi. Trong đó, ngôi tháp chính có không gian bên 
trong khá rộng và được bố trí thành 6 tang. Tháp chính có chiều cao 
là 37m, còn bốn tháp phụ xung quanh cao khoảng 24m, cạnh đáy 
dọc là 9,4m và chiều dài cạnh đáy ngang là 15,4m. Bốn ngọn tháp 
phụ này mang tính trang trí và đối trọng lực cho tháp chính. Mặt 
khác, các kiến trúc này cũng nhằm tạo sự cân bằng cho tổng 
thé chùa Huyễn Không 1 khi rơi vào điều kiện thời tiết khắc nghiệt 
như mưa dam nhiều ngày, lũ lụt, bão lớn hay động đất. Dé làm 
phần khung chịu lực cho quần thể tháp, chùa đã sử dụng gạch đất 
sét nung với hệ dầm và cột bê tông kiên cố. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 519 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ngoài ngôi bảo tháp có kiến trúc Ấn đặc sắc, ngôi chùa đẹp ở 
cố đô Huế này còn cuốn hút du khách khắp nơi bởi không gian cỗ 
kính và thanh tĩnh. Ngoài ra, điểm đặc biệt nữa là ngôi chùa ẩn 
chứa sự giao thoa giữa kiến trúc truyền thống của các công trình 
chùa chién ở Hué với nét đẹp tỉnh tế, tối giản đậm phong cách Nhật 
Bản. Điều này thể hiện rõ nhất ở những dãy nhà với kiểu mái lương 
đình ngói đỏ, điểm giữa là các hàng cột gỗ bóng loáng sánh đôi với 
những chiếc lồng đèn lục giác đặc trưng của xứ sở hoa anh đào. 
Mỗi khi có cơn gió nhẹ, những chiếc đèn xinh xắn khẽ lay động, 
khiến du khách ngỡ như đang lạc bước giữa một không gian tĩnh 
lặng, tịch mịch ngay tại cố đô. 

Kiến trúc đẹp mắt của chùa Huyền Không 1 của Huế còn thể 
hiện qua các thành kèo cột, xuyên xà. Hau hết đều được chạm trổ 
và điêu khắc tinh tế, tỉ mỉ và sắc nét. Nhất là những bức phù điêu 
đắp lộng gam màu xanh lam và trắng làm tôn thêm sự uy nghiêm 
của biểu tượng long, lân, quy, phượng. Qua đó càng khiến toát lên 
dấu án van hoá tiêu biểu của cung đình Hué. Chi tiét trang trí này 
còn gợi nhắc đến môt công trình kiến trúc nổi tiếng khác cũng sử 
dụng nhiều mảnh sành và gốm đắp lên nhiều tiểu cảnh ở nội that. 
Đó chính là lăng Khải Định Huế - nơi cũng có sự giao thoa phong 
cách xây dựng Pháp - Việt. 


520 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 521 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Nét kiến trúc độc đáo... (ảnh: Phatgiao.org) 


Người ta kết luận rằng: chùa Huyễn Không 1 ở Hué chính là 
địa điểm lý tưởng và phù hợp nhất với những ai thích khám phá vẻ 
đẹp kiến trúc Phật giáo. Nhưng nơi đây cũng là điểm du lịch Huế 
cuốn hút và nhất là nơi nhiều du khách thích chụp ảnh ghé thăm. 
Bởi vì chùa sở hữu nhiều công trình tôn giáo độc đáo, lại nằm giữa 
khung cảnh tuyệt đẹp, bên dòng Bạch Yến xứ Huế. 


522 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 523 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


HUE 
119- RUNG THIEN 
HUYEN KHÔNG SƠN THƯỢNG 


Chùa Huyền Không Sơn Thượng tọa lạc tại núi Hòn Vượn, 
thôn Cham, phường Hương Hd, thị xã Hương Trà, thành phố Huế. 
Chủ trì: Ht. Giới Đức - Đt: +84 935 261 515. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 525 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


er ý = = bơ 
rer f° 
- ED. 


Đại chúng HKST An Cư 2021 


526 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Năm 1988, biết được Nhà Nước có chủ trương “phủ xanh đất 
trống đồi trọc” nên Trưởng lão Giới Đức đơn xin UBND thành phố 
Huế và Sở Lâm Nghiệp tỉnh được 50,4ha đất để trồng rừng. Giai 
đoạn đầu quả thật là quá nhiều gian khổ. Do lúc ấy chưa có đường, 
phải lần đi theo dấu của trâu bò nên việc “cõng, vác” các tiện nghi 
ăn ở cũng như vật liệu xây dựng rất khó khăn. Một mái nhà tranh 
nứa lá ban đầu được lập nên, không có tường vách - là nơi cho 
Đại đức chủ trì, nhân công làm thuê cùng một số Phật tử lo việc 
bếp núp, sinh hoạt, ăn ở. Không có giường, ghế, bàn; tất cả chỉ là 
những tắm trải ni-lông để ngủ nghỉ, uống ăn... Do vùng đất của bom 
đạn sau chiến tranh nên có những ho bom B52 phải san lap, hằng 
trăm đầu đạn, mảnh đạn lớn nhỏ đủ loại rải rác đó đây. Đất lại là đất 
cán khô, không một bóng cây; chỉ duy nhất trên đồi có một cây nên 
được đặt tên ngọn núi ây là Độc Thụ Sơn. 

Đại đức Pháp Tông vào ở một thời gian, đã cho làm tường vách 
ngôi nhà ngăn mưa gió; mua 2 con trâu giúp việc cày xới đỡ công 
hơn để trồng hoa màu. 

Thế rồi, nhiều công việc cùng khởi động. Từ đào giếng nước để 
uống ăn, sinh hoạt...; rồi đến phát lùm bụi, san mặt bằng để quy 
hoạch nơi nào trồng khoai, sắn, môn, bí bầu, rau cải... Dọc theo 
chân núi dài, lợi dụng khe nước được đào rộng, cào sỏi đá, làm tơi 
đất thịt dé trồng chừng một ha lúa. 

Và quan trọng nhất là hợp đồng trồng rừng. Đây là công lao của 
chú Thường Quán, đã không nệ hà vất vả theo sát chương trình 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 527 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


PAM để trồng 22ha rừng thông. Anh Đoàn và cậu Vĩnh cũng cùng 
giúp sức cân lao trong giai đoạn này. May năm sau, chùa ươm 
giống rồi trồng thêm 20ha keo lá tràm, keo tai tượng, keo lai; và 
chừng 5 - 7ha là giữ lại cây rừng tự nhiên, phong phú chủng loại. 
Bên trong có một thung lũng chừng 3,7ha dành cho không gian 
chùa viện và vườn cảnh; đào mấy cái hồ rộng chừng 1ha để giữ 
nước, tưới tiêu, điều hòa khí hậu... 

Vậy là trải qua 10 năm, từ một vùng đồi núi hoang hóa, hố bom, 
hố đạn; trải dài lúp xúp chỉ toàn là sim mua tràm chỗi, gai lùm lau 
lách và sâm si cỏ dại; bây giờ, cây rừng đã khép tán, màu xanh bạt 
ngàn, tạo nên một môi trường thiên nhiên mát mẻ và trong lành. Tuy 
nhiên, cơn lũ lịch sử 1999 làm cho đất đá sỏi cát từ những ngọn đồi 
dé xuống, tất cả đều bị phủ láp hoặc cuốn trôi: những công trình ban 
đầu như nhà ở, nhà ăn, nhà sinh hoạt, cốc liêu bị hư nát... và vườn 
cảnh bị vùi láp không còn gì! 

Có những người gắn bó cần lao từ lúc hoang sơ qua từng giai 
đoạn thật không kể hết được, chỉ nhớ chú Cần, Đoàn, Thường 
Quán, Vĩnh, Tịch... Tường Nhân, Tường Huy... Huyền Chiếu, Huyền 
Thảo, Huyền Nghi, Huyền Ứng, Huyền Phó.. 

- Năm 2000, ngôi Chánh điện được xây dựng. Mượn cốt nhà 
rường Hué, coi nói, thay đổi một vài chi tiết cấu trúc mà thành. Day 
là nơi thờ Phật Sakya Muni, thờ Xá-lợi Phật, Xá-lợi chư vị Thánh 
Tăng. Là chỗ thiền tập và hai thời khóa công phu sớm tối; cũng là 
nơi dé Phật tử và khách thập phương đến lễ bái, cúng dường... 

- Năm 2001, xây dựng am Mây Tía, nhà bếp, nhà khách... 

- Năm 2002, xây dựng Chúng Hòa đường, lập giàn phong lan, 
trồng cây kiểng và sửa sang lại vườn tược. 

1- Từ năm 2003 đến năm 2015: 

- Làm lại Chúng Hòa đường kiên cố hơn. 

- Chỉnh sửa lại ngọn đồi phía Tây, am Trăng Ngủ. 

- Lập vườn Hứa Nhất Thiên và trồng 300 gốc mai, trúc... trên 
một ngọn đồi riêng và xây dựng Mai Trúc am. 

- Thành lập Ni viện cạnh cốc Sư cô Đàm Hiền cho quý cô tu 
học, lay tên la Dhammadinna. 

- Lap vườn cay kiéng va stra lai gian phong lan, thêm giống.. 

- Trồng cây, tạo cảnh, làm lối đi trên bờ hồ, làm cầu qua các hồ 
nước. Thủy Nguyệt đàm có hai đảo là Văn Bút đảo và La Hán 
đảo. Bên bờ Sơn Ảnh đàm làm nhà thủy tạ có tên là Thư Pháp đình 
để chưng bày thư pháp. Vọng Oa đàm thả đầy hoa súng các màu. 


528 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Và toàn hồ nước là sen hồng, sen trắng. 

- Tạo cảnh Vườn Cỏ Đá, và toàn bộ không gian lớn di ra các 
vườn được lấy tên là Không Sơn Thiền Uyén. 

2- Từ năm 2015 đến 2020: 

- Chỉnh sửa và làm lại Chánh điện bán kiên cố và rộng rãi hơn, 
nới minh đường và sân cảnh hai bên. Xây dựng một lầu chuông, 
một lầu khánh và tạo cảnh lại toàn bộ không gian này. 

- Làm lại am Mây Tía, Nghinh Lương đình, Tĩnh Trai đường, 
Nhà khách, Nhà bếp, Nhà kho... 

- Làm cổng ngõ Ni viện Khema và làm thêm một số phòng vi 
hiện trú đã có 10 vị. 

- Sửa Vườn Cỏ Đá thành cảnh Phật Niết-bàn, động Khổ Hạnh 
và vườn Chuyên Pháp Luân. 

- Xây dựng Ngọa Tùng am và làm thêm chừng 25 cốc liêu đơn 
và đôi cho Chư Tăng. 

3- Năm 2020 - 2021: 

- Hoàn thành vườn Bó-tát Đản sanh, vườn Bó-tát Thành đạo. 

- Hoàn thành nhà Giảng, nhà Thiền. 

- Đang xây dựng tăng xá 12 phòng tại đồi am Trăng Ngủ. 

4- Dự kiến từ năm 2021 trở đi: 

- Thay thế các rừng cây tạp thành những đồi cây hoa thân mộc. 

- Xây dựng trụ biểu hình lục giác, đường kính 2m cao 8m; trên 
đầu trụ biểu tôn trí tượng Đức Phật đứng ban rải phước lành. 

- Làm một thư viện 1 lầu, chứa khoảng 5 ngàn đầu sách tại chỗ 
nhà chưng bày hiện nay. 

- Xây dựng Ni viện với quy mô: có chánh điện, có phòng thiền, 
các công trình phụ và chừng 20 cốc liêu rải rác cho hội chúng Ni - 
địa điểm tại ngôi nhà xây dở ngoài đồi. 

- Xây dựng bảo tháp Hồng Ân tại khoảnh đất sau lưng nhà Thư 
pháp, mặt bằng chân dé vuông 20m, 3 tầng, cao 60m - và ngôi bảo 
tháp này sẽ vừa hiện đại, mới mẻ nhưng vẫn không rời mô-típ kiến 
trúc của Phật giáo Nam truyền. 

Tất cå các công trình xây dựng đều đồng bộ bản sắc Việt, chùa 
Việt, sử dụng gô, ngói, tranh, tre dị giản; không có dấu vết kiến trúc 
Tàu, Nhật, Hồng Kông, Đài Loan, Cung dinh...; không có long lân 
quy phụng cũng như những màu sắc đền miéu dán gian. 

Riêng bảo tháp phải có kính, có một só hoa văn, họa tiết đồng 
bộ motip kiến trúc Chùa, Tháp các nước Phật giáo Nam truyền... 
Hiện tại, đại chúng chư Tăng Ni và giới tử hiện trú đã có chừng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 529 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


khoảng trên dưới 70 người; và dù quy mô chưa hoàn chỉnh như ý 
nguyện, nhưng tương lai sẽ còn phát triên... 


A- Một số hình ảnh thuở sơ khai: 


Ht. Viên Minh năm 1992 - 1993 


530 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Trái qua - Sư Tâm Hạnh, Sư Tường Nhân, 
Chư vị Ht.Vién Minh, Giới Đức, Bửu Đức năm 2002 (?) 


Ht. Pháp Tông (1990) 
Anh Đoàn, Thường Quán (Có chú Cần và Vĩnh nữa) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 531 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


KANE 


Aaa 


Ht. Giới Đức cùng đệ tử tại Phong Trúc Am năm 1991 - 1992 


532 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


B- Một số hình ảnh từ năm 2019 đến 2021... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 533 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Vườn Chuyên Pháp Luân (Vòng tròn 24 duyên) 


534 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Vườn Dan Sanh 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 535 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


VAR Arch MI A | 


(sm 


536 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Nhà Giảng 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 537 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tiêu Dao ốc 
Chơn Quán - Dt: +84 858 056 565. 


538 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đại đức Tánh Thuận 
Phó chủ trì Nội vụ - Dt: +84 935 271 515. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 539 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đại đức Chơn Tín 
Phó chủ trì Ngoại vụ - Dt: +84 931 965 666. 


540 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Xem thêm: 
Cảm tưởng của du khách về HKST 


(Nhiều bài viết trên mạng, chỉ xin nhặt tượng trưng một bài) 


Trong số những ngôi chùa danh tiếng ở xứ Huế tram mặc, 
Huyền Không Sơn Thượng để lại ấn tượng sâu đậm với du khách 
bởi vẻ đẹp thần tiên, thoát tục. Ghé thăm nơi này, bạn sẽ có cảm 
giác như được đặt chân vào cõi Phật. 

Cách đây chừng 30 năm, vào cuối những năm 90, nhà nước đã 
phát động chương trình phủ xanh đất trống, đồi trọc trên toàn quốc. 
Hưởng ứng lời kêu gọi, một số nhà Sư đã đơn xin được 50 hecta 
đất dé trồng cây gây rừng ở thôn Đồng Chám, thị xã Hương Trà, 
Thừa Thiên - Huế. Các Sư vào đây với chủ trương tự lực mưu sinh 
là chính, nên họ lập trang trại, dọn mặt bằng, đào giếng, tự ươm cây 
giống, trồng lúa, khoai sẵn, bí bầu, rau cải, như những người nông 
dân thứ thiệt. 

Qua hàng chục năm xây dựng, kiến thiết. Từ một vùng đồi 
hoang hóa, khô cằn đầy hố bom, hó đạn, nơi đây đã trở thành một 
rừng cây bạt ngàn, tán cao bóng lớn, thiên nhiên mát mẻ trong lành. 
Ấn hiện trong khu rừng xanh tốt đó, có ngôi chùa mang tên Huyền 
Không Sơn Thượng, được Thượng tọa Giới Đức khai sơn trong 
những năm tháng trồng cây, gây rừng ở nơi này. Từ vùng đồi khô 
cán đã trở thành một không gian thiên nhiên rợp bóng cây xanh. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 541 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Chùa Huyền Không Sơn Thượng thuộc địa phận thôn Đồng 
Chằm, phường Hương Hó, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - 
Huế. Cách trung tâm thành phố Huế chừng 14km về hướng Tây. Dé 
đến ngôi, du khách đi qua chùa Thiên Mụ, chạy theo con lộ dọc 
sông Hương, qua Văn Thánh, cầu Xước Dũ; rồi chừng hơn 01 cây 
số nữa sẽ gặp ngã rẽ bên phải vào thôn Chám. Từ cổng làng văn 
hóa thôn Chám, đi khoảng 3km nữa là đến chùa. 

Sau khoảng 15 phút men theo con đường uốn lượn quanh co 
dẫn lên lưng chừng núi; chùa HKST hiện ra giữa một rừng thông 
xanh tươi, mát mẻ, rộn rã tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách. 
Bạn dần nhận ra mình đang bước chân vào một Thế giới khác, rất 
bình yên và thi vi. 

Khuôn viên chùa là một khu vườn kỳ ảo, đẹp tựa trong tranh, 
được điểm tô bởi những dò phong lan quí hiếm, đua nhau khoe sắc, 
khoe hương. Nhẹ nhàng lướt đi trên những con đường mòn uốn 
lượn, bạn sẽ được nhìn ngắm những cây cổ thụ lâu đời, cành lá 
sum sué, che chở cho những khoảng sân nhuốm màu nâu đỏ. Các 
khoảng sân đều được bó trí những bộ bàn ghế bằng đá, để cho du 
khách nghỉ chân, tận hưởng không khí bình yên nơi cửa Phật. 


Rải rác trong chùa là những ngôi nhà nho nhỏ, xinh xinh dùng 
làm nơi tiếp khách hay là nơi sinh hoạt, học tập của các nhà Sư. 
Mỗi căn đều được bố trí một bộ bàn ghé, một khay trà, tất cả tạo 
nên một không gian rất đỗi giản di và ám cúng. 


542 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tọa lạc ở độ cao 300 mét so với mực nước bién, chùa HKST là 
một quan thé gồm rất nhiều công trình, hạng mục nằm trong khu dat 
rộng đến 50 hecta, chia thành hai khu vực: ngoại viện và nội viện. 
Khu vực ngoại viện là nơi sinh hoạt, thờ cúng, còn nội viện hoàn 
toàn dành cho sự tinh tu. 

Ngoại viện có diện tích chừng 30 ha gồm có: chánh điện, am 
Mây Tía, Nghinh Lương đình, Nhà khách, Chúng Hòa đường, Tĩnh 
Trai đường, tăng xá, cốc liêu chư Tăng, cốc liêu chư Ni và các công 
trình phụ... 

Chính điện của chùa HKST mang dáng dấp của một ngôi nhà 
rường Hué, được coi nói, thay đổi một vai chi tiết. Kiến trúc của 
chánh điện dường như không đặt nặng vai trò tôn giáo, tín ngưỡng, 
mà láy sự hài hòa với thiên nhiên, hồn của các giá trị nhân văn làm 
ý tưởng chủ đạo. Chính vì thế nên khi ngắm nhìn chánh điện, bạn 
sẽ thấy nó hoàn toàn không giống với những ngôi chùa truyền 
thống. Không sơn phết sắc màu đền miéu dân gian, không đắp các 
chi tiết long lân quy phụng... Phong cách kiến trúc rất giản dị, vật 
liệu xây dựng chủ yếu là gỗ, ngói vảy cá, mang dáng dáp hồn Huế 
và hồn Việt. 


Mặt tiền chánh điện rất giản dị... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 543 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Vẻ đẹp giản dị nhưng day uy nghiêm. 


Chùa có Am Mây Tía (Tử Vân Am) là nơi ngắm cảnh, thưởng 
trà của Sư trụ trì. Am có kiến trúc tương đồng với chánh điện, không 
gian rộng mở, nên lúc nào cũng có gió trời, hương hoa cỏ tràn vào, 
ai đến đây đều có cảm giác sảng khoái, dễ chịu. 

Nghinh Lương đình là ngôi nhà nhỏ có diện tích chừng 50m, 
vật liệu là gỗ được lấy từ trong rừng. Nghinh Lương đình là nơi 
dành cho du khách thập phương dừng chân uống trà, đàm đạo, 
ngắm hoa, thưởng thức thư pháp. 

Không gian nghệ thuật là một phần của Ngoại viện, đây là nơi 
nhà chùa dùng dé tổ chức những buổi triển lãm, hội thơ, thiền. Điểm 
nhấn của khu vực này là vườn Cỏ Đá, và Ngũ hồ. 

Vườn Cỏ Đá có diện tích chừng 500m“, đúng như tên gọi của 
nó, vườn chỉ có cỏ xanh và đá xám, thường được các nhà Sư dùng 
làm nơi luyện tập võ nghệ, ngâm thơ, đàm đạo. 

Ngũ hồ là năm hồ nước có trồng nhiều súng và sen, trên mỗi 
hồ có một cây cầu nhỏ bắc qua, nhìn rất thi vị. Nhờ có cây rừng 
và hồ nước bao quanh, nên không khí ở chùa Huyền Không Sơn 
Thượng ôn hoà, dễ chịu lạ kì. 


544 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Cây cầu nhỏ bắc qua hồ nước 
tạo nên khung cảnh đậm chất thơ 


Nếu cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống xô bồ, hối hả, bạn thử 
dành một ngày ghé thăm Huyền Không Sơn Thượng, để được đắm 
mình trong không gian yên bình nơi cửa Phật. Biết đâu những muộn 
phiền trong bạn sẽ biến tan... 


(Nguồn: my-clownfish) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 545 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


HUẾ. - 
120- CHÙA PHÁP LUÁN 


W A Ok N Ne a 


Ses à 


Chùa Pháp Luân tọa lạc tại số 03 Lê Quý Đôn, 
phường Phú Hội, thành pho Huê. 
Chủ trì: Ht. Tuệ Tâm - Dt: +84 903 574 462. 


Nguyên trước đây, vào năm 1967, Đại đức Giới Hy, thay mặt có 
Trưởng lão Giới Nghiêm, Tăng thống Giáo hội Tăng-già Nguyên 
thuỷ Việt Nam, đã vận động ông bà Nguyễn Thiện Đông - Nguyễn 
Thị Cúc cùng quý Phật tử cúng dường tịnh tài mua lại công thổ của 
chính quyên đương thời một khu đất rộng 9.176m2 để thành lập 
chùa. Ké hoạch con dự kiến xây dựng một ngôi bảo tháp Xá-lợi va 
trường Trung cấp Phạn ngữ; nhưng do hoàn cảnh chiến tranh lúc 
bay giờ nên không thể thực hiện được. Tháng 6 năm 1974 chùa có 
làm lễ đặt đá và xây tạm căn nhà cấp 4 để thờ Phật và làm chỗ cư 
ngụ cho chư Tăng. 

Sau năm 1975, do yêu cầu sản xuất tại phường, chùa có cho 
UBND phường mượn sử dụng một số đất trống, chưa xây cất để 
trồng rau muống và ươm mạ. Những năm sau đó, 1975 - 1993, vào 
thời luật đất đai chưa được ban hành, UBND phường Phú Hội đã 
“trưng dụng” một số đất của chùa để xây dựng trạm y tế. Rồi cư dân 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 547 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


địa phương và một số cán bộ tiếp tục län chiếm thêm đất. UBND 
thành phố cũng tùy tiện ra quyết định lay dat chùa cấp cho cán bộ. 

Và sở Giao thông cũng lấy đất của chùa để làm đường theo 
quy hoạch của tỉnh. 

Những sự kiện nêu trên đã dẫn đến việc nhà chùa và hệ phái 
phải gởi đơn khiếu nại suốt 10 năm mới được chính quyền giải 
quyết. Người được đức Tăng trưởng Hộ Nhẫn đề cử đứng ra thay 
mặt hệ phái lo việc khiếu kiện này là Đại đức Tuệ Tâm - khi ấy là 
chủ trì chùa Pháp Luân theo quyết định của tỉnh Giáo hội Phật giáo 
TT - Huế bó nhiệm năm 2002. 

Vậy là cuối cùng cũng “êm đẹp”, nhưng khoảnh đất 9176m?, 
nay chi chỉ còn 2500m2 

Năm 2004, nhờ sự giúp đỡ của Ht. Pháp Nhẫn, Sư cô Trí Hạnh 
nên đã xây dựng được Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa để phục vụ bệnh 
nhân và cũng là nơi trú xứ cho chư Sư. 

Năm 2007, bắt đầu xây dựng ngôi chánh điện, đến năm 2011 
mới hoàn thành đi vào sinh hoạt, tụng kinh, lễ bái... Tiếp sau đó xây 
dựng thêm khu bệnh xá bên cạnh chùa làm nơi tiếp đón bệnh nhân 
điều trị, và nhân tiện, cũng xây thêm chỗ ở làm nơi cho chư Sư trú 
ngụ và tu học tiện nghi hơn. 

Hiện Ht. Tuệ Tâm chủ trì ở đây, kiêm nhiệm Tuệ Tinh đường 
Liên Hoa cùng quán cơm chay Liên Hoa rất nỗi tiếng. 


Ht. Tuệ Tâm 


548 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ht. còn là vị Lương Y bậc thầy uy tín 


SIE: IIA IIA m 
Am. na Tu 
Doc lập - Tự do - Hạnh phúc 


li ee ee 


Tượng trưng 01 bằng khen... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


¡Es 


549 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Cổng vào Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa 


550 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


j 
PELS, 


Ri 


da 


ý 


Cổng vào chùa Pháp Luân 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 551 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ht. Pháp Tông, Ht. Tuệ Tâm - Trưởng và Phó Ban điều hành 
PGNT Huế cùng chư vị chủ trì các chùa Huế tại chánh điện chùa Pháp Luân 


Ht. Tuệ Tâm cùng Bác sĩ, Lương y và 
nhân viên Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa 


Vài Dòng Về Thượng tọa Tường Nhân: 
Xuất gia tu học với Ht. Giới Đức từ đầu năm 1988, đã du học tại 
Thái Lan gần 12 năm. Chưa kể các môn học khác như Pali, Giáo 
Pháp, riêng về Abhidhamma, Thượng tọa đã khổ công học hỏi nhiều 


552 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


năm dài. Về nước Thượng tọa phụ tá cho Ht. Tuệ Tâm làm giám tự 
chùa Pháp Luân. 

Đời sống tuy âm thầm, lặng lẽ nhưng Thượng tọa đã dành 
nhiều thì giờ soạn dịch truyện tranh Phật giáo - là mảng giáo dục 
mà trước đây chưa ai để ý đến. Mỗi quyền in ân và phát hành hàng 
nghìn bổn; lợi ích rất lớn cho thế hệ ấu niên bước đầu học Phat. 

Tại chùa Pháp Luân, Thượng tọa đã giảng dạy từng khóa học 
Abhidhamma và Pali cho cư sĩ, giáo trình tuần tự theo các cuốn Vi 
Diệu Pháp Toát Yếu và Văn Phạm Pali mà trải qua thời gian, Tt. đã 
dày công soạn thảo. 


Tt. Tường Nhân - Dt: +84 932 416 535. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 553 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Thượng tọa còn dạy môn Abhidhamma này tại Hà Nội và nhiều 
nơi khác. Vài län được mời ra nước ngoài, Thượng tọa cũng tùy 
duyên giảng pháp. Chắc chắn Thượng tọa còn một số soạn phẩm 
khác chưa được công bố. Thượng tọa còn là chiếc cầu nối giao lưu 
về văn hoá và Phật giáo giữa chư Tăng, Phật tử Thái Lan, Lào với 
chư Tăng, Phật tử Việt Nam. 

Trong mai hậu, Thượng tọa ắt còn phải gánh vác nhiều trách 
nhiệm khác nữa. Tuy nhiên, là tu sĩ thì ai cũng vậy cả, nó thể hiện 
được đức tài và cả ba-la-mát. 


Phật tử Huyền Cát - Dt: +84 935 266 046 
phụ trách Quán Cơm Chay Liên Hoa 


554 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


HUẾ 
121- CHÙA ĐỊNH QUANG 


Chùa Định Quang tọa lạc tại Ngã Ba Dạ Lê, tổ 7, phường Thủy Phương, 
thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Hué. 
Chủ trì: Dai đức Chon Hữu - Dt: +84 935 333 455. 


Với ý nguyện của Đức cố Tăng thống Hoà thượng Giới Nghiêm 
là muốn xây dựng một ngôi chùa Nguyên thuỷ ở làng quê Dạ Lê 
Thượng để bà con quanh vùng có chỗ sinh hoạt, nên vào năm 1962 
chùa Định Quang bắt đầu xây dựng. Ban đầu ngài Giới Nghiêm chỉ 
xây dựng đơn sơ, khi ấy chùa chỉ có một căn nhà cấp 4. Từ khi xây 
dựng xong, chùa không có chư Tăng về trụ trì; nên trong thời gian 
này chùa do chi hội Phật tử Nguyên thuỷ làng Dạ Lê trông coi. Hằng 
năm đến mùa an cư kiết hạ, chi hội đều lên các chùa thỉnh 1, 2 vị 
Sư về đây nhập hạ (Sư Tuệ Tâm có nhập hạ ở đây). 

Sau năm 1975 đến năm 2005, Phật tử chi hội Nguyên thuỷ Dạ 
Lê dần dần không còn khả năng quản lý chùa nữa, nên đã trình đơn 
lên hệ phái Phật giáo Nguyên thuỷ Thừa Thiên Huế xin dâng lại ngôi 
chùa cho hệ phái. 

Sau năm 2005, hệ phái Phật giáo Nguyên thuỷ Thừa Thiên Huế 
đã họp bàn và thống nhất giao trách nhiệm giám tự cho tỳ-khưu 
Chơn Hữu (đệ tử ngài Giới Đức - chùa Huyên Không Sơn Thượng) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 555 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


và cùng phụ tá có sa-di Minh Hiền (đệ tử ngài Pháp Tông - chùa 
Huyén Không). 

Khi mới vé chùa nhận trách nhiệm giám tự thì quang cảnh xung 
quanh đã rất hoang phế và người dân làm nhà lán vào khuôn viên 
đất chùa rất nhiều. Thời gian đó, chùa chỉ có căn nhà cấp 4 làm 
chánh điện, ngoài ra không có nhà bếp hay nhà vệ sinh chi cả. 
Sự việc ấy cũng có lý do, lý do là việc lay lại đất chùa quả là thiên 
nan van nan, tất cả đều nhờ nỗ lực không mệt mỏi của Ht. Pháp 
Tông. Chúng ta hãy xem văn thư này: 

Thưa quý cơ quan, 

Tôi là Thượng tọa Pháp Tông, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh TT - Huế phụ trách hệ phái Nam tông, Phó Hiệu trưởng trường 
Trung cấp Phật học TT - Hué, trụ trì chùa Định Quang, xã Thủy 
Phương, huyện Hương Thủy, tỉnh TT - Huế. Trong năm 2006 và 
đầu năm 2007, tôi đã có 3 văn thư kiến nghị các cấp chính quyền 
xem xét giải quyết vụ việc đất đai chùa Định Quang. Ủy ban Nhân 
dân tỉnh cũng đã có 2 công văn phúc đáp và giao việc cho UBND 
huyện Hương Thủy (công văn số 86/UBND-TN&MT, đề ngày 
29/3/2007). Sau khi xem xét kỹ nội dung công văn, nay tôi có một số 
ý kiến kính trình ông Bí thư tỉnh ủy, tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ 
quan hữu quan như sau: 

1/ Việc UBND huyện Hương Thủy đơn phương giải quyết vấn 
đề dat đai chùa Định Quang dường như chưa thực hiện đây. đủ chỉ 
đạo của UBND tỉnh trong 2 công văn số 902/UBND-NĐ, đề ngày 
24/3/2006 và 3219/UBND-NĐ, đề ngày 6/9/2006: “Giao trách nhiệm 
UBND huyện Hương Thủy chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo kiểm 
tra nội dung văn bản kiến nghị nói trên...” vì thiếu ý kiến của BTG 
tỉnh - cơ quan quản lý về tôn giáo. 

2/ Nội dung xác minh quá trình quản lý, sử dụng và đăng ký đất 
của chùa Định Quang có một số điểm chưa đúng hoặc nhập nhòa. 

Sau đây, tôi xin được trình bày cụ thể một số điểm: 

* Diện tích đất chùa Định Quang qua các thời kỳ: 

- Từ 1962 - 1975: Căn cứ bản sao họa đồ thì diện tích đất chùa 
lúc mua là 3 sào 7 thước 5 tác (1.739m2), có hình chữ nhật, với một 
cạnh chiều dài được thể hiện trong bản dó là 50m. Cạnh chiều rộng 
không ghi số nhưng có thể suy ra dài hơn 30m. Diện tích và khuôn 
viên này ón định từ năm 1962 tới 1975. 

- Từ năm 1975 - 1986: Sau năm 1975, hai hộ ông Hồ Hưởng 
(bộ đội tập kết) và Nguyễn Văn Hoành (nguyên Chủ tịnh UBND 


556 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


xã Thủy Phương giai đoạn này) có nhà phía sau chùa dần dần có 
biểu hiện lán chiếm. Những năm này và trước 1975, tôi và các vị tôn 
túc trong hệ phái (cố Hòa thượng Định Lực, Thượng tọa Trì Giới, 
Thượng tọa Giới Đức, Thượng tọa Hộ Tịnh, Thượng tọa Tuệ Tâm) 
thỉnh thoảng ghé thăm chùa còn nhớ rất rõ là xung quanh khuôn viên 
đất chùa đều có hàng rào kẽm gai, cọc sắt, đặc biệt là hàng rào phía 
trước và hai bên còn trồng thêm dứa dại. Riêng hàng rào phía sau 
chùa không có dứa dại nhưng có một dấu hiệu rất rõ là có một cái 
giếng nằm giữa hàng rào (một nửa thuộc đất ông Nguyễn Hữu, chủ 
sở hữu trước khi ông Hồ Hưởng về ở, một nửa thuộc đất chùa). Sau 
này, khi chúng tôi về tiếp nhận cơ sở thì hàng rào phân ranh và giễng 
nước không còn, thay vào đó là cái nhà ngang của ông Hoành và 
sân; phía ông Hồ Hưởng thì ranh giới tiến gần phía chánh điện hơn. 

- Từ 1986 - 2005: Đầu năm 1986, bà Dương Thị Chua, Phật tử 
trong Chi hội, người trông coi và lo hương khói cho chùa qua đời. 
Tiếp đó, hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng và bà Hoa do không có đất làm 
nhà nên có xin các Phật tử trong Chi hội dựng tạm nhà để cư trú 
trong khi chờ đợi được cấp đất theo chính sách (bố ông Hùng là 
cán bộ tập kết; còn bà Hoa là Đảng viên, Hiệu trưởng trường Mẫu 
giáo của xã Thủy Phương) nhưng sau đó dan dan xây dựng 2 căn 
nhà cấp 4 và được UBND xã trong giai đoạn này tiếp tay bằng cách 
láy một phần đất chùa cấp cho hộ ông Hùng ba Hoa (tháng 7/1986 - 
trích số liệu trong công văn của UBND huyện Hương Thủy nói trên). 
Các Phật tử trong Chi hội bức xúc trước việc làm vong ân, chiếm 
đoạt của ông Hùng bà Hoa và cách hành xử của UBND xã, đã nhiều 
lần có ý kiến (bằng miệng) phản đối với vợ chồng ông Hùng bà Hoa 
và một số vị lãnh đạo xã; và trong năm 2005 cũng đã gởi đơn kiến 
nghị lên UBND huyện Hương Thủy (14/8/2005). 

- Gần đây, trong lúc nhà chùa đang có đơn kiến nghị các cấp 
chính quyền xem xét giải quyết việc lán chiếm đất chùa thì gia đình 
ông Hồ Hưởng và gia đình ông Hùng bà Hoa có thỏa ước với nhau 
như thế nào đó nên phía ông Hùng giỡ bỏ nhà vệ sinh cũ làm lại nơi 
khác, giao phần đất này cho gia đình ông Hồ Hưởng xây một bức 
tường. Nhà chùa đã có ý kiến với gia đình ông Hồ Hưởng và cũng 
đã gởi đơn trình cấp báo cho UBND xã Thủy Phương nhưng không 
thấy UBND xã có ý kiến gì (tờ trình ngày 2/5/2007). 

* Quá trình quản lý sử dụng: 

Sau khi mua đất và xây dựng chùa Định Quang vào năm 1962, 
Chi hội Phật giáo Nguyên thủy Dạ Lê Thượng đã dâng cúng lên 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 557 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam (tiên thân của hệ phái 
Nam tông Việt Nam hiện nay), có xác nhận của văn phòng Tổng hội 
cư sĩ PGNTVN thuộc Giáo hội. Như vậy trên nguyên tắc, chùa Định 
Quang là cơ sở, tài sản của GHTGNTVN ké từ thời điểm ay. 

Về mặt quản lý, chăm sóc chùa do Chi hội PGNT Dạ Lê 
Thượng đảm trách. Trong suốt một thời gian dài chùa không có trú 
trì, mà hàng năm vào mùa an cư, Chi hội thường thỉnh chư Sư Nam 
tông về nhập hạ để hướng dẫn cho các giới Phật tử tu học. Việc 
chùa không có trụ trì có nhiều nguyên nhân; trong đó phải xem xét 
đến tình hình chung của Niệm Phật đường của GHPGVN trước 
năm 1975 và nhiều cơ sở hiện nay vẫn không có trú trì, nhưng 
không phải vì vậy mà các cơ sở thờ tự này bị xem là thiếu tính kế 
thừa hoặc bat hợp pháp. 

- Từ năm 1962 - 1986: Ké từ khi được thành lập (1962) cho tới 
nay hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng được “UBND xã Thủy Phương 
thông nhất cho làm nhà tại khu vực đất cạnh chùa do UBND xã 
quản lý” (trích công văn trả lời của UBND huyện Hương Thủy nói 
trên), tức vào tháng 7/1986, việc quản lý và sử dụng đất chùa Định 
Quang vẫn được Chi hội PGNT Dạ Lê Thượng điều hành. Những 
năm đầu, người trong Chi hội thay phiên nhau chăm sóc, hương 
khói và quét dọn chùa cho tới năm 1973 thì bà Dương Thị Chua — 
một Phật tử trong Chi hội, có một con trai là Liệt sĩ, một con gái hiện 
đang công tác trong ngành Công an tại huyện Hương Thủy — tình 
nguyện ở luôn tại chùa làm công quả. Sau năm 1975, cụ bà Dương 
Thị Chua tiếp tục ở để trông coi chùa cho tới ngày lâm bệnh nặng, 
được đưa đến bệnh viện và qua đời (23/2/1986). 

- Từ năm 1986 - 6/2005: Sau khi cụ bà Dương Thị Chua qua 
đời, các hội viên trong Chi hội hoặc tuổi già sức yếu hoặc lần lượt ta 
thế hoặc quá bận việc nước việc nhà nên không có người thường 
xuyên trông coi. Tiếp đó, cám cảnh gia đình ông Hùng và bà Hoa 
chưa có đất làm nhà, xin được cấp nhà tạm một thời gian trong khi 
được cấp đất theo chính sách nên các Phật tử trong Chi hội đồng ý. 
Thế nhưng sau đó, không hiểu bằng cách gì hay quan hệ như thế 
nào, gia đình ông Hùng bà Hoa đã được UBND xã Thủy Phương 
thống nhất cho làm nhà trên đất chùa. Bất bình trước sự việc này, 
một số Phật tử trong Chi hội đã có ý kiến với các vị lãnh đạo xã như 
tôi đã đề cập ở trên. Việc này chính cụ bà Nguyễn Thị Vịt, Phật tử 
trong Chi hội, bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, bấy giờ đang công tác 
trong UBMTTQ xã Thủy Phương cũng hết sức phản đối nhưng 


558 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


không có hiệu quả. Vì vậy, dé bảo vệ những gì còn lại của chùa, các 
Phật tử trong Chi hội, dù tuổi già sức yếu, vẫn cố gắng một tháng 
đôi lần tới chùa hương khói, quét tước điện Phật. Tình trạng này 
kéo dài cho tới tháng 2/2002. Toàn bộ các hội viên còn sống trong 
Chi hội thống nhất làm thủ tục bàn giao chùa Định Quang cho Giáo 
hội và hệ phái Nam tông. Ngày 8/3/2004, tỉnh Giáo hội TT - Huế đã 
bổ nhiệm tôi làm trú trì chùa Định Quang. Ngày 29/5/2005, lễ Nhập 
tự đã được tổ chức, có đại diện chính quyền các cấp tham dự. Tới 
ngày 21/6/2005, tôi đề cử 2 Sư Chơn Hữu và Minh Hiền về trông coi 
chùa và hướng dẫn Phật tử địa phương tu học. 

- Từ 6/2005 tới nay (5⁄2007): Sau ngày chùa có trú trì và 2 Sư 
về ở tới nay đã xảy ra 2 biến động nhỏ về đất đai: 

- Thực hiện chủ trương mở rộng đường xóm của UBND xã 
Thủy Phương, vào tháng 3/2007, nhà chùa đã di dời hàng rào dọc 
theo đường xóm vào 1,2m. 

- Việc xây dựng tường thành của hộ ông Hồ Hưởng đã được 
nhà chùa cấp báo lên UBND xã vào ngày 2/5/2007. 

* Việc thực hiện chủ trương của Chính Phủ về quản lý, sử dụng 
đất của UBND xã Thủy Phương đối với chùa Định Quang: 

- Việc UBND xã Thủy Phương cho ông Nguyễn Mạnh Hùng 
đứng tên kê khai đắt đai chùa Định Quang: 

Như đã trình bày, chùa Định Quang từ năm 1962 đã là cơ sở tín 
ngưỡng của Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam; Sau năm 
1981, các hệ phái và tổ chức Phật giáo hợp nhất thành một Giáo hội 
(GHPGVN), chùa Định Quang đương nhiên trở thành cơ sở của 
GHPGVN do hệ phái Nam tông quản lý về hàng dọc. Tuy nhiên, căn 
cứ nội dung công văn số 86/UBND-TN&MT đề ngày 29/3/2007 của 
UBND huyện Hương Thủy dường như biết khá rõ về ngôi chùa này 
nhưng lại làm như không biết ai hay tó chức tôn giáo nào quản ly cơ 
sở nên khi thực hiện các chủ trương của Chính Phủ về đo đạc, 
quản lý và sử dụng đất đã không thông báo cho Chi hội Phật giáo 
Nguyên thủy Dạ Lê Thượng hoặc tỉnh Giáo hội Phật giáo TT - Huế 
hay hệ phái Nam tông TT - Huế biết để cùng nhau phối hợp thực 
hiện quá trình đo đạc, kê khai. Đã vay còn cho rằng “...do chùa Áo 
Vàng không có người đại diện đứng tên kê khai nên ông Nguyễn 
Mạnh Hùng đã đứng tên kê khai”. Thử hỏi: “Một người không phải là 
một Phật tử trong Ban Điều hành của Chỉ hội, xin ở tạm đất chùa, 
lay tư cách gi dé đại diện chùa kê khai về đất dai?” 

Đây là van đề nhập nhòa thứ nhất. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 559 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


- Việc hai hộ ông Nguyễn Văn Hoành và ông HÔ Hưởng lẫn 
chiễm đất chùa Định Quang: 

Vấn đề nhập nhòa thứ hai liên hệ đến ông Nguyễn Văn Hoành và 
ông Hồ Hưởng. Theo nội dung công văn nói trên của UBND huyện 
Hương Thủy thì 2 hộ ông Hoành và ông Hồ Hưởng đã có nhà ở ôn 
định từ sau năm 1975 tới nay. Về mặt nhà ở thì có thể đúng như 
vậy nhưng về mặt đất đai không hẳn như thế. Sở đất mà 2 hộ này 
đang ở, trước năm 1975 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hữu. Dát 
của chùa Định Quang cũng mua lại của ông Nguyễn Hữu. Khoảng 
năm 1978 - 1979, hộ ông Nguyễn Văn Hoành mới về ở, xây nhà 
trên khu đất này và dần dần län chiếm một phần đất chùa Định 
Quang. Hộ ông Hồ Hưởng cũng có mặt trên phần đất này của ông 
Nguyễn Hữu vào khoảng thời gian ấy - mà phần ranh giới giữa đất 
chùa Định Quang và hai hộ này vào thời gian ấy, như đã trình bày ở 
trên, là một hàng rào kẽm gai, cọc sắt thẳng hàng, chạy ngang qua 
một cái giếng. 

- Việc UBND xã Thủy Phương cho phép hộ ông Nguyễn Mạnh 
Hùng làm nhà trên dat chùa Định Quang: 

Như đã trình bày ở trên, sau khi cụ bà Dương Thị Chua qua đời 
(cuối tháng 2/1986), do chùa không có người thường trực để trông 
coi, mặt khác do thương cảm hoàn cảnh ông Hùng bà Hoa chưa có 
đất làm nhà nên các Phật tử trong Chi hội cho vào làm nhà tam dé ở 
(trong lúc chờ đợi được cấp đất theo diện chính sách). Vậy mà chỉ 
tới tháng 7/1986, UBND xã Thủy Phương đã cho phép hộ ông Hùng 
được làm nhà trên khu đất này. Điều khiến chúng tôi khó hiểu ở đây 
là, UBND xã là cấp quản lý chính quyền cơ sở, nắm rõ mọi tình hình 
tại địa phương, tại sao lại có thể cấp phép xây dựng cho một người 
vừa mới được nhà chùa cho ở tạm may tháng, không có bất kỳ giây 
tờ gì về thừa kế, sở hữu, mua bán, tặng cho, hoán đổi của khu đất 
đó?! Liệu có gì khuất tät dang sau vụ việc này hay chi là một cách 
xử lý tùy tiện, không căn cứ vào pháp luật? 

Đây là điểm nhập nhòa thứ ba. 

- Việc UBND xã Thủy Phương lẫy đắt chùa Định Quang cấp cho 
hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng: 

Theo công văn nói trên của UBND huyện Hương Thủy thì căn 
cứ vào só mục kê khai ruộng đất tại UBND xã Thủy Phương đã 
được huyện Hương Phú phê duyệt vào năm 1987 thì hộ ông 
Nguyễn Mạnh Hùng đã được UBND xã Thủy Phương lấy đất chùa 
Định Quang cấp cho thông qua việc đăng ký sử dụng thửa số 290, 


560 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


tờ bản đồ số 04. Từ đó đến nay không biết UBND xã Thủy Phương 
và UBND huyện Hương Thủy có cấp thêm giấy tờ gì về việc chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng hay 
không? Về vấn đề này, theo sự hiểu biết của chúng tôi thì ngoại trừ 
vì các lý do đặc biệt như quốc phòng, phúc lợi công cộng xã hội (tùy 
từng trường hợp cụ thể) thì Nhà nước không bao giờ lấy đất của cá 
nhân hay tổ chức để cấp cho một cá nhân khác. Mặc khác, để thực 
hiện việc này thì Nhà nước phải có lệnh thu hồi và thông báo cho cá 
nhân hoặc tổ chức đang được giao quyền. sử dụng khu đất ấy. 
Trường hợp của chùa Định Quang không nằm trong diện đặc biệt 
như đã nêu trên, cũng không nhận được bất kỳ văn bản nào của 
Nhà nước về việc thu hồi đất đang sử dụng. Như vậy, việc UBND 
xã Thủy Phương lấy đất chùa Định Quang cấp cho hộ ông Nguyễn 
Mạnh Hùng và được UBND huyện Hương Thủy phê duyệt thông 
qua việc đăng ký đất vào năm 1987 là thực hiện theo pháp luật hay 
không căn cứ vào pháp luật? Nếu y cứ vào Luật đất đai và Pháp 
lệnh tôn giáo thì trường hợp chùa Định Quang thuộc Điều nào, 
Khoản nào? 

Đây là điểm nhập nhòa thứ tư 

- Việc UBND xã Thủy Phương lẫy chánh điện chùa Định Quang 
lam kho chứa gạo: 

Theo công văn của UBND huyện Hương Thủy thì “...Sau năm 
1975 đến 1986 toàn bộ diện tích đất và cơ sở thờ tự (chùa Định 
Quang) không có người quản lý, do đó UBND xã Thủy Phương 
quản lý, sử dụng làm kho chứa gạo.” 

Vấn đề này, một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại là trong khoảng 
thời gian này, vào trước năm 1975 vài năm, cụ bà Dương Thị Chua, 
Phật tử Chi hội, bà mẹ liệt sĩ, là người của Chi hội thường trú tại 
chùa để trông coi; còn cấp quản lý chính là Chi hội PGNT Dạ Lê 
Thượng, cao hơn nữa là hệ phái Nam tông TT - Huế chứ không 
phải theo những gì công văn của huyện Hương Thủy tường trình. 
Mặc khác, việc UBND xã Thủy Phương lấy cơ sở thờ tự này (chánh 
điện thờ Phật) làm kho để chứa gạo trong suốt một thời gian dài mà 
không có chứng từ mượn hoặc thông báo trưng dụng gởi cho Chi 
hội PGNT Dạ Lê Thượng (hoặc hệ phái Nam tông TT - Huế hay 
Giáo hội) phải chăng là một vấn đề cưỡng từ đoạt lý, thiếu tôn trọng 
pháp luật và xem thường nhân dân? 

Đây là vấn đề nhập nhòa thứ năm mà chúng tôi thấy cần thiết 
phải nêu ra. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 561 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Thưa quý vị lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp, 

Thưa quý cơ quan, 

Trình bày tường tận, đưa các chứng liệu, các sự việc tai nghe 
mắt thấy và chỉ rõ các điểm chưa đúng sự thật hoặc nhập nhòa 
trong công văn trả lời của UBND huyện Hương Thủy nói trên, thực 
tâm chúng tôi chỉ muốn làm rõ van đề chứ không phải muốn chỉ trích 
hoặc phê phán các thiếu sót trong cách xử lý vụ việc của UBND xã 
Thủy Phương và UBND huyện Hương Phú ở quá khứ. Mặt khác, 
thông qua nội dung trình bày này, chúng tôi thiết tha đề nghị ông Bí 
thư tỉnh ủy, quý vị lãnh đạo Đảng, quý vị lãnh đạo chính quyên các 
cấp, quý vị lãnh đạo các ban ngành hữu quan hết sức quan tâm 
xem xét giải quyết vấn đề đất đai của chùa Định Quang để các 
nguyện vọng chính đáng của Tăng ni Phật tử chúng tôi sớm được 
thực hiện; và cũng để đánh tan dư luận trong quần chúng nhân dân: 

“Huyện xã bênh nhau, cùng là Đảng viên nên bao che cho nhau”. 
Chân thành cảm ơn quý vị lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp. 
Kính chúc quy vị lãnh dao và quý cơ quan vô lượng an lạc. 

(Đính kèm các giấy tờ có liên hệ về đất đai chùa Định Quang) 


Ủy viên Ban Trị sự tỉnh GHPG TT - Huế 
Trú trì chùa Định Quang 
(ký tên) 


Thượng tọa Pháp Tông 


Sau bao gian nan, vất vả của Ht. Pháp Tông, chùa cũng lấy lại 
được những mảnh dat bi län chiếm. 

Trong những năm đầu vì thấy trẻ em xung quanh vùng không 
biết chữ, hằng ngày phải đi chăn bò thuê hoặc có một số em không 
đi học để phụ giúp gia đình; nên Sư Chơn Hữu đã phát tâm xoá mù 
chữ cho các em. Dan dan số lượng học sinh tìm đến chùa xin hoc 
rất đông. 

Nhận thấy nhu cầu học ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh rất cần 
thiết cho thời đại này, nên Sư đã mở thêm trung tâm Anh ngữ Metta 
- Chùa Định Quang, nhưng do không có kinh phí nên Sư chỉ làm 
được một phòng học. Một phòng học mà hằng ngày ở đây có đến 8 
lớp học luân phiên 3 buói sáng chiều tối. 

Năm 2008, nhờ đơn trình đầy đủ chỉ tiết cụ thể của Ht. Pháp 
Tông nên sau đó, cũng nhờ chính quyền địa phương và các vị Phật 


562 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


tử trong chi hội đã thương lượng chuộc lại được toàn bộ diện tích 
đất của chùa trước đây. 

Trải qua 4 năm, đến năm 2009 hệ phái Phật giáo Nguyên thuỷ 
Thừa Thiên Huế chính thức bổ nhiệm Su Chon Hữu từ chùa Huyền 
Không Sơn Thượng về chủ trì chùa Định Quang. 


Đại đức Chon Hữu - Dt: +84 935 333 455. 


Vào năm 2013, mọi thứ tương đối ón định, nhờ sự hỗ trợ của 
chư vị Phật tử chùa xây dựng tăng xá. 

Từ năm 2016 đến năm 2018 chùa xây dựng thêm nơi thờ 
tượng Phật ngồi - dưới cội cây Bồ-đề và cổng Sanh Chi gần đó. 
Trong thời gian này chùa cũng sửa sang lại ngôi chánh điện cho 
trang nghiêm và kiên cố hơn. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 563 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


564 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 565 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


566 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Thư pháp 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 567 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


568 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Xem Thêm: 


(Chuyện quá khứ của Sư Chơn Hữu “cải ác tùng thiện” do CA. tp.HCM viết 
- đề thức tỉnh nhiêu người trên con đường lâm lạc...) 


Chuyện một dai ca “rửa tay gác kiếm” vào chùa làm Sư 


Một “đại ca” với hàng chục đệ tử, đang trên đỉnh cao phong 
độ, tiền bạc, địa vị... bỗng nhiên “rửa tay gác kiém” vào chùa tu học, 
sau làm trụ trì, tu nhân tích đức và ra tay cứu đời, giúp người bằng 
việc mở lớp học tình thương cho học sinh nghèo, quyên góp từ 
thiện cho những mảnh đời bất hạnh. 

“Đại bàng” tung hoành phố núi 

Nhìn khuôn mặt hiền lành, phúc hậu của Sư Chơn Hữu, trụ trì 
chùa Định Quang (thôn Dạ Lê, xã Thủy Phương, huyện Hương 
Thủy, Thừa Thiên - Huế), ít ai biết trước đây thầy vốn là một “đại ca” 
khét tiếng ở xứ Đà Lạt. 

Chơn Hữu tên thật là Huỳnh Thiện Hữu (SN 1971, ở xã Vinh 
Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế). Năm 1975, gia đình lưu 
lạc lên Đà Lạt lập nghiệp. Suốt quãng thời gian hoc cấp |, Hữu 
thường xuyên có mặt trong các kỳ thi học sinh giỏi văn thành phố 
Đà Lạt. Lên lớp 9, Hữu bỗng thay đổi bản tính, những trang văn hay 
cứ thưa dan, thay bằng võ nghệ. Cậu bé học giỏi, ngoan ngoãn luôn 
chiếm được tình cảm, lòng thương của thầy cô, bạn bè đã không 
còn như ngày xưa. Thay vào đó, Hữu cùng những học trò cá biệt, 
con nhà giàu ham chơi tập trung thành một hội quậy phá trong 
trường lớp, rán đe hoặc tran bức những học sinh khác. 

“Bang hội” ngày càng có uy tín, rồi tổ chức đánh nhau, bỏ học 
tập thể do chính Hữu phát động... Mẹ Hữu không ít lần được nhà 
trường mời lên họp phụ huynh vì những trò quậy phá của Hữu. Người 
cha qua đời vì tai nạn. Hoàn cảnh gia đình khánh kiệt, một mình mẹ 
của Hữu chèo chống nuôi năm anh em Hữu ăn học. Mất đi người 
cha, trụ cột trong gia đình, Hữu cảm thay hut hang va chan nan.. 

Tuổi 16, Hữu bỏ hoc, gia nhập “xã hội đen” khi trở thành thành 
viên của băng “Ánh sáng” - một nhóm giang hồ chuyên làm “luật 
rừng” ở các quán bar, vũ trường và tó chức đua xe trái phép ở Đà 
Lạt. Băng này hội tụ từ 20 đến 30 thanh niên có chút võ nghệ cộng 
với máu liều. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 569 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Hữu và đồng bọn thường đến các vũ trường chơi bời, làm bảo 
kê, đòi nợ thuê và dán mặt những kẻ nào dám chơi trội; và kiêm 
luôn việc “che chở” cho những cô vũ nữ, những gái bán thân... 

“Ánh sáng” lạnh lùng một cách tàn nhẫn. Chỉ cần có tiền và để 
khẳng định địa vị của mình, các thành viên sẵn sàng đè đầu cưỡi 
cổ, dẫm đạp lên kẻ khác để đạt được mục đích. Họ sát phạt đối 
phương một cách không thương tiếc” - Sw Chon Hữu nhac lại. 

Chỉ vào vết thương trên tay, Chơn Hữu khoe: “Một lần, nhóm 
giang hô ở Quận 4 (thành phố HCM) lên Đà Lat dé tống tiền hoặc 
xử đẹp một cô vũ nữ ở vũ trường Minh Tâm theo sự thuê mướn của 
người chóng cũ. “Ảnh sang” phai ra tay dan xếp dé bảo vé cho cô 
vũ nữ - “con môi” của mình ở dat Da Lạt. Lợi thé chủ nhà và sự liêu 
lĩnh, “Ánh sáng” đã thâu tóm được nhóm giang hô kia. Kẻ cam dau 
bị một đông bọn của Hữu chém tới tap. Thay nguy kịch đến tinh 
mạng của người này, Hữu thấy thương röi giơ tay đỡ nhận chịu nhát 
chém cuói cùng”. 

Nhóm của Hữu còn tổ chức đua xe ăn tiền. Chiếc xe 67 - “hung 
thần đường đua” mang về cho Hữu những khoản tiền lớn. 

Sau 4 năm, Hữu tách khỏi “Ánh sáng” để lập băng hội mới với 
hơn 20 đệ tử, kéo nhau lên bãi vàng Tà In (xã Tà In, huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng) hoạt động. Đây cũng là cách để anh chạy trốn 
khỏi gia đình, tránh cho mẹ già những đau xót, phiền toái bởi kẻ thù 
của anh không hề ít. Thời gian, mẹ và các anh chi đã “tu” mặt anh. 
Mọi người khuyên răn may cũng chẳng lay chuyển được cái “ông 
tướng” đã ngắm sâu trong mình dòng máu giang hồ. Ngang tàng, 
ương ngạnh là thế nhưng Hữu không bao giờ có thái độ thái quá đối 
với mẹ, anh chị. 

Lương tâm dán vặt 

Ở chốn đại ngàn heo hút, khắc nghiệt, nhóm của Hữu đã thể 
hiện “đẳng cấp” so với các nhóm đào vàng khác. Anh kiếm được số 
tiền, vàng rất lớn. Hữu sắm máy ảnh, lúc rảnh rỗi thì chụp ảnh hoặc 
thỉnh thoảng xách máy đi Đà Lạt chụp ảnh cho du khách dé tìm thú 
vui. Anh tìm thấy hạnh phúc ở cảnh vật thiên nhiên và tình người ở 
những nơi anh đã đến. Hữu dần cảm thấy chán nản cuộc sống 
giang hồ vốn chỉ có cảnh ăn chơi, chém giết, gây tội lỗi, thù oán. 

Rồi Hữu bị sốt rét nặng, được điều trị ở Bệnh viện tỉnh Lâm 
Đồng. Anh nằm mê man, khi tỉnh dậy thì thấy mẹ bên cạnh khóc 
khan có. Bà đã thức suốt hai đêm dé chăm con. Lúc này, Hữu rút ra 
bài học từ hai người bạn thân của anh, cũng lá hai “đại ca”: một 


570 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


người là công tử nhà giàu, rất máu lạnh, chơi bời ngày càng trượt 
dốc và mắc căn bệnh HIV/AIDS. Người bạn nữa cùng hai em đều 
rất đẹp trai và là những “anh chị” nhưng tự kết liễu cuộc đời bằng 
việc uống thuốc độc; thấy ba con chết đau đớn, người mẹ không 
nơi nương tựa cũng tự tử bằng thuốc độc. 

Nghĩ đến những cái chết bi thảm của bạn, Hữu rùng mình. Anh 
ngẫm rằng sức lực con người cũng có hạn, không thể huy hoàng 
mãi trong chốn giang hò, có lúc phải trả giá đắt. Nhớ lại giác mơ vé 
mẹ di chùa, tay lần tràng hạt cầu phúc cho mình, Hữu dự định việc 
đầu tiên sau khi xuất viện là đến chùa thỉnh cầu Sư thầy, thắp 
nhang ăn năn về quá khứ tội lỗi của mình... 

Quyết định “rửa tay gác kiếm” khi đang trong thời kỳ đỉnh cao 
phong độ, địa vị, tiền bạc... Trở về mảnh đất Huế nơi anh sinh ra 
vào năm 1999 trong tình cảnh trắng tay (ngoài chiếc máy ảnh). 
Chứng kiến trận lũ lịch sử nhấn chìm không biết bao nhiêu sinh 
mang, nhà cửa,... anh càng thám thía vé sự sống, cái chết và thống 
khổ giữa cuộc đời. 

Hữu tìm đến ngôi chùa Huyền Không Sơn Thượng (huyện 
Hương Trà) dé tu hành. Hữu trình bày hoàn cảnh, được ngài trụ trì 
hiểu, cho làm công quả ở chùa. Hữu tâm sự: “Trong vòng xoáy cuộc 
đời, dù ở đâu, khi nào thì con người vẫn là chúng sinh khao khát 
sống nhất. Sự khát sống ay được biéu hiện dưới nhiễu phương diện 
khác nhau, nhưng chung quy vẫn khởi xuất từ ý niệm trực nhận vé 
sự giới han thân phan đời sông minh trong vũ trụ bao la giữa dòng 
thời gian vô cùng vô tận”. 

Gieo tình thương vào đời 

Hàng ngày, Chơn Hữu thức dậy ngồi thiền, đọc kinh Phật và 
ôm chiếc bình bát đi khát thực vào mỗi buổi sáng sớm... Lần đầu 
tiên Hữu quy lạy trước một con người đó là lạy mẹ ba lạy báo hiếu, 
ăn năn trong lễ thọ giới cho Hữu. Hai năm sau, Hữu khoác trên 
minh tám áo vàng nhà Phật về thăm nhà, thăm những người ban. 

Nhiều đệ tử tró mắt ngạc nhiên khi “đại ca Hữu” đã thành thay 
chùa Chon Hữu. Riêng người ban than tên Duy được anh giảng giải 
Phật pháp và những hiểu biết, hạnh phúc cuộc đời. Duy: đã ngộ ra 


giá trị cuộc đời và ra đi trong thanh thản khi căn bệnh “ết” vào giai 
đoạn cudi. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 571 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Sư Chơn Hữu và lớp học tình thương 
dành cho học sinh nghèo ở địa phương. 


Năm 2005, Chơn Hữu được điều về làm chủ trì chùa Định 
Quang. Lúc này, chùa chỉ là một đống dé nát, Đại đức phải sống và 
làm việc ngay trong chánh điện thờ Đức Phật. Bằng tâm huyết và 
sức lan tỏa của minh, Chon Hữu làm cho chùa “thay da đổi thịt, có 
cơ sở khang trang, hàng trăm Phật tử sinh hoạt thường xuyên tại 
chùa. Chon Hữu kêu gọi tam lòng của các nhà hảo tâm, sự giúp đỡ 
của chính quyền địa phương dé tu bô chùa, chi phí các lễ hội... 


572 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tác giả Chơn Hữu với 40 tác phẩm 
` mang chủ đê “Xuân yêu thương”. 
Sô tiên bán tranh sẽ dành quỹ cho lớp học tình thương. 


Lúc rảnh rỗi, Hữu dốc lòng vào việc chụp ảnh nghệ thuật. Theo 
một số nhiếp ảnh gia thuộc hội Nhiếp ảnh TT - Huế: “Hiện ở Huế, 
Chơn Hữu là một trong số ít những người chụp ảnh đẹp; là một tay 
ảnh lão luyện, chuyên nghiệp, sành sỏi”. Chơn Hữu đã năm lần tổ 
chức triển lãm ảnh trên địa bàn tỉnh và một triển lãm ảnh toàn quốc; 
số tiền bán ảnh làm từ thiện. 

Đầu năm 2010, Chơn Hữu đã tổ chức cuộc triển lãm với 40 bức 
ảnh mang chủ đề “Xuân yêu thương”. Chỉ vào những bức ảnh về 
sinh vật nhỏ bé, hoang dại nhưng rat có “hồn”: bông hoa dai e ấp 
bên đường, giọt sương long lanh, côn trùng bé nhỏ dễ thương... 

Chơn Hữu cho biết: “Ý nghĩa đích thực của cuộc đời chính là 
lòng yêu thương vô lượng với trần gian này”. Năm 2009, Chơn Hữu 
cho xây dựng lớp học tình thương mang tên: “Tuệ học đường, rồi 
nhờ giáo viên về dạy Anh văn miễn phí cho học sinh cấp 2, cấp 3 có 
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Khóa học đầu tiên với 240 em. 
Dự định, thầy Hữu sẽ duy trì và mở rộng lớp học tình thương này 
khi nào vẫn còn sống trên đời. 

Gần 5 năm qua ở địa phương, Sư Chơn Hữu luôn đồng hành 
cùng các gia đình neo đơn, nạn nhân lũ lụt, người tàn tật... Ông 
Trương Văn Công, Phó chủ tịch UBND xã Thủy Phương cho biết: 
“Sư Chon Hữu đã có nhiêu việc làm thiết thực, có ý nghĩa đối với địa 
phương như hỗ trợ hàng ngàn suất quà, tiên mặt; mở lớp học tình 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 573 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


thương dạy miễn phí cho học sinh nghèo. Bản thân Sư Chơn Hữu 
luôn sống tốt đời, đẹp đạo”. 

Sư khoe về tài sản: “Không gì ngoài sức khỏe, con mắt chụp 
ảnh nghệ thuật và “rừng” hoa phong lan trong khuôn viên chùa”. 
Chùa Định Quang như một “bảo tàng” lan rừng với hơn nghìn khóm, 
được sưu tập từ nhiều nơi... 

Sư Chon Hữu còn khoe với chúng tôi về việc sau khi nghe ké 
về mình, có hai “đại ca” tận ngoài Hà Nội vào diện kiến. Sw Chon 
Hữu đã “cảm hóa” được hai người này và thuyết phục họ lên chùa 
Huyền Không Sơn Thượng để tu hành, tìm con đường giải thoát 
khỏi khó đau, bé tắc. 

Những câu thơ của Sư như để chia tay một quá khứ vàng son 
nhưng dáy tội lỗi: 

Tôi chỉ hiểu tran gian day thong khổ 

Cho nên tôi chap nhận kiếp phiêu bông 

Tôi đã sống một cuộc đời sôc nôi 

Đã cô sống dữ dội hết mình 

Ôi! Danh với lợi dễ làm người sa ngã 

Dám say chi cho tan kiếp người... 

Hiện tại, Đại đức Chơn Hữu giảng pháp Oline hầu như thường 
xuyên, các chủ dé đa phan đều là những ngôn từ dị giản dễ hiểu, dé 
hành mà đức Phật đã giáo giới trong các Nikaya... 


574 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


HUẾ 
122- TỊNH THÁT GOTAMI 


Tịnh thất Gotami tọa lạc tại tó 9, phường Thủy Xuân, 
Thừa Thiên Huê (kê bên chùa Thiên Lâm). 
Chủ trì: Sw có Từ Nguyên - Dt: +84 964 688 586. 


Năm 1965, sau khi tiếp độ hai Phật tử nữ xuất gia thành tu nữ 
Từ Minh và tu nữ Từ Niệm, cố đại Trưởng lão Hộ Nhẫn cho xây 
dựng 1 tịnh thất nhỏ bên cạnh chùa Thiền Lâm láy tên là tịnh thất 
Gotami. 

Năm 1971 Phật tử nữ Lê Thị Lang xuất gia thọ 8 giới dưới sự 
tiếp độ của ngài Hộ Nhẫn với pháp danh là Từ Nguyên. 

Năm 1997 ngài lại tiếp độ cho xuất gia 1 người nữ cuối cùng đó 
là tu nữ Tâm Huệ. 

Như vậy, Lúc bay giờ tịnh thất Gotamí đã có 4 nữ tu tu tập dưới 
sự dẫn dắt của ngài và Sư cô Từ Niệm làm chúng trưởng. 

Năm 1999 cô Hạnh Pháp đến làm công quả sau đó sang Miến 
Điện xuất gia và về nhập chúng tại tịnh thất GotamT năm 2006. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 575 


Chương l/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Năm 2002 có Đại Trưởng lão Hộ Nhẫn viên tịch. : 
Năm 2014 Sư cô Từ Niệm mat, Sư cô Từ Nguyên tiép quản va 
trông coi tịnh thât. 


2 q Mi 


Sư có Từ Nguyên 


Năm 2015 Sư cô Từ Nguyên đặt móng trùng tu lại tịnh thất 
Gotam! một cách trang nghiêm và bề thê. Công trình sau 3 năm thì 
hoàn thành với sự đóng góp của Phật tử gân xa, đặc biệt là cư sĩ Lê 
Minh Tuấn ở Hà Nội cúng dường phần lớn ngân khoản. 

Hiện tại bên cạnh chùa Thiền Lâm uy nghiêm là ngôi tịnh thất 
Gotami vừa cổ kính vừa hiện đại, tạo nên một không gian tinh lặng, 
yên bình bên chân tháp ngài cố Đại Trưởng lão Hộ Nhẫn. 


576 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 577 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Chánh điện 


K 
j ll 
Me | 


Cóng váo Tinh thát 


578 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


r 


Ni chúng hiện trú ở tịnh thât 


àn cảnh 


To 


579 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


HUẾ 
123- TỊNH THÁT KHEMA 


Tịnh that Khemä nằm trong khuôn viên chùa HKST. 
Chưa sinh hoạt độc lập. 
Điện thoại liên hệ: 
- Sư cô Minh Ngọc: +84 979 658 925. 
- Sư cô Huyền Phương: +84 394 441 344. 


Dự kiến: Năm 2022 sẽ xây dựng quy mô một Ni viện, 


sẽ sinh hoạt độc lập và sẽ được đổi tên là Dnammadinnarama 
- vì Khema trùng tên với Tịnh An Lan Nhã. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 581 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


582 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 583 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


584 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Chư Ni tu học đang ở tịnh thất 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 585 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


HUẾ 
124- TỊNH THÁT ĐÀU-ĐÀ 


Tịnh Thất Đầu Đà tọa lạc tại xóm Xuân Chánh, tổ 12, 
phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy - Hué. 
Quản sự: Tỳ-khưu Định Tâm - Dt: +84 774 402 631. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 587 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Xuất xứ cuộc đất là của cụ ông Lê Viết Tồn và bà Nguyễn Thị 
Nghệ: do cụ ông đã mat nên dat và nhà do con cháu quản lý... 

Mới đây, gia đình 2 người con trai lớn của cụ ông là Lê Viết 
Tịch và Lê Viết Tiến cùng con cháu muốn hiến cúng đất và nhà cho 
Ht. Giới Đức chủ trì chùa Huyền Không Sơn Thượng để biến thành 
ngôi Già-lam gieo duyên với bà con trong các thôn làng kế cận... 

Hiện tại, đại gia đình ấy đang làm những thủ tục cần thiết để 
chuyển đổi só đỏ từ cụ bà Nguyễn Thị Nghệ sang cho ông Nguyễn 
Duy Kha - thế danh của Ht. Giới Đức - vốn là em ruột của bà - được 
hưởng quyền thừa kế hợp pháp. 

Tịnh thất đang trong quá trình xây dựng và thiết kế lại vườn 
cảnh. Người đang quản lý trông coi ở đây là tỳ-khưu Định Tâm, thế 
danh Nguyễn Văn Định, vốn ở tổ 4, phường Thủy Phương, thị xã 
Hương Thủy - Huế - là người cùng một địa phương nên trong giao 
tiếp công việc được dễ dàng, thuận tiện. 

Sư Định Tâm là vị tỳ-khưu tinh cần tu tập, lại thường xuyên 
thích đi trì bình khát thực - nên tịnh thất Đầu Đà trong mai hậu, ai vé 
đây trú cư phải sống bằng hạnh đầu-đà, đi bát gieo duyên với mọi 
người trong xóm thôn, phường xã... 


588 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


my lÌ 
| | p | 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 589 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


tapeo See SGN e 


L 


590 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 591 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Toàn cảnh 


592 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


QUẢNG TRỊ 
1 Chùa 


125- Phước Thiện Đường và 
Sima Chánh Pháp Đăng 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


QUẢNG TRỊ 
125- PHƯỚC THIỆN ĐƯỜNG & 
SIMA CHANH PHAP ĐĂNG 


Phước Thiện Đường va Sima Chánh Pháp Dang 
Toạ lạc: Làng An Bình, thôn Võ Phúc An, xã Triệu Thuận, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

Chủ trì: Đại đức Hộ Giới - Dt: +84 917 017 077. 


Những mốc thời gian thành lập cơ sở 
Theraväda đâu tiên tại Quảng Tri: 


Năm 2008, thành lập nhóm Phật tử Sujäta. 

Năm 2010, xây dựng Phước Thiện Đường, lần đầu tiên cung 
thỉnh chư Tăng, dưới sự chứng minh của chư vị cao tăng thạc đức 
như: Trưởng lão Viên Minh, Trưởng lão Pháp Tông, Trưởng lão Tuệ 
Tâm... về quê đặt bát cúng dường. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 595 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ht. Viên Minh cùng chư Tăng các chùa 


596 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Năm 2012, xây dựng và khánh thành Nhà Máy Nước Uống 
Tinh Khiết từ thiện do chư thí chủ Uc châu cúng dường, cung thỉnh 
Trưởng lão Giới Đức và chư Tăng các chùa ở Hué về chứng minh 
tham dự. 


Ht. Giới Đức cùng chư tăng Huế 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 597 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Năm 2013, Sư Hộ Giới lần đầu tiên về an cư kiết hạ tại Phước 
Thiện Đường (quê nhà), làm lễ dâng Y Kathina lần thứ nhất do 
nhóm thí chủ Thủ Đức, Sài Gòn dâng cúng. Cung thỉnh ngài đại 
Trưởng lão Tam Tạng thứ 10 và chư Tăng Myanmar cùng Trưởng 
lão Giới Đức về chứng minh tham dự. 

Năm 2015, Sư lại an cư nhập hạ lần thứ hai tại Phước Thiện 
Đường (quê nhà), làm lễ Dâng Y lần thứ hai, do gia đình thí chủ 
Nguyễn Anh Dũng (AIA), Quảng Bình dâng cúng. Cung thỉnh ngài 
đại Trưởng lão Tam Tạng 10, Trưởng lão Tuệ Tâm, cùng chư Tăng 
chứng minh tham dự. 

Năm 2017, cung thỉnh Ngài Tăng Thống Myanmar, Ngài phó 
Tăng thống, nhị vị Tam Tạng thứ 6 và thứ 7 cùng chư Tăng 
Myanmar và thành phố Hué vé kiết giới thành lập ngôi Sima Chánh 
Pháp Đăng (Saddhammajotikasimä). 


Năm 2018, Sư an cư nhập hạ lần đầu tiên tại ngôi Sima Chánh 
Pháp Đăng, làm lễ Dâng Y lần thứ ba, do gia đình thí chú Hưng + 
Thủy (Australia) dâng cúng, dưới dự chứng minh tham dự của 9 vị 
tỳ-khưu bạn đến từ Myanmar. 

Năm 2019 khánh thành ngôi Sima Chánh Pháp Đăng dưới 
sự chứng minh tham dự của 9 ngài đại Trưởng lão Tam Tạng từ 
Myanmar. 


598 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Từ khi thành lập đến nay, ngoài việc cùng chia sẻ đến bà con 
nhân dân và chính quyền địa phương trong thôn, xã, huyện về công 
tác từ thiện xã hội, Phước Thiện Đường và Sima Chánh Pháp Đăng 
đã đón tiếp rất nhiều lần các ngài Tam Tạng, các bậc cao Tăng thạc 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 599 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


đức, các vị Sư Myanmar, Việt Nam về đặt bát hội, trai Tăng cúng 
dường tạo phước thiện cho rất nhiều bà con cũng như Phật tử hữu 
duyên gần xa. Đặc biệt là kể từ khi thành lập cơ sở đến nay, hằng 
đêm các Phật tử từ nhỏ đến lớn đều tập trung về Phước Thiện 
Đường va sau nay là Sima Chánh Pháp Đăng tụng kinh Hộ Trì bằng 
ngôn ngữ Pali và tiếng Việt cũng như tụng sám hối mỗi nửa tháng. 


Xem thêm: 
Vài dòng tiêu sử Đại đức Hộ Giới 


Sư Hộ Giới (Rakkhitasila), tục danh Nguyễn Văn Tình, sinh 
ngày 13 tháng 10 năm 1976, tại làng An Bình, xã Triệu Thuận, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 


Đại đức Hộ Giới 


Mùa hè năm 1990, Sư xuất gia tu học, hành điệu tại chùa Phật 
Học tỉnh hội - Quảng Trị với nhị vị có Hòa thượng Thích Chánh Trực 
và cố Hòa thượng Thích Phước Châu. Sau 3 tháng nhị vị cố Hòa 
thượng đã gửi Sư vào chùa Linh Quang - Huế xuất gia tu học với 


600 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Hòa thượng Thích Tánh Tịnh với pháp danh Quảng An. Sư theo 
học hán ngữ và kinh sách hệ phái Bắc tông với các vị có Hòa 
thượng, xuất gia Sa-di và tốt nghiệp trường Trung cấp Phật học tại 
Huế năm 1996. Trong năm đó Sư xuất gia tỳ-khưu Bắc tông tại Đà 
Nẵng với pháp tự Thích Hương Định. 


Đầu năm 1997, Sư vào học đạo với ngài Trưởng lão Viên Minh 
tại ngôi chùa tổ Bửu Long. Cuối năm 1998, Sư theo hầu, học hỏi 
và giúp ngài Trưởng lão Hộ Pháp biên soạn các bộ sách của Ngài 
và được Ngài Trưởng lão Hộ Pháp đặt pháp danh Hộ Giới 
(Rakkhitasila). Cuối năm 2003, ngài Trưởng lão Hộ Pháp dẫn sang 
Myanmar, gửi vào một Phật học viện tại Yangon xuất gia Sa-di, Tỳ- 
khưu (13/1/2004) để theo học chương trình Phật học của các vị Sư 
người Myanmar. Sư theo học các khóa Phật học căn bản và các lớp 
chuyên đề về Luật và Vi diệu Pháp. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 601 


THANH HÓA 
01 Chùa 


126 - Thiền viện Đại Hóa 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


THANH HÓA 
126- THIÊN VIEN ĐẠI HÓA 


(Bản thiết kế thiền viện Đại Hóa) 
Thiền viện Đại Hóa (Chùa Tén Tán) tọa lạc tại bản Tén Tán, 
xã Tén Tán, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. 
Phó Chủ trì: Dai đức Kim Tuệ. 


Sáng ngày 3/7, tại thiền viện Đại Hóa (chùa Tén Tán) bản Tén 
Tán, xã Tén Tán, huyện Mường Lát, đã long trọng tổ chức Lễ An vi 
Phật Tổ GOTAMA và phát quà từ thiện. 

Sau 2 tháng thi công kể từ ngày đặt viên đá xây dựng đầu 
tiên đến nay công trình đã hoàn thành cơ bản nhà Phật điện và nhà 
khách. Đây là ngôi thiền viện đầu tiên được xây dựng tại Mường 
Lát, sự ra đời của thiền viện đáp ứng được nhu cầu tu học Phật 
pháp của chư Phật tử. Phó trụ trì thiền viện Đại Hóa, Chánh văn 
phòng BTS huyện Mường Lát là Sư Kim Tuệ khái quát quá trình xây 
dựng chùa, qua đó nêu lên sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Giáo 
hội, chính quyền các cấp và đặc biệt là sự đóng góp với lòng nhiệt 
tâm của hàng thiện tín Phật tử gần xa. Thiền viện Đại Hóa (chùa 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 605 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tén Tán) được xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tôn 
giáo, tín ngưỡng của bà con Phật tử, nhân dân cùng đông đảo du 
khách thập phương. 


Lễ An vị Phật 


Buổi lễ được cử hành trang nghiêm với nghi thức đơn giản 
ngay tại Phật điện nơi đặt tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Đại đức Thích Tâm Định - Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Sam Sơn - Cam Thủy 
- Hà Trung - tiến hành lễ theo nghỉ thức truyền thống; mở đầu khóa 
lễ dâng hương và tụng kinh cầu nguyện chính thức an vị tôn tượng 
Đức Phật Gotama, tượng ngài Sivali, tượng 2 vị Bồ Tát. Lễ An vi 
tôn tượng Phật Tổ đã viên mãn tốt đẹp trong niềm hân hoan vô biên 
của toàn thể Tăng Ni và Phật tử. 


(Tin, ảnh: Bùi Tố - 3/72019) 


606 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Cac Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Các đồng chí lãnh đạo huyện, xã Tén Tán và đông đảo người dân 
trên địa bàn huyện vê tham dự Lê An vị Phật chùa Ten Tan. 


“u Q E ¬.- 
T AT = ls | 


Đại đức Thích Tâm Dinh - 
Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Sam Son - 
Cam Thủy - Hà Trung chuẩn bị Lễ An vị Phật 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 607 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đại đức Thích Tâm Định 
trao quà cho đại diện Ban Trị sự thiên viện Đại Hóa 


608 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


THÁI BÌNH 
01 Chùa 


127- Chùa Phúc Minh 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


THÁI BÌNH 
127- CHUA PHÚC MINH 


u — 4 


F 


3 fo 


{ 
© 


* 
xt 
lel 
A 
& 


a TED 


Bar 

II 
ay 

— 


— = câu = 
snm ER eS) || 


¡ES 


Y 


Ten _ 


aa N, a 
BI 7 
E 


O a Hàn on 


Chua Phúc Minh toa lac tai thón La Nguyén, 
xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 
Chủ trì: Dd. Thanh Minh - Dt: +84 336 183 797. 


Chùa Phúc Minh toa lạc tại thôn La Nguyễn, xã Minh Quang, 
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. 

Chủ trì: Đại đức Thích Thanh Minh. 

Chùa Phúc Minh là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ khoảng 
bốn trăm năm về trước. Trong những năm 1940 - 1947, chùa có hai 
vị Sư trụ trì và đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Từ 
đó chùa không có người cai quản. 

Vào năm 2010, Đại đức Thanh Minh, lúc bấy giờ là vị tỳ-khưu 
Phật giáo Bắc truyền, sau khi tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại Hà Nội, đã được bô nhiệm về làm tru trì chùa Phúc Minh. 

Vào năm 2012, Đại đức sang trung tâm thiền quốc tế Pa-Auk tại 
Myanmar để học hỏi và tu tập pháp thiền Phật giáo Nguyên thuỷ và 
sau đó đã chuyển y trở thành vị tỳ-khưu Nam truyền Theravada. 

Đầu năm 2016, Đại đức trở về Việt Nam tiếp tục trụ trì, xây dựng 
và phát triển chùa và hướng dẫn cho mọi người tu tập theo pháp 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 611 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


thiền Phật giáo Nguyên thuỷ mà Đại đức đã tu học tại Myanmar. 
Năm 2019, các thí chủ Việt Nam đã cung thỉnh ngài thiền Sư U 
Kovida cùng chư Tăng trường thiền Pa-Auk về chùa để kết giới Sima. 
Và đến năm 2020, ngôi chánh điện được kết giới Sima được 
được xây dựng hoàn thành. 
Đến năm 2021, chùa đã mở rộng diện tích lên 2,5ha, chia thành 
hai khu thiền đường nam và nữ riêng biệt cùng với gần 100 kuti. 
Chùa thường xuyên tiếp nhận các thiền sinh từ khắp mọi nơi về 
thực hành pháp thiền chỉ, quán của Phật giáo Nguyên thuỷ. 


612 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 613 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


614 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 615 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


616 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


HÀ NỘI 
03 Chùa 
128- Nam Thiên Thiền Tự 


129- Thiền viện Tâm Pháp 
130- Chùa Đức Hòa 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


HÀ NỘI 
128- NAM THIÊN THIÊN TỰ 


Nam Thiên Thiền Tự (chùa Nội Phật) tọa lạc tại thôn Nội Phật, 
xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phô Hà Nội. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Minh Từ - Dt: +84 919 431 811. 


Huyện Sóc Sơn nằm ở phía Bắc của thành phố Hà Nội là một 
địa danh nỗi tiếng với truyền thuyết Thánh Gióng và có nhiều chùa 
nhất. Hiện nay, huyện Sóc Sơn có 130 ngôi chùa lớn nhỏ cho nên 
mới có câu “Nhat Sóc Sơn, nhì Thanh Tri”. Chùa ngoài Bắc đa số 
là Phật giáo Bắc tông. Phật giáo Nam tông theo truyền thống 
Theraväda tại Hà Nội có 3 ngôi chùa là chùa Nam Thiên, chùa Đức 
Hòa tại Sóc Sơn, và một ngôi được gọi là Rừng thiền Tâm Pháp tại 
Vĩnh Phúc. 

Được sự cho phép của Giáo hội và nhà nước, Sư Minh Từ (đệ 
tử của Ht. Pháp Tông chủ trì chùa Huyền Không - Hué) về tiếp quản 
chùa vào năm 2000, đến nay là được 15 năm. 

Theo lời Sư kể lại thì đây là ngôi chùa làng, được thành lập lâu 
lắm rồi, không ai còn nhớ là thành lập vào năm nào nữa. Sư về đây 
hỏi các cụ cao tuổi nhất làng này thì các cụ cũng không nhớ ai từng 
là trụ trì chùa này. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 619 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Khi Đại đức Minh Từ về tiếp quản thì chùa chỉ có 1700m2, các 
công trình xây dựng cũng chưa có gì to lớn, chỉ có mấy căn nhà nhỏ 
và chiếc ao trong khuôn viên chùa. Sau 15 năm xây dựng và nói 
rộng thêm, đến nay chùa được 7000m? với các công trình: tháp thờ 
Phật và Xá-lợi là chánh điện, tháp cốt, trường thiền, ao sen. 

Các công trình trong chùa được hoàn thành là do sự ủng hộ về 
tinh thần của nhà nước, đoàn thể chính quyền xã và sự đóng góp 
tiền của các Phật tử các nơi, sự đóng góp sức lao động của dân 
làng địa phương. 

Ngôi bảo tháp thờ Xá-lợi Phật được xem là ngôi bảo tháp chính 
của chùa được xây dựng vào năm 2009, hoàn thành trong 6 năm 
(vượt thời gian dự kiến 4 năm) hoàn toàn do công sức và vật liệu 
của dân làng trong thôn. Khi khánh thành bảo tháp có sự hiện diện 
của Chư tôn đức Tăng tại các tỉnh thành của Việt Nam và Thái Lan. 
Các vị trưởng lão đã làm lễ an vị Xá-lợi và Kim thân Phật trong bảo 
tháp. Điều này giúp cho lòng tịnh tín của dân làng được tăng lên và 
tràn đầy phước báu. 

Hiện tại, chùa có 2 vị Sư trú ngụ là Sư Minh Từ và 1 vị đệ tử 
đang học tại trường Phật học Thái Lan năm thứ 2 (Là Sư Minh 
Đăng, hiện nay đã trở về). 

Phật tử thôn này toàn người già, người trẻ họ ít đến chùa vì 
phải lo làm việc. Sư trụ trì thường chỉ bảo cho các cụ tụng kinh Pali. 
Tuy lớn tuổi nhưng các cụ miệt mài chăm chỉ học rồi cũng đọc 
được. Hàng tháng, 8 buổi tối, 2 ngày sóc, vọng nhà chùa làm lễ 
tụng kinh cầu an cho làng. 

Hàng năm, Sư Minh Từ đều tó chức các chuyến đi từ thiện phát 
quà cho bà con tại các vùng dân tộc, vùng sâu vùng xa nên được 
nhà nước công nhận và trao tặng bằng khen rất nhiều. Trong chùa 
luôn tiếp nhận bất cứ đồ dùng nào người dân cho, từ cái nồi, cái 
chậu, giày dép, v.v. để có dịp là chở đi từ thiện. Sư trụ trì cho biết 
bà con nghèo ở ngoài Bắc rất cần nhà chùa cho đồ dùng vì nếu tiền 
thì họ cũng không biết _phải mua đồ ở đâu. Cho nên, kho của chùa 
luôn chứa đồ dùng, quần áo mà bá tánh cho để làm từ thiện. 

Nam Thiên Thiền Tự là ngôi cổ tự được thành lập từ rất lâu. Từ 
năm 2000 đến nay, chùa là nơi sinh hoạt tâm linh giúp cho bà con 
trong thôn hiểu biết thêm về Phật giáo Theravada. Ngoài ra, các 
hoạt động tôn giáo, từ thiện, xã hội cũng giúp cho đời sống của 
người dân trong thôn được đầy đủ hơn. 


620 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 621 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


yA 


= 
` 


622 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 623 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


624 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


AAA Ka 


vw y 
+ a 


` 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 625 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đại đức Minh Từ đứng bên tay trái 


626 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chua Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


129- THIEN VIÊN TÂM PHÁP 


Thiền viện Tâm Pháp ở Rừng Thiền Sóc Sơn 
Chủ trì: Đại đức Tâm Pháp 


Sư Tâm Pháp là một tỳ-khưu tu tập theo truyền thống Phật giáo 
Nguyên thuỷ (Theravada). Hiện tại, Sư đang ân cư tại Rừng Thiền 
Sóc Sơn. Sư là một trong những học trò của Thiền sw noi tiếng 
Miến Điện - Sayädaw U. Jotika - và ngài hiện đang “ẩn cư” ở đây dé 
hướng dẫn tu tập cho những người hữu duyên. 

Hiện nay, Sư Tâm Pháp tập trung chuyên tâm vào việc hành 
thiền. Tuy nhiên, Sư vẫn thường xuyên chia sẻ các bài giảng, sách 
vở, kiến thức về thiền Vipassana tại trang web của Sư. 

Các bài giảng của Sư rất sâu sắc, đơn giản và mang tính thực 
tế trong pháp hành dành cho các thiền sinh miên mật theo truyền 
thống Phật giáo Nguyên thuỷ. Ngoài ra, Sư cũng đã dịch một số 
sách về thiền tập, đăng tải trên trang web của Sư để các thiền sinh 
tham khảo trong quá trình thực hành. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 627 


Chương I/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


628 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Đại đức Tâm Pháp 


Cả một Rừng Thiền mây nước trong lành... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 629 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


HÀ NỘI 
130- CHÙA ĐỨC HÒA 


Chùa Đức Hòa tọa lạc tại thôn Bến, xã Đức Hòa, Hà Nội. 
Chủ tri: Tu nữ Hương Thiên - Dt: +84 944 915 698. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 631 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Ngôi chùa nhỏ, đơn sơ nằm tại thôn Bến, xã Đức Hòa, cách 
trung tâm Hà Nội khoảng 30km và cách sân bay Nội Bài khoảng 
hơn 10km. Chùa Đức Hòa là ngôi chùa nữ thuộc hệ phái Theravada 
(Phật giáo Nguyên thủy) duy nhất và là một trong ba ngôi chùa 
thuộc hệ phái này tại miền Bắc. 

Dat chùa là khu nghề có của làng Bến. Vào tháng 12 năm 2010, 
dân làng Bến đồng thuận cúng dường mảnh đất này cho Tam Bảo 
để lập chùa. Sư Thiện Minh (chủ trì chùa Bửu Quang) đại diện chư 
Tăng từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội nhận mảnh đất này để 
thành lập nên chùa Đức Hòa. 

Với diện tích đất là 2500m?, hiện tại, chùa đã xây dựng một 
ngôi nhà ngang 3 gian làm chánh điện, chỗ ở, phòng bếp, và pho 
tượng Phật ngôi tại khuôn viên sân chùa. 

Sau khi nhận đất, Sư Thiện Minh cử Sư Thiện Đạt về chùa 
trông coi. Được 3 năm, Sư Thiện Đạt đi Miễn Điện và Sư Minh 
Thông về chùa ở nhưng thời gian cũng không lâu. Tháng 5/2015, tu 
nữ Hương Thiền được đề cử về quản lý và đưa chùa vào hoạt động 
theo hệ phái Theravada. Hiện tại, chùa có 2 tu nữ trú ngụ la cô 
Hương Thiền và cô Thiện Pháp. 

Sau khi về quản lý chùa, cô Hương Thiền đã giúp cho thiện tín 
tại địa phương có những hoạt động tinh thần rất tích cực và lợi ích. 
Chùa nằm cách xa khu dân cư, gần bên bờ sông nên luôn thanh 
tịnh, mát mẻ và yên tĩnh với các khóa thiền An lạc cuối tuần, lớp 
tiếng Anh cho thiếu niên vào chủ nhật hàng tuần, thư viện sách 
thiếu nhi miễn phí vào thứ 5, thứ 7 và là nơi in ấn, photo phát tặng 
sách thiền Tứ Niệm Xứ và Phật giáo Nguyên thủy. Ngoài ra, độc giả 
có thể đến chùa thỉnh sách miễn phí vào các ngày trong tuần. Đây 
là nơi lui tới thường xuyên của các bạn trẻ nhóm “Thiên giữa Đời 
Thường” mỗi khi cuối tuần hoặc các dịp lễ, được nghỉ công việc, học 
hành là lại tìm tới để cùng với Sư cô Hương Thiền hành thiền, nghe 
Pháp và làm các việc phước thiện như các chương trình từ thiện tặng 
quà bà con nghèo trong xã, hoặc cứu trợ trẻ em vùng cao Bắc Cạn, 
Yên Bái v.v. Hoặc gõ thành file đọc những bài giảng Phật pháp, đọc 
sách thành file ghi âm những cuốn sách của Phật giáo Nguyên thủy. 
Bên cạnh đó là các chương trình phát tặng lịch Phật pháp, máy 
nghe Phật pháp, và các buổi chia sẻ thiền tại bệnh viện, công ty. 
Hàng tháng chùa có tổ chức sám hối thường lệ vào ngày 14, 29, 
và các buổi lễ truyền thống như Tết, Rằm tháng giêng, Phật Đản, 
Dâng Y... 


632 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 633 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


634 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


BÁC NINH 
01 Chùa 


131- Chùa Hộ Pháp 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


BAC NINH 
131- CHUA HO PHAP 


Chùa Hộ Pháp toa lạc tại Dao Xuyên, xã Trung Chính, 
huyện Lương Tài, tỉnh Bac Ninh. 
Chủ tri: Dd. Nguyên Tuệ. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 637 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


638 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


(d fr 


LET ER còi 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 639 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


640 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương I/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Nước 


x 


TAWN 


Đại đức Nguyên Tuệ (y nâu, đầu, bên trái) 
__ Photo: Quang Kiên 
Anh chụp ngày 29/06/2015 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 641 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


CHU'ONG Il 


Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy 
O' Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 643 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


l- HOA KỲ 
17 Chùa 


132- Chùa Kỳ Viên 
133- Thích Ca Thiền viện 
134- Tự Viện Liên Hoa 
135- Chùa Đạo Quang 
136- Chùa Pháp Vân 
137- Chùa Hương Đạo 
138- Chùa Liên Hoa 
139- Chùa Bửu Môn 
140- Chùa Pháp Luân 
141- Ananda Thiên viện 
142- Chùa Phật Pháp 
143- Tu Viện Đạo Tâm 
144- Đại Niệm Xứ Thiền viện 
145- Tam Bảo Tự 
146- Chùa Vạn Phước 
147- Pháp Đăng Thiên viện 
148- Tàng kinh Các 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 645 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


HOA KỲ 
132- CHÙA KY VIÊN 


Chùa Kỳ Viên tọa lạc tại số1400 Madison St. NW. 
Washington DC. 20011. USA. 
Viện chủ: Thiên sw Kim Triệu. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 647 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Thiền sư Kim Triệu (ảnh năm 2004) 


648 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 649 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


650 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


HOA KỲ 
133- THÍCH CA THIEN VIEN 


Thích Ca thiền viện tọa lạc số 15950 Winters Ln, 
Riverside, CA 92504, Hoa Kỳ. 
Viện chủ: Thiên sư Kim Triệu - Dt: +1 951-780-5249. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 651 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


652 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 653 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


654 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


(SANG) b= 


Thiền sư Kim Triệu 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 655 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


HOA KỲ 
134- TỰ VIEN LIÊN HOA 


Tự Viện Liên Hoa (Lien Hoa Buddhist Temple & Monastery) 
tọa lạc tại 2014 Rose Street, lrving Texas 75061. 
Viên chủ: Hòa thượng Pháp Nhân. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 657 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Hòa thượng Pháp Nhẫn 


658 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 659 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


660 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


y 


-f 
f 
Be: 
‡ 


¡SN 


Ht. Pháp Nhán tho Y 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 661 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


135- CHÙA ĐẠO QUANG 


Chùa Đạo Quang tọa lạc số 3536 N. Garland Avenue 
Garland, Texas 75040. USA. 
Chủ tri: Ht. Tịnh Đức - Dt: (972) 414 7345. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 663 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


664 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 665 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


666 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 667 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


=. 


ml . 
a will LA — 


668 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


136- CHÙA PHÁP VÂN 


>>. 


THERAVADA BUDDHIST CORPORATION 


_ Chùa Pháp Vân (Buddhist Cultural Center) tọa lạc tại 
sô 850 W Phillips Blvd Pomona - California - 91766 Hoa Kỳ. 
Chủ trì: Ht. Chon Trí - Dt: +1 909-622-0814. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 669 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


670 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 671 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Chùa Pháp Vân là Trung tâm Văn hóa Phật giáo 


672 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


137- CHÙA HƯƠNG ĐẠO 


Chùa Hương Đạo tọa lạc tại số 4717 E Rosedale St, 
Fort Worth, TX 76105, Hoa Kỳ. 
Chủ trì: Ht. Bửu Đức - Dt: +1 817 710 6885. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 673 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


674 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 675 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


676 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 677 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Ht. Bửu Đức 


678 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


HOA KỲ 
138- CHUA LIEN HOA 


Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 6709 Sugarland Howell Rd, 
Houston, TX 77083, Hoa Ky. 
Chú tri: Ht. Huyén Viét - Dt: +1 281-272-6127. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 679 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


680 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Ht. Huyền Việt — 
(Chua trông sen đẹp nôi tiêng) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 681 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


HOA KỲ 
139- CHÙA BỬU MÔN 


Chùa Bửu Môn tọa lạc tại 
2701 Procter St., Port Arthur. TX 77640, USA. 
Trụ trì: Tỳ-khưu Huyền Việt - Dt: +1409-982-9319. 


Tản bộ qua khu vườn hồ cá Koi với những rặng tre 
cao chót vót. 

Khu vườn của chùa Bửu Môn tạo nên một khung cảnh yên bình 
với những hàng cây ăn quả, rặng tre và hồ hoa sen,... Tượng Phật 
được viền đèn, nằm trên đỉnh hồ nước phản chiếu. Ngài ngồi đó 
nhìn xuống hồ cá Koi. 

Vườn chùa mở cửa hàng ngày và du khách có thể đến để đi 
dạo. Nếu du khách bắt gặp một nhà Sư, hãy hỏi vị Sư xem liệu có 
thích hợp để tham quan bên trong chùa không. Chùa Bửu Môn tổ 
chức Lễ hội Vườn vào tháng Sáu. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 683 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Năm 1980, chùa Bửu Môn được thành lập tại Beaumont. Sau 
đó chùa được chuyên đến Orange, và cuối cùng là Port Arthur 
vào năm 1986. Tòa nhà hiện tại đã từng là Nhà thờ Baptist và Nhà 
thờ Công giáo Việt Nam. Ngôi chùa được xây dựng vào ngày 15 
tháng 8 năm 1987, với một tháp bốn táng tượng trưng cho giáo lý 
của đạo Phật. 

Sau đó, ngài Trụ trì Hòa thượng Huyền Việt, đã xây những khu 
vườn vào năm 1988, mà nó trở nên nỗi tiếng với những bông hoa 
súng. Chùa Bửu Môn có tổ chức Tết Nguyên Đán. 


(Dịch từ trang visitportarthurtx.com) 


684 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Chủ trì: Ht. Huyền Việt 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 685 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


686 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 687 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


HOAKY _ 
140- CHUA PHAP LUAN 


ee" 


Chüa Phäp Luän toa lac tai sö 13913 
S. Post Oak Rd Houston, TX 77045 
Chü tri: Tt. Giäc Däng. 

Dt: (713) 433 4364. 


Chùa Pháp Luân được Hòa thượng Hộ Giác (1928 - 2012) khai 
sơn kiến lập. Chùa thuộc truyền thống Phật giáo Nguyên thủy được 
kiến trúc theo kiểu Âu Mỹ. 

Sau khi cố Hòa thượng Hộ Giác viên tịch, chủ trì chùa Pháp 
Luân hiện nay là Tt. Giác Đẳng kế tục quản lý, điều hành. Thượng 
tọa đã trùng tu ngôi chùa, xây cất thêm tăng xá để mỗi khi có lễ hội 
chư Tăng về chùa có chỗ nghỉ ngơi tu học. Ở đây còn có Ni sư 
Nguyên Hương, học vị tiến sĩ (đệ tử ngài Viên Minh) đang trú cư, 
tùy duyên hướng dẫn Phật tử tu học. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 689 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


690 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 691 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


lj A TẤT i] 
| WM l U 
AI AO Re N 


I | nie 


Tt. Giác Dang (bên phải, người mang kiếng thứ 2, trong cùng) 


692 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


HOA KỲ 
141- ANANDA THIÊN VIÊN 


Ananda thiền viện (Ananda Meditation Center) toạ lạc tại 
số 1661 W Cerritos Ave Anaheim, CA 92802, Hoa Kỳ. 
Chủ trì: Thiền sư Khánh Hy - Dt: +1 (952) 353 - 3918. 

Email: anandathienvien@gmail.com. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 693 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Thiền su Khánh Hy 


Tỳ-khưu Khánh Hỷ sinh năm 1943 tại thành phố Quy Nhơn. 

Năm 1967, tốt nghiệp cử nhân Luật khoa - Hué. 

1968 - 1972, tốt nghiệp ban Hoa Ngữ đại học Sài Gòn. 

Tốt nghiệp cao học Luật Khoa và dự tuyên tiến sĩ Kinh Tế Học 
ở trường đại học Luật Khoa Sài Gòn. 

1967 - 1975, Trưởng phòng phát thanh Tiếng Chuông Chùa. 

Ở Việt Nam, Thiền sư Khánh Hỷ đã học thiền với các quý ngài 
Thiền sư: Hoà thượng Hộ Tông, Hoà thượng Thiện Luật, Hoà 
thượng Giới Nghiêm. 

Ở hải ngoại, Thiền su Khánh Hy đã học thiền với ngài Tangpulu 
(từ năm 1982), ngài Pandita (từ năm 1986), ngài Stlananda (từ 
1982), Hoà thượng Kim Triệu (từ năm 1982), Hoà thượng Hộ Pháp 
(từ năm 1990) v.v... Hành thiền tích cực tại Hoa Kỳ, Malaysia, 
Singapore, Thái Lan, Myanmar. 


694 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Thiền sư Khánh Hỷ đã trước tác và biên dịch hơn 10 tác phẩm 
kinh điển Phật giáo rất quan trọng như: Ngay Trong Kiếp Sống Này, 
Kinh Đại Niệm Xứ, Mặt Hồ Tĩnh Lặng, Chân Đề Tục Đề v.v... Bên 
cạnh đó, Thiền sư Khánh Hỷ còn là chủ tịch công trình phiên dịch 
Tam Tạng Pali Mién sang Pali. 

Năm 2005, Thiền sw Khánh Hy là người Việt Nam đầu tiên 
được Chính phủ và Bộ Tôn giáo Myanmar phong tặng danh hiệu 
Quang Huy Phật Giáo Đại Biểu Tượng (Mahä Saddhamma 
Jotikadaja). 

Nhiều năm qua Thiền sw Khánh Hy dạy thiền ở nhiều noi trên 
thế giới như Hoa Kỳ, Canada, Mién Điện, Thái Lan, Malaysia, Nam 
Dương, Úc, Anh, Pháp, Nhật. Thiền sư thường xuyên dạy thiền ở 
Bat Nhã Thiền viện (Canada), Như Lai Thiền viện, Thích Ca Thiền 
viện, Ananda Thiền viện (Mỹ), Thiền viện Phước Sơn, Chùa Bửu 
Quang (Việt Nam). 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 695 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


696 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


HOA KỲ 
142- CHUA PHẬT PHÁP 


Chùa Phật Pháp tọa lạc tại số 1770 62nd Avenue N, 
Saint Petersburg FL 33702, 
Chủ tri: Đại đức Trí Tịnh - Dt: (727) 520-9209. 


Từ sau biến cố 1975, theo chân những người Việt ty nạn, Phật 
giáo đã từng bước ăn sâu cội rễ trên mảnh đất tạm dung này như 
một nhân duyên kỳ diệu. Một điều gần như đã trở thành tiền lệ, ở 
đâu có người Việt, ở đó phải có chùa Phật, từ những tu viện đồ sộ 
đến những tịnh thất, niệm Phật đường có quy mô khiêm tốn hơn. 
Tiểu bang Florida cũng là một nơi ghé chân khá sớm của người Việt 
chúng ta. 

Do duyên lành từ những Phật tử cùng cảnh ngộ tha hương, một 
số các đạo hữu đã cùng nhau thành lập một tổ chức Phật tử Việt 
Nam như là một gia đình lớn để cùng tu học và chia sẻ buồn vui ở 
xứ người. Đó là Hội Phật giáo Miền Tây Nam Florida mà tên gọi 
buổi đầu là Southwest Florida Buddhist Inc, được thành lập ngày 23 
Tây tháng 8, 1981. Chính thống đốc tiểu bang Florida thời đó đã 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 697 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


chấp thuận hội Phật giáo này như một tổ chức tôn giáo chính thức 
và Sư Pháp Tông là vị hướng dẫn các Phật tử trong hội lúc đó. 

Sau hai năm hoạt động với các Phật sự tích cực tại Tampa 
Bay, hội đã cùng quyết định thành lập một đạo tràng trang nghiêm 
cho các Phật tử có nơi lui tới tu học, đặc biệt trong các dịp lễ hội 
Phật giáo hay những ngày hiếu hỉ theo văn hoá Việt Nam. Cơ sở 
ban đầu chỉ là một ngôi nhà nhỏ ở địa chỉ 1085 Plaza Commercio Dr 
NE. FL và sau đó theo thời gian, với sự nhọc công tài bồi của 
Thượng tọa Giác Chánh cùng những đóng góp không ngừng của 
Phật Tử vùng Tampa Bay, ngôi chùa Phật Pháp đã ngày một trở 
nên khang trang và ám cúng hơn. 

... Tuy nhiên, sau gần 20 năm hoạt động, diện tích của chùa vẫn 
là chừng ấy trong khi số lượng Phật tử ngày một đông đảo hơn. 
Nhu cầu mở rộng diện tích sinh hoạt đã trở nên cần thiết và cấp 
bách hơn trước. Thế là vào năm 2003 Thượng tọa Giác Chánh đã 
đề đạt sự vụ lên Giáo hội và chư Tăng cũng đã đồng thuận với 
quyết định dời đổi địa điểm ngôi chùa hiện tại để tìm đến một khu 
đất khác rộng rãi hơn. Như chúng ta đã biết, ngay sau khi tìm được 
đất mới dé dời chùa thì Thượng tọa Giác Chánh đã vì bệnh duyên 
và tuổi già mà ra di trước khi Phật sự viên thành. Dù sao thì công 
việc vẫn phải tiến hành và vì lý do nhân sự, chư tôn đức trong Giáo 
hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đề cử Thượng 
Toạ Trí Tịnh từ Houston về Florida đảm trách Phật sự chùa Phật 
Pháp tại cơ sở mới, tức là chùa Phật Pháp hiện tại. 


698 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 699 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


700 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 701 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Dị . e 

FR 
A a Ml oe © rd ` 
TAE NS 


Đại đức Trí Tịnh (áo nâu - 2004) 


702 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


143- TU VIÊN ĐẠO TÂM 


Tu viện Đạo Tâm (Mindful Way Buddhist Meditation Society) 
Tọa lạc tại 10164 Gramercy PI, Riverside, CA 92503, USA. 
Chủ trì: Thượng tọa Tâm Hạnh. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 703 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Tu viện được Hội Mindful Way Buddhist Meditation (Liên 
bang Mỹ, tiểu bang Texas và California cấp giấy phép hoạt động) 
thành lập khoảng năm 2011 tại Carrollton, Texas, USA cho một số 
thanh niên người Mỹ tu học theo truyền thống Phật giáo Theravada, 
dưới sự hướng dẫn của thầy Tâm Hạnh. Sau 3 năm hoạt động, tu 
viện chuyển sang Big Bear City, California. Trong thời gian tại Big 
Bear City, tu viện đã tổ chức dạy Phật học và nhiều khoá tu về Tứ 
niệm xứ cho các thanh niên Mỹ và Phật tử Việt nam. Do khí hậu 
khắc nghiệt trở ngại cho sinh hoạt và sự di lại khó khăn cho chư 
Tăng và các Phật tử trên vùng núi cao, nên năm 2019 tu viện dời 
xuống chân núi, thuộc Riverside City, South California. 

Sinh hoạt trong tu viện theo truyền thống Theraväda người Việt. 
chư Tăng phan lớn là người Mỹ. 

Không sinh hoạt vào chủ nhật như phần lớn các chùa Việt ở 
Mỹ, tu viện chỉ tổ chức những khoá tu Tứ niệm xứ theo định kỳ mỗi 
tháng hoặc 3 tháng một lần theo yêu cầu của từng nhóm Phật tử 
Việt nam hay người Mỹ. Mỗi năm, tu viện chỉ tổ chức lễ Dâng Y 
Kathina truyền thống, ngoài ra không tổ chức bát kỳ lễ nào khác. 

1- Đôi dòng về Tt. Tâm Hạnh 


Xuất gia theo truyền thống Bắc tông tại Phật Học viện Hải Đức 
NT, cựu học tăng của các Phật Học viện Trung phân VN, chuyên 


704 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


sang tu học theo truyền thống Theraväda Việt Nam dưới sự hướng 
dẫn của ngài Tăng trưởng Hộ Nhẫn, chùa Thiền Lâm, Huế và ngài 
Viên Minh chùa Bửu Long. 

Đại đức nguyên là phó Ban Phiên dịch Hán tạng và Giáo sư 
Phật học của Viện Nghiên cứu Phật học tại thành phố HCM. Định 
cư ở Mỹ vào năm 2007. Hiện đang tu học tại tu viện Đạo tâm, Hội 
trưởng của Hội Mindful Way Buddhist Meditation tại California, 
Hoa Kỳ. 

2- Quá trình công tác giáo dục về Phật học trước 2007 

Giảng dạy Phật học trước 2007: 

- Giáo thọ các trường Trung cấp Phật học Nha Trang và Phan 
Hang khoá 1,2,3,4. 

- Thư ký của tó chức Phiên dịch Đại chính Tân tu đại tạng kinh 
do ngài Thích Đỗng Minh chủ biên thuộc tổ chức phiên dịch Linh 
Sơn đại tạng kinh của ngài Thích Tịnh Hạnh, Đài Loan. 

- Phân phối, hướng dẫn, hiệu đính các bản dịch thuộc kinh tạng 
Đại Chính cho các dịch giả thuộc nhóm phiên dịch Nha Trang. 

- Giáo thọ lớp phiên dịch Đại tạng kinh Hán truyền đặt tại chùa 
Pháp Bảo, Thủ Đức, thành phố HCM. 

- Giáo thọ về Luật học lớp Hoằng Luật Viên Giác của Thành hội 
PG thành phố HCM tổ chức. 

- Giáo thọ các học viên thuộc lớp Luật học và Phiên dịch Phật 
học thuộc trường luật Huệ Nghiêm và phiên dịch Huệ Quang thuộc 
thành phố HCM. 

- Phó Ban Phiên dịch Đại tạng kinh Hán truyền của Viện Nghiên 
cứu Phật học VN đặt tại thành phố HCM. 

- Chủ nhiệm và giảng dạy các lớp Phat hoc và phiên dịch cho 
tăng ni đã tốt nghiệp cử nhân Phật học Vạn Hạnh, do Viện nghiên 
cứu tổ chức. 

- Giáo sư Phật học trường Cao cấp Giảng sư Phật học của 
Thành hội PG thành phố HCM. 

- Thành viên BBT Linh Sơn Đại tạng kinh, Đài Bắc, Đài Loan. 

3- Trước tác và phiên dịch 

- Ý nghĩa và pháp thực hành trì giới luật (Giáo trình luật học cho 
tăng ni sinh VN, đã in thành sách, so sánh giới bản tỳ-khưu của hai 
truyền thống Nam Bắc tại VN, lịch sử truyền thừa về Luật, giải thích 
và hướng dẫn các pháp thức thực hành về luật của tăng ni) (Nxb 
Hồng Đức in). 

Dịch Hán: 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 705 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


- Chú giải luật Theravada (Nxb Tôn giáo), Chú giải luật Thiện 
Kiến (Samantapäsädikä Näma Vinayatthakatha). 

- Các bản Biệt dịch Tạp A hàm (Linh Sơn Đại tạng kinh). 

- Dai Bát Nhã từ quyển 401 đến 600 (Linh Sơn Đại tạng kinh). 

- Hệ thống Luật tạng của Thuyết nhất thiết Hữu bộ, bao gồm: 
Tạp sự, Yết ma sự, Bì cách sự, Kathina sự, Xuất gia sự, An cư sự, 
Tuỳ ý sự (Tự tứ), Dược sự, Phá Tăng sự, Ni đà na & Mục đắc ca, 
Hữu bộ Tăng giới kinh, Hữu bộ Ni giới kinh, Tỳ-nại-da Ni-đà-na & 
Mục đắc ca nhiếp tụng (tổng số 110 quyền - Linh Sơn Đại tạng kinh; 
Nxb Tôn giáo). 

- Tỳ-khưu giới tướng biểu ký (Hệ thống giới bản tỳ-khưu thành 
biểu đồ và chú thích - Nxb Tôn giáo). 

Dịch Anh: 

Bát Chánh đạo “Con đường đưa đến cham dứt đau khổ”. 

(đồng dịch). Nguyên tác “The Noble Eightfold Path Way to the 
End of Suffering” Writter: Bhikkhu Bodhi (Nxb Thế giới). 

Báo chí: 

Nguyên cộng tác viên Báo Giác ngộ, thành phố HCM, VN. 

Cộng tác viên Báo Chánh pháp, Hoa Kỳ. 


706 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 707 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Tt. Tâm Hạnh 


708 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


HOA KỲ 
144- ĐẠI NIỆM XỨ THIÊN VIỆN 


___ Đại Niệm Xứ thiền viện tọa lạc tại 
_ SỐ 24821 US Hwy 27 Leesburg, 34748 USA. 
Thiên sw Viện chủ: Kim Triệu - Dt: +1(202) 812 - 9798. 


Đại Niệm Xứ thiền viện vừa mới được Thiền sư Kim Triệu khai 
lập tại bang Florida - Hoa Kỳ. Nơi đây chỉ dành cho những hành giả 
và các lớp thiên quán Vipassana tìm dén tu học do ngài hướng dân. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 709 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


710 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


zu 
* 


sinaat TTE ys 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 711 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


712 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


HOA KỲ 
145- TAM BẢO TỰ 


Tam Bảo tự tọa lạc tại 
4766 N. Rockspring Rd, Apopka. FL 32712, USA. 
Viện chủ: Hòa thượng Kim Triệu - Dt: +(1-407) 703-7009. 


Tam Bảo là một ngôi chùa Nam Tông (tức Theravada - Nguyên 
Thủy - tu hành dựa trên căn bản giáo lý và truyền thống được 
truyền thừa từ thời đức Phật còn tại thế). Chùa được thành hình 
vào năm 1989 bởi một số Phật tử giàu đạo tâm; tọa lạc ở Apopka, 
một thành phố nhỏ cách trung tâm thành phố Orlando (Florida) 
khoảng 16 dặm về hướng Tây - Bắc. 

Vào năm 2012, nhằm nâng cao điều kiện hoáng pháp lợi sanh, 
Ban Hộ tự và các Phật tử thương quý chùa đã đồng thuận hiến 
dâng Tam Bảo tự cho Hòa thượng Khippapañño (Thiền sư Kim 
Triệu) là vị Trưởng lão đức cao vọng trọng, một bậc cao Tăng gìn 
giữ giới hạnh thanh cao quý hiếm trên đời. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 713 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


714 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


146- CHÙA VAN PHƯỚC 


Chùa Vạn Phước tọa lạc tại 
3123 Manchester Road, Wichita Falls. TX 76305, USA. 
Dt: +1 940-761-3697. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 715 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


716 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 717 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


HOA KỲ 
147- PHÁP ĐĂNG THIÊN VIÉN 


+ 


y ` : A . rn E, e” > 
EN ar Hrn 


u 


ee E: 


Pháp Dáng thién vién toa lac tai 
16805 Jetson Dr, Spring Hill. FL 34610, USA. 
Chủ trì: Tỳ-khưu Trí Dũng - Dt: +1 727-597-2451. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 719 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


= m 
s 5 
um 
7 m 
u 3 
n 3 
x g 
sm EX 
yy = 
3 B 
e= {MR 
= m 


= 


Tỳ-khưu Rähula 
(Ảnh 04-2005) 


720 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


148- TÀNG KINH CÁC 


Tàng King Các tọa lạc tại 
260 Den Creek Trail, Fayetteville, GA 30215, Hoa Ky. 
Trụ trì: Thượng toa Chánh Thân. 
Đt: +1 678-783-8388 - +1 (206) 787-0500 - Email: tamtangpaliviet@yahoo.com. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 721 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Tàng Kinh Các lá nơi trưng bày Tam Tạng Päli của 7 quốc gia 
được ghi lại băng các loại mau tự khác nhau: India, Sri Lanka , 
Myanmar, Thailand, Cambodia, PTS England, and Vietnam. 


722 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


1- Đôi dòng về Tt. Chánh Thân (Indacanda Bhikkhu) 


Thượng toạ thế danh là Trương Đình Dũng, sinh ngày 
23/07/1958. Phụ thân là ông Trương Đình Cầu (đã qua đời), mẫu 
thân là bà Trương Thị Tuyết Nga (đã qua đời). Tt. xuất gia sa-di 
ngày 07/11/1984. Tu tỳ-khưu ngày 22/05/1986, thầy Tế độ là Ht. 
Nhieu Nheng (Brahmasuvanna Mahäthera), tại Candaransyäräma, 
quận 3, Sài Gòn, Việt Nam. Tt. tốt nghiệp Trung học tại trường 
Trung học Hàm Nghi vào năm 1976, thành phố Huế, Việt Nam. Khi 
sang Mỹ năm 2001, Tt. tốt nghiệp Cử nhân Văn khoa, Magna Cum 
Laude, Đại học Washington, Hoa Kỳ. Năm 2004, Tt. đỗ Thạc sĩ 
Nghệ thuật tại Viện Nghiên cứu Phật học và Pali, Đại học Kelaniya, 
Sri Lanka. Năm 2008, đỗ Tiến sĩ Triết học tại Viện Nghiên cứu Phật 
học và Päli, Đại học Kelaniya, Sri Lankä. 


2- Các Bản Dịch Của tỳ-khưu Chánh Thân 
A. Trọn Bộ Bản Dịch vé Tạng Luật Päli (9 cuốn) 
e Giới Thiệu Tông Quát Tạng Luật (Vinaya Pitaka) 


e Päräjikapäli 8 Phân Tích Giới tỳ-khưu | (2004, 2008) 
e Päcittiyapäli bhikkhu & Phân Tích Giới tỳ-khưu II (2004, 2008) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 723 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


e Pacittiyapali bhikkhunt 8 Phân Tích Giới tỳ-khưu-ni (2004, 2008) 
e Mahävaggapäli | & Dai Phẩm | (2003, 2009) 

e Mahävaggapäli II & Dai Phẩm II (2003, 2009) 

e Cullavaggapali | & Tiêu Phẩm | (2003, 2009) 

e Cullavaggapäli II & Tiêu Phẩm II (2003, 2009) 

e Parivärapäli | & Tập Yếu | (2004, 2010) 

e Parivärapäli II & Tập Yếu II (2004, 2010) 


B. Các Bản Dịch thuộc Tạng Kinh Päli (24 cuốn) 
e Khuddakapäthapäli - Tiểu Tung (2013) 

e Dhammapadapali - Pháp Cú (2008) 

e Udänapäli - Phật Tự Thuyết (2013) 

e Suttanipatapali - Kinh Tập (2014) 

e Vimanavatthupali - Chuyện Thiên Cung (2012) 

e Petavatthupali - Chuyện Ngạ Quỷ (2012) 

e Theragathapali - Tưởng Lão Kệ (2011) 

e Therigäthäpäli - Trưởng Lão Ni Kệ (2011) 

e Jätakapäli - Bổn Sanh, tập | (2015) 

e Jätakapäli - Bổn Sanh, tập II (2016) 

e Jätakapäli - Bổn Sanh, tập III (2017) 

e Mahaniddesapali - Đại Diễn Giải (2015) 

e Cullaniddesapali - Tiểu Diễn Giải (2018) 

e Patisambhidamaggapali | - Phân Tích Đạo, tập | (2006) 
e Patisambhidamaggapali II - Phân Tích Đạo, tập II (2006) 
e Apadanapali | - Thánh Nhân Ký Sự, tập | (2008) 

e Apadanapali Il - Thánh Nhân Ký Sự, tập II (2007) 
e Apadanapali Ill - Thánh Nhân Ký Sự, tập Ill (2007) 
e Buddhavamsapali - Phật Sử (2005) 

e Cariyapitakapäli - Hạnh Tạng (2005) 

e Nettipakaranapali - Cam Nang Học Phật (2019) 

e Petakopadesapali - Tam Tạng Chỉ Nam (2020) 

e Milindapañhapali - Milinda Van Đạo (2011) 


C. Các Dịch Phẩm và Tài Liệu Khác về Pali 

e Bhikkhunt Pätimokkha - Giới bổn Patimokkha của ty-khuu ni 
e Dipavamsa - Sử liệu về đảo Lanka 

e Saddhammasangaha - Diệu pháp yếu lược 

e Buddhaghosuppatti - Cuộc đời ngài Buddhaghosa 

e Dathavamsa - Sử liệu về Xá-lợi Răng Phat 


724 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


e Thũpavamsa - Sử liệu về Bảo tháp Xá-lợi Phật 
e Mẫu Tự Pali và Cách Phát Am, Tỳ-khưu Indacanda soạn 
e Học Pali qua kinh tụng, Ty-khwu Indacanda soạn 


D. Các Bản Dịch từ Sankrit (với bút hiệu Nguyệt Thiên) 
e Chuyện Cổ Tích An Độ (Hitopadesa) đã in song ngữ 2000 
e Phật Độ Nan Đà (Saundarananda) đã in song ngữ 2001 

e Truyền Thuyết Vua A Dục (Asokävadäna) 


Thượng toạ Chánh Thân đứng thứ 2 từ trái sang 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 725 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


ANH: 


- ANO, 


Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


726 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Il- PGNT CÁC NƯỚC KHÁC 


1- CAMPUCHIA (1 chùa) 
150- Chùa Đại Hạnh 
2- AN DO (1 chùa) 
151- Chùa Đại Lộc 
3- THỤY SĨ (1 chùa) 
152- Chơn Minh Tịnh xá 
4- CANADA (1 chùa) 
153- Bat Nhã Thiên viện 
5- PHÀN LAN (1 chùa) 
154- Chùa Đại Thọ 
6- PHÁP (4 chùa) 
155- Chùa Phật Bảo 
156- Chùa Kỳ Viên 
157- Sakya Muni Thiền Đường 
158- Phước Tuệ Tịnh xá 
7- MYANMAR (3 chùa) 
159- Pháo Tuệ Thiền viện 
160- Chùa Đại Phước 
161- Trung Tâm Thiền Kälãma 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 727 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


CAMPUCHIA 
149- CHÙA ĐẠI HẠNH 


Chùa Đại Hạnh tọa lạc tại Campuchia 
Chủ trì: Dd. Thiện Ngọc 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 729 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Cambodia: Chùa Đại Hạnh tổ chức Lễ Vu Lan và phát quà từ thiện 
(22/09/2017) 


730 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Vào ngày 31/8/2017, chùa Đại Hạnh, Cambodia do Thượng tọa 
Thiện Minh, UV HBTS, Phó ban Từ thiện TW, UVTT Ban Phật giáo 
Quốc tế TW làm viện chủ và Dd. Thiện Ngọc làm tru trì đã tổ chức 
Lễ Vu Lan đầu tiên tại chùa. 

Phát biểu khai mạc, TT Thiện Minh cho biết đây là năm đầu tiên 
chùa Đại Hạnh tổ chức lễ Vu Lan. Mặc dù truyền thống PG 
Cambodia không có lễ Vu Lan, bù lại họ có một nghi lễ tương tự là 
lễ Pchum Ben. Lễ hội Pchum Ben là lễ hội tôn giáo Quốc gia, là một 
trong những lễ hội lớn nhất của đất nước Cambodia. Lễ hội thường 
được tổ chức từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, thời điểm cuối cùng 
trong 3 tháng an cư tịnh tu của chư tăng Phật tử, là ngày mãn hạ, 
Dâng Y của PG Cambodia. Do đó, chùa Đại Hạnh chọn tổ chức lễ 
Vu Lan vào trước thời gian này, thứ nhất là phù hợp với lịch sinh 
hoạt truyền thống của PGVN, sau là để kiều bào Việt Nam đang 
sinh sông tại đây được tham dự ngày lễ truyền thống của dân tộc 
Việt, cuối cùng là để giới thiệu đến người dân Cambodia một truyền 
thống tốt đẹp của người Việt Nam. 

Đại diện phía Cambodia, ông Chủ tịch xã Tucho phát biểu rằng 
ông rất vui khi được tham dự một buổi lễ truyền thống tôn vinh về 
đức hiếu hạnh của người Việt Nam. 

Sau phần phát biểu là một số các hoạt động như: thời pháp 
thoại vé “Y nghĩa Vu Lan” của Tt. Chánh Định, chia sẻ của Dd. 
Thiện Ngọc về một số những sinh hoạt dự kiến của chùa, phát 100 
phần quà từ thiện tới bà con hộ nghèo tại địa phương... 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 731 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


ẤN ĐỘ 
150- CHÙA ĐẠI LỘC 


SAN .; 


92 


Chùa Đại Lộc tọa lạc tại 92PM+H8F, 
Sarnath, Khajuhi, Uttar Pradesh 221007, Ấn Độ. 
Trụ tri: Dd. Tường Quang - Dt: +91 993 663 0292. 


Vài nét vé chùa Đại Lộc 


Chùa Đại Lộc có diện tích hơn 7000m do Đại đức Thiện Minh 
và Đại đức Tường Quang vận động Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài 
nước mua đất và xây dựng chùa. 

Chùa Đại Lộc động thổ xây dựng vào cuối năm 2009, có sự 
chứng minh của Hòa thượng Kim Triệu, Hòa thượng Thích Như 
Niệm, 20 Tăng Ni và gần 100 Phật tử tham dự. Trải qua 5 năm xây 
dựng, nay đã hoàn thành các hạng mục: Chánh điện, tượng Phật 
chuyển Pháp luân, Tăng xá, trai đường, hội trường, thư viện, Quốc 
Tự Giám, chùa Một Cột. Chính thức Kiết giới Sima vào ngày 5 
tháng 12 năm 2014 và khánh thành vào ngày 6 tháng 12 năm 2014. 
Trong ngày lễ khánh thành có Đại diện GHPGVN, Ban Tôn giáo 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 733 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Chánh phủ, Đại diện Chánh quyền Án Độ, Đại diện Đại Sứ quán 
Việt Nam tại Án Độ, chư Tăng các truyền thống Phật giáo, chư thiện 
nam tín nữ trong và ngoài nước đến tham dự. 

Từ năm 2009 đến nay, tuy đang xây dựng, nhưng hằng năm 
vào ngày 15 tháng 10 (ÂI) có tổ chức lễ Dâng Y Kathina cho chư 
Tăng Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Tích Lan, Miến Điện, Tây 
Tạng v.v... đang du học tại Đại học Varanasi, mỗi năm cung thỉnh 
khoảng hơn 100 Tăng Ni cúng dường pháp Y Kathina. Kiến trúc 
chùa Đại Lộc không hoành tráng như những đại già lam khác, 
nhưng có nhiều phòng cho du học Tăng đến cư ngụ tu học chương 
trình Thạc sĩ và Tiến sĩ ở Đại học Varanasi và Đại học Quốc tế 
Theravada gan chùa; đồng thời đáp ứng nhu cầu hành hương của 
Tăng Ni và Phật tử. Quốc Tự Giám và chùa Một Cột nơi đặt đại 
hồng chung và đại tháp trống, hai biểu tượng đó nói lên tinh thần 
dân tộc Việt Nam ở quê hương xứ Phật. Đặc biệt, có một pho tượng 
Phật Chuyển Pháp Luân, chất liệu đá Cẩm thạch hồng, nặng 700 
khối đá, cao 23m, đây là công trình khá lớn so với những công trình 
Phật giáo khác tại An Độ vào thế kỷ 21 này. 

Chùa Đại Lộc xây dựng chưa xong, nhưng muốn tương lai 
chùa có sinh hoạt tốt và người kế thừa sau này vững chắc. Dai đức 
Thiện Minh và Đại đức Tường Quang quyết định gia nhập Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam và được xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại 
Ấn Độ ông Bí thư thứ nhất Nguyễn Minh Hùng ký vào ngày 23 tháng 
4 năm 2012; Ban Tôn giáo Chánh phủ, Phó ban Nguyễn Thanh 
Xuân chấp thuận theo công văn số 915 ngày 25 tháng 9 năm 2012; 
Hội đồng Trị GHPGVN, do Hòa thượng Thích Từ Nhơn có quyết 
định công văn số 426, ngày 1 tháng 10 năm 2012, công nhận Chùa 
Đại Lộc là cơ sở của GHPGVN tại Cộng hòa An Độ. Nay theo công 
văn 352, ngày 27 tháng 10 năm 2014, Hòa thượng Thích Thiện 
Nhơn Q. Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN có quyết định bổ nhiệm 
Đại đức Thiện Minh viện chủ và Đại đức Tường Quang trụ trì chùa 
Đại Lộc. Giờ đây, chùa Đại Lộc là của Phật giáo Việt Nam và Dân 
tộc Việt Nam, tất cả chúng ta phải có bổn phận gìn giữ, vì tài sản 
này là của của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam xây dựng, không phải 
của riêng bat cứ ai. 

Dự kiến sinh hoạt trong tương lai của chùa Đại Lộc: 

- Nơi lưu trú của sinh viên Việt Nam đang theo học chương 
trình Thạc sĩ và Tiến sĩ của Đại học Varanasi và Đại học Quốc tế 
Theravada. 


734 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


- Đáp ứng nhu cầu hành hương của Phật tử đến vùng thánh địa 
Chuyển Pháp Luân. 

- Mở phân khoa Phật học của Đại học Varanasi. 

- Sẽ khai giảng những khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ và buổi thuyết 
giảng Phật pháp dành cho Phật tử Việt Nam đến tham dự và hành 
hương Án Độ. 

- Dâng Pháp Y Kathina đến Tăng sinh hằng năm vào ngày 15 
tháng 10 Al. 

- Lap Quy Từ thiện chùa Đại Lộc giúp người nghèo tại Ấn Độ. 

- Đại diện GHPGVN tại Ấn Độ để hướng dẫn Kiều bào Việt 
Nam tại Án độ hướng về tó quốc Việt Nam thân yêu. 


Nhà báo Nguyễn Văn Sáu 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 735 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Tru tri: Dd. Tường Quang - Dt: +91 993 663 0292. 


736 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


yo? 
| 


w, a ¢ sy le Ye 
` A 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 737 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


AA AEN La - 
EER | 


Ks teh cal ca 


+ _ 


738 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


' = ie: r =4 xu ad 


sa ilee Ür eat 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 739 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


THUY SĨ 
151- CHƠN MINH TỊNH XÁ 


Chơn Minh tịnh xá tọa lạc tại 
Rosenheim Strasse 9, St., Gallen 9008, Switzerland. 
Tru tri: Sw có Diéu Duyén - Dt: +41.71-25-95-69. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 741 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


CANADA 
152- BAT NHÃ THIEN VIÊN 


Centre de Méditation 


Agga Pannäräma 
Meditation Centre 


Bát Nhã Thiền Viện 


Bát Nhã thiền viện tọa lạc tại 
3401 Belanger est Montreal, Quebec H1X 1A5. Canada. 
Đt: +1 514-721-7149. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 743 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


744 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


153- CHÙA ĐẠI THỌ 


»IAO NGUYEN THỦY - PHANTAN 


A 


‘HUA DATTHO 


Suc 
omalais - Vietnamilainen Buddh: chile amma Y hued 


Finnish - Vietnamese > Buddhad 2 Commun 


Chua Dai Tho toa lac tai 
Kajavankatu 2 C91 04230, Kerava, Finland. 
Tru tri: Dd. Minh Tan - Dt: +358 3584 4958 3429. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 745 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phỏng van Đại đức Minh Tan 
Chủ trì Chùa Đại Thọ (Phân Lan) 


Tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ Hà 
Nội. Giành được học bong sang Phan Lan du học do Dai sứ quan 
Phan Lan tại Việt Nam tó chức. Ở Phan Lan, Đại đức tiếp tục hoc 
thêm 6 năm tại trường đại học và đạt được học vị Thạc sĩ ngành 
Triết học Phật giáo. 


Đại đức Minh Tan, thế danh Nguyễn Văn Tan, sinh năm 1980 
tại Vĩnh Long, trụ trì chùa Đại Thọ, thủ đô Helsinki, Phần Lan. Chùa 
Đại Thọ là cơ sở sinh hoạt tôn giáo thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên 
thủy Việt Nam đầu tiên tại Phần Lan và là cơ sở thứ ba tại Châu Âu, 
sau 2 chùa ở Pháp. Nhân dịp Dd. Minh Tán về Việt Nam, tạp chí 
Phật giáo Nguyên thủy có gặp gỡ và phỏng vấn Da. 

Hỏi: Kính thưa Đại đức, chúng con từng nghe danh Dd. đã lâu 
nhưng hôm nay mới có duyên lành được gặp. Xin Dd. hoan hy cho 
chúng con được biết lý do chính cho chuyến về Việt Nam và khoảng 
thời gian sẽ lưu lại Việt Nam? 

Dd Minh Tan: KÅ từ khi qua Phần Lan 2007 đến nay 2017, đây 
là lần đầu tiên Sư trở lại Việt Nam. Mục đích chính của chuyến 
về Việt Nam nhằm giúp đỡ và chăm sóc cho sư huynh - Thượng tọa 
Thiện Minh (Trụ trì tổ đình chùa Bửu Quang, hệ phái Phật giáo 
Nguyên thủy Việt Nam) trong thời gian Thượng tọa nằm viện trị 


746 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


bệnh. Sư dự định sẽ ở lại Việt Nam 4 tuần, tuy nhiên, lịch trình có 
thể thay đổi tùy vào bệnh tình của sư huynh Thiện Minh. 

Hỏi: Kính thưa Đại đức, xin Dd. cho chúng con biết rõ hơn về 
mối quan hệ giữa Pd. và Tt. Thiện Minh? 

Dd. Minh Tan: Tt. Thiện Minh là anh trai ruột và cũng là bac Ân 
sư của Sư. 

Hỏi: Kính thưa Đại đức, việc xuất gia của Dd. có bắt nguồn từ 
truyền thống gia đình? 

Dd. Minh Tan: Đúng là quyết định xuất gia của Sư phan nhiều 
bắt nguồn từ truyền thống gia đình. Trong gia đình, ngoài sư huynh 
Thiện Minh xuất gia từ năm 11 tuổi, gia đình cũng đã có một số vị 
tiền bối xuất gia theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy. Từ nhỏ, 
được theo gia đình lên chùa lễ phật, tiếp xúc với chư Tăng, học tập 
tam gương của sư huynh nên năm lên 12 tuổi Sư cũng đã xin cha 
mẹ cho phép được xuất gia. Sau khi xuất gia, song song với việc 
học giáo pháp, Sư tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh trường Đại học 
Ngoại ngữ Hà Nội. Sau đó, với nguyện vọng học lên cao, Sư có 
tham gia dự thi và giành được học bong sang Phan Lan du hoc do 
Đại sứ quán Phan Lan tại Việt Nam tổ chức. Ở Phan Lan, Sư tiếp 
tục học thêm 6 năm tại trường đại học và đạt được học vị Thạc sĩ 
ngành Triết học Phật giáo. Kết thúc khóa học, Sư có hai sự lựa 
chọn, quay trở về phụng sự GHPGVN, hoặc tiếp tục ở lại Phần Lan 
định cư, lập chùa, phát triển giáo pháp. Bản thân Sư nhận thầy quay 
trở về phụng sự Giáo hội trong nước là mong muốn của bất cứ 
Tăng Ni nào sau khi tốt nghiệp nhưng hiện tại Phật giáo trong nước 
đang phát triển mạnh và ón định trong khi ở Phần Lan chưa có ngôi 
chùa Phật giáo Nguyên thủy nào nên Sư quyết định ở lại. Để thực 
hiện được nguyện vọng này Sư bắt đầu học tiếng Phần Lan, thi vào 
quốc tịch, làm hồ sơ xin thành lập chùa. Cuối cùng, tháng 12 năm 
2015 chùa Đại Thọ ở Phần Lan đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, 
có quyết định thành lập. 

Hỏi: Kính thưa Đại đức, chúng con thật hoan hỷ khi biết được ở 
Phần Lan có một ngôi chùa Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam, xin 
Đđ. sơ lược cho chúng con biết về thời khóa sinh hoạt và qui mô 
hiện tại của chùa Đại Thọ? 

Dd. Minh Tan: Tương tự như thời khóa sinh hoạt của các Tăng 
Ni Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam, ở chùa Đại Thọ có các thời 
khóa công phu sáng chiều. Hàng tuần có Phật tử về chùa sinh hoạt, 
thính pháp. Hàng tháng có 2 kỳ sám hối lệ 14 và 30. Mỗi kỳ sinh 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 747 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


hoạt có khoảng 20 Phật tử về tham dự. Mỗi năm có các kỳ lễ lớn 
Rằm tháng giêng, Rằm tháng tư, lễ hội Dâng Y tắm mưa, lễ hội Vu 
Lan Rằm tháng 7 và Tết có truyền Việt Nam. Về trú xứ, hiện tại 
chùa Đại Thọ đang sinh hoạt tại một căn nhà thuê khá nhỏ nên mỗi 
kỳ lễ lớn Sư phải thuê hội trường để đủ chỗ phục vụ cho khoảng 5 
đến 7 chư Tăng cùng 200 Phật tử về tham dự. Chư Tăng và Phật tử 
ở đây gồm người Việt Nam, Thái Lan, Tích lan, Phần Lan. 

Hỏi: Xin Dd. chia sé cho chúng con biết về định hướng phát 
triển của chùa Đại Thọ tại Phần Lan trong tương lai? 

Dd. Minh Tan: Có 2 việc Sư vẫn đang tiến hành đồng thời: xây 
dựng trú xứ sinh hoạt, mở các khóa thiền Vipassana cho người 
Phần Lan. Việc mở các khóa thiền tại Viện Dưỡng Lão và Hội 
Người Cao Tuổi thành phố đang được tiến hành thuận lợi. Còn về 
việc xây chùa đang gặp nhiều khó khăn. Muốn xây dựng được chùa 
cần phải có tài chánh, van đề này nằm ngoài khả năng của Sư. Tâm 
nguyện xây dựng một ngôi Tam Bảo tại Phần Lan làm trú xứ sinh 
hoạt, hỗ trợ tu học và hoằng dương chánh pháp cho chư Tăng Ni và 
Phật tử là định hướng Sư hướng tới, tuy nhiên có thành tựu hay 
không còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. 

Chúng con cảm on Dd. đã đồng ý thực hiện bài phỏng van. Kính 
chúc Dd. sớm thành tựu được tâm nguyện. (Quảng Đức — 2017). 


748 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 749 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


750 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


154- CHÙA PHẬT BẢO 


Chùa Phật Bảo tọa lạc tại 
3 Rue De Broca, 91600 Savigny Sur Orges, France. 
Chủ trì: Ht. Đức Minh - Đt: +(33-1) 6996 4934. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 751 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Tượng Tổ Hộ Tông 


Tượng Cố Ht. Giới Nghiêm 


752 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 753 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Y 
F 


E 
G 
7 
<4 
Rey (2 
SN 
vi 
“ 
i We 
e 2 
Nr, y” » 
k CN K - 
ve Ae 
» 
x 


Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


754 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


PHÁP 
155- CHÙA KỲ VIÊN 


Chùa Kỳ Viên tọa lạc tại 
52 Rue Pierre Sémard, 93150 Le Blanc Mesnil, France. 
Chủ trì: Ty-khwu Gnanissara - Dt: +(33-1) 48.65.57.68. 


Ghi chú: Hiện nay, vi Sư Tích Lan chủ trì, nhưng trước đây, chư vị Đại đức 
Tịnh Đức, Chơn Trí, Đức Minh... từ Thái sang, đêu có công đức ít nhiêu vê 
sự thành lập ngôi Kỳ Viên Tự này 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 755 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


756 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 757 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


PHÁP 
156- SAKYA MUNI THIÊN ĐƯỜNG 


Sakya Muni thiền đường tọa lạc tại 
33 Emile Gemton Montbeon, 89340 Saint Agnan, France. 
Tru tri: Sư cô Diệu Tịnh - Dt: +336 756 227 09. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 759 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


a» 1 


760 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


PHÁP 
157- PHƯỚC HUỆ TỊNH XÁ 


Phước Tuệ tịnh xá tọa lạc tại 
10 Chemin Du Bois Cochard, 93370 Montfermeil, France. 
Tru tri: Ty-khwu Giác Tué - Dt: +(33-1) 4388 1601. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 761 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


MYANMAR 
158- PHÁP TUỆ THIÊN VIỆN 


Pháp Tuệ thiền viện tọa lạc tại 
Yangon-Mandalay Highway, Yangon, Myanmar. 
Chủ tri: Tỳ-khưu Tuệ Niệm (Sayadaw PaññaSati). 
Đt: +959 979 888 868 (Myanmar), +84 964 097 868 (Việt Nam). 


Thiền viện Quốc tê Dhamma Pañña Meditation Centre được đặt 
tên với ý nghĩa là: “Pháp này sẽ mang dén sự hiéu biệt Trí Tuệ cho 
chúng sanh”. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 763 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


gqEOa»›d) 


Su Sang 
Sayadaw Paññasati 

ogopa O 
(Myanmar - Vietnam - PHAPTUE) 
ewéscongy qqoỆeogoÊ:ÐÊ: mtgó 

app Bj f e 

pd ec roto 
$ 09 979 8888 68 , 09 444 840221 

facebook : Ngó Hoañg Sang 


764 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 765 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


766 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


MYANMAR 
159- CHÙA ĐẠI PHƯỚC 


Chùa Đại Phước tọa lạc tại 
Ramawati road, 90 Quarter - Dagon Newtown, Yangon City, Myanmar. 
Chú tri: Dd. Thién Ngoc - Dt: +959 699 456 789. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 767 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


MÔ HÌNH CHÙA ĐẠI PHƯỚC - MYANMAR 


768 Tỳ-khưu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Chùa Đại Phước - công trình đầu tiên mang đậm dấu ấn Phật 
giáo Việt Nam tại Myanmar 

Chùa Đại Phước được xây dựng bắt đầu từ năm 2015, hiện đã 
hoàn thành giai đoạn 1 bao gồm hai công trình mang đậm nét văn 
hóa đặc sắc của dân tộc Viêt Nam là Tháp Khuê Văn Các và chùa 
Một Cột. Đây là một trong những trung tâm Phật giáo, tâm linh đầu 
tiên của Việt Nam tại miền đất Phật Myanmar. 

Chùa Đại Phước (Mahäpuffiavihära - ở thành phố Yangon) là 
ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Myanmar do Đại đức Thiện Ngọc, 
Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Phân ban Hoằng pháp hải ngoại thành lập. 

Nằm trong kế hoạch xây dựng một chùa Việt Nam thuộc hệ 
phái Theravada từ tác ý của Sư Thiện Ngọc, là đệ tử của có 
Thượng tọa Thiện Minh trong thời gian Sư còn tu học tại Myanmar. 

Trong quá trình giúp đỡ các Tăng, Ni sinh Việt Nam sang tham 
gia học Phật tại Myanmar, Sư Thiện Ngọc đã nảy ra ý tưởng xây 
dựng chùa. Ý tưởng này xuất phát từ nhu cầu cần thiết phải có nơi 
dừng chân dành cho Tăng sinh Việt Nam có nơi lưu trú khi qua 
Myanmar tu học và nhu cầu cần có nơi làm trung tâm hành hương 
tâm linh dành cho Phật tử Việt Nam đang sinh sống tại Myanmar và 
các phái đoàn phật tử Việt Nam đến du lịch đất nước chùa tháp này. 

Những trăn trở trên mà cố Thượng tọa Thiện Minh đã hậu thuẫn 
cho ý tưởng của Sư đệ tử để rồi chùa Đại Phước 
(Mahapufifavihara), ngôi chùa Theravada Việt Nam đầu tiên trực 
thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại đất nước chùa tháp Myanmar 
được hai thầy trò phối hợp xây dựng. Thượng tọa Thiện Minh, Viện 
chủ chùa, Trưởng ban vận động và Sư Thiện Ngọc vừa là trụ trì 
chùa, vừa là trưởng ban kiến thiết xây dựng. 

Năm 2016, Thượng tọa Thiện Minh và Sư Thiện Ngọc đã tổ 
chức lễ khởi công xây dựng và kiết giới Sima ngôi chùa Việt Nam 
đầu tiên tại đất nước chùa Tháp xinh đẹp - Myanmar. 

Theo kế hoạch và dự án xây dựng tổng thé, chùa Đại Phước có 
tổng diện tích đất xây dựng là 8.000m2. Kiến trúc chùa được thiết kế 
hài hòa mang đậm nét văn hóa Việt Nam và những đặc trưng theo 
truyền thống Phật giáo Nguyên thủy Theraväda của các nước thuộc 
khu vực Đông Nam Á. 

Dự án xây dựng chùa đã được khởi động từ năm 2015 nhưng 
việc xây dựng chùa Đại Phước giữa chừng phải tạm ngưng vì sự ra 
đi đột ngột của Thượng tọa Thiện Minh. Trước những khó khăn khi 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 769 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


trụ trì chùa Đại Phước, Sư Thiện Ngọc vừa đảm đương trọng trách 
xây dựng chùa, vừa tìm kiếm, kêu gọi sự hỗ trợ về tài chính dé tiếp 
tục công việc xây dựng chùa để hoàn thành tâm nguyện của Sư phụ 
là ươm trồng nhân lực tầm học Pháp bảo Phật giáo Nam tông. 

Trong tháng 5 chùa Đại Phước đang cho thi công phần nền 
móng Tăng xá và khu nhà bếp, nhà ăn với tổng diện tích 
8,4mx108m (công trình gồm 30 phòng, một trệt hai lầu, có nhà bếp 
8,4mx28m + một lầu để phục vụ âm thực). 

Mới đây, Đại đức Thích Thiện Ngọc đã kêu gọi Tăng li, Phật tử 
gần xa phát tâm ủng hộ 600 bao xi măng, mỗi một bao xi trị giá 100 
ngàn đồng để cho chùa hoàn tất phần móng Tăng xá trước mùa mưa. 

Chùa Đại Phước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động cho cộng 
đồng Phật tử Việt Nam tại Myanmar: Tổ chức lễ dâng Y Kathina đến 
chư tôn đức Tăng, cầu siêu cho các liệt sỹ Việt Nam, tặng quà cho 
người cao tuổi sống xung quanh chùa... 

(Anh Vũ) 


— ti 


770 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Nước Ngoài 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 771 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Hoa Kỳ 


160- TRUNG TÂM THIÊN KALAMA 


Trung tâm Thiền Kälãma tọa lạc tại 
Pyin Oo Lwin, Myanmar, Meditation Theravada Buddhism. 
Chủ trì: Thượng tọa Giác Nguyên. 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 773 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Hoa Kỳ 


Ngay sau khi xây dựng hoàn tất trai đường (nhà ăn) vào tháng 
tư 2021, trung tâm Käläma sẽ khởi công xây dựng Thiền đường 
(nơi Thiền sư và hành giả thiền toạ tập thể). Với địa thé mot ngon 
đổi cao, trung tâm luôn nhiều gió nên chúng ta phải cần đến tầng 
dưới kín đáo ấm cúng. Nhưng trong vài tháng mùa nóng, lại 
không sử dụng máy lạnh, thì một tang thượng không vách sẽ hỗ trợ 
hành giả rất nhiều. Khí hậu ở Pyinn Oo Lwin không oi bức như ở 
các vùng thấp hơn, nên hành giả chỉ cần một tầng thượng thoáng 
gió là đủ. Những tháng không mưa hoặc không phải mùa lạnh thì 
việc ngủ lều trên tang thượng cũng là một chon lựa hay. Từ noi nay 
ta sẽ có được một tầm nhìn không giới hạn ra các phía chung 
quanh. Đặc biệt những đêm trăng tròn trên táng thượng thiền 
đường sẽ để lại những án tượng tích cực cho thiền sinh muôn 
phương. 

Mong lắm vậy thay! 


LỊ 
ad DI A 


asada sâu. assess press A 
=> fo kii dE | PE 


= 


774 Ty-khwu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Hoa Kỳ 


Käläma: Nơi Nhìn Lại 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 775 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Hoa Kỳ 


Tôi suy nghĩ rất là nhiều về cái tên gọi của thiền đường tương 
lai của chúng ta, nói là tương lai nhưng sắp tới rồi. Tôi nghĩ hoài 
cuối cùng tôi đặt tên là Pärami. Như tôi phân tích trong bài viết hôm 
trước, Parami có nghĩa là vượt qua. Pãrami hay Päramita được 
hình thành bởi hai từ tố Pära+l. Para là bờ kia, bén khác hay bi 
ngan va chữ | là ngữ căn của động từ Eti nghĩa là Đến, Tới. Gom 
chung lại, Pärami là Đáo Bỉ Ngạn, là qua bờ kia hay sang bến khác. 
Mà ý nghĩa này, trùng hợp thay, lại cũng chính là của chữ Việt 
(vượt, ##), tên gọi dân tộc và Qtuốc hiệu của ta. Pärami cũng là từ 
nổi tiếng trong Phật Giáo ám chỉ hành trình vượt phàm sang thánh 
bằng cách huân tu hạnh lành dé kiến lập Phật Đạo. 

Nhưng lạ lắm, cách đây ba đêm, tôi bị cảm, tôi uöng thuöc 
Neocitran của Thụy Sĩ, thuốc này giải cảm nhưng lại ngủ. Tôi ngủ 
say lắm. Chuyện này quí vị có thể không tin cho là chuyện phong 
thần, cũng không sao, bởi vì tôi cũng không nghĩ nó là cái gì huyền 
bi hay là một chan động tâm thức nào đó, nhưng khả năng đó tôi 
cho là lớn hơn là khả năng do chư thiên. Tàm ba giờ sáng tôi ngủ 
rất say, ngay đầu giường ở hướng Bắc có ai đó nói một câu nghe 
rất khó hiểu: “Kalama đừng Pärami”. Tôi không hiểu, tôi nghe hơi 
nhỏ. Lại nghe lặp lại lần nữa: “Kalama đừng Pärami”. Lúc đó tôi ngủ 
say bởi vì thuốc mạnh lắm, Neocitran người ta uống nửa gói còn tôi 
uông cả gói. Trong giác ngủ tôi nói thầm, Kālāma không có nghĩa. 
Rồi tôi ngủ luôn. Sáng sớm, tức vài tiếng đồng hồ sau giựt mình dậy 
tôi hết hồn. Pärami là tên tôi đặt cho thiền viện, người trong mơ tôi 
không biết là nam hay nữ nhưng sao người đó lại bảo là Käläma. 
Lúc đó tôi chợt nhớ: Ò, Käläma không có nghĩa, nhưng đó là tên 
của ngôi làng mà Đức Thế Tôn ghé đến, người dân ở đó ra bạch 
với Ngài răng nhiều người đến day ai cũng nói mình là số môt: 

“Có một số Sa-môn, Bà-la-môn, bạch Thé Tôn, đi đến Kesaputta. 
Họ làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của mình, nhưng họ bài 
xích quan diem người khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tac. Bach Thế 
Tôn, và một só Sa-món, Bà-la-môn khác cũng đi đến Kesaputta, Ho 
làm sáng tỏ, làm chói sáng quan điểm của mình, nhưng họ bài xích 
quan điểm người khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc. Đối với họ, 
bạch Thế Tôn, chúng con có những nghi ngờ phân vân: "Trong 
những Tôn giả Sa-môn này, ai nói sự that, ai nói láo?" 

Ngài nói rằng đừng quan tâm đến những gì gọi là truyền thuyết, 
truyền thống, Tổ sư, kinh sách lâu đời ghi lại, mà hãy nghe xem coi 
nội dung đó là thiện hay ác, có lợi mình lợi người, hại mình hại 


776 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Hoa Kỳ 


người hay không, chứ không phải vì điều đó được tuyên bố bởi thầy 
nào, Sư phụ,Tổ sư, giáo chủ nào, truyền. thống nào. 

Kinh Kalama là một bài kinh rất nổi tiếng, nói tiếng đến mức 
chúng ta có thé nói rằng một trăm ông Tây bà Dam nghiên cứu Phật 
pháp đều biết kinh này, bởi bài kinh đó là một nhát búa đóng thẳng 
vào Thánh kinh của Thiên Chúa. Bên Cơ Đốc nói “Phúc cho ai 
không thấy mà tin”, trong khi bên kinh Pali thì có bài kinh đặc biệt 
nói ngược lại, đừng tin vào truyền thống, đừng tin vào Sư phụ mà 
chỉ quan sát nội dung điều mình được nghe rồi mới quyết định tin 
hay bỏ. 

Phải nói rằng tôi lạnh xương sống và rất xúc động, tôi không gọi 
đó là giấc mơ vì nó ngắn quá, khoảng chừng một giây rưỡi thôi, lại 
không biết ai nói, một câu nói rät mơ hồ “Kalama đừng Pärami”. Bỏ 
tên Parami tôi cũng thấy hơi quê, quê ở chỗ là lý do hơi phong. thần, 
và quê nữa là cách đây may ngày mình đã thiết tha tâm huyết viết 
một bài về tên gọi Pärami, giờ đây biết phải ăn nói làm sao với bàn 
dân thiên hạ đây. 

Thế là tôi chỉ âm thầm đặt miếng gỗ thông vat xéo trên đó khắc 
chữ Käläma Hermitage. Quá hay, quá đặc biệt. Và tôi rất hoan hi! 
Nếu nói hơi phong thần một chút tôi nghĩ là chư thiên cho mình cái 
tên đó. Tôi lại nghĩ biết đâu trong tiềm thức mình vì có cái thao thức 
trăn trở nên cuôi cùng đã chọn tên Kalama. Tôi gọi cho may người 
Phật tử quen ở Châu Âu, vừa nhắc cái tên Käläma là họ đều thích 
và nói tên đó hay quá. Chưa nói đến ý nghĩa kinh điển, ý nghĩa tinh 
thần, chỉ riêng cái tên là thấy dễ thương rồi nên tôi đặt cho nó cái 
tên là Trung tâm Kääama, hàm y đây là một trung tâm mà chúng ta 
đến để chúng ta nhìn lại kinh điển, nhìn lại chính mình. 

Đây là trung tâm nhìn lại chứ không phải trung tâm tin nhận, 
trung tâm tin theo, cắm đầu mù quáng. Đây là chỗ dé chúng ta nhìn 
lại. Dù có đến đó dé đọc sách cũng dé nhìn lại, có đến đó dé tu tập 
tuệ quán cũng để nhìn lại mình thôi. Tôi gọi đó là trung tâm Käläma. 


Tt. Giác Nguyên (Toại Khanh) 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược T77 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Hoa Kỳ 


` 


v 
amamni 
—, Sk ae nE 


778 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Hoa Kỳ 


Mail. Juli) 
ie 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 779 


Chương II/E - Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Hoa Kỳ 
Các tác phẩm và dịch phẩm của Tt. Giác Nguyên (Toại Khanh) 


e Tác phẩm: 

- Từ dien Päli - từ nguyên và giải tự 
- Kinh Tương Ưng huyền giải 

- Chuyện phiém thay tu 

- Khi nhà sw qua sông 

- Thơ rụng hiên chùa 

- DO xuôi sơn ha 


e Dịch phẩm: 

- Kinh nghiệm tuệ quán (Nguyên tác: nhiều tác giả) 

- Họ đã nghĩ như thế (Nguyên tác: nhiều tác giả) 

- Triết học A-tỳ-đàm của Phật giáo truyền thống 

(Nguyên tác: Dr. Mehm Tin Mon) 

- Chúng sanh và sanh thú (Biên soạn: Saddhamma Jotika) 
- Tìm hiểu triết học Phật giáo 


Sa-di Giác Nguyên bên thay là Ht. Tịnh Sw 


780 Tỳ-khưu Giới Đức - Silaguna Bhikkhu 


kì 


Chương II/E - Các Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy Ở Hoa Kỳ 


Tt. Giác Nguyên (Toại Khanh) 


Tt. Giác Nguyên với chúng Sa-di ở Myanmar 


781 


Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam Sử Lược 


CHUNG 


MỤC LỤC 


BÀ RỊA - VÚNG TÀU 

36- Thiên viện BO Đồ.................... con irc 5 
A Sa CỔ 11 
36- TIMES Ngoc Vien s asar ies 17 
J39- Thien vien GIÁ TUẾ can ita 21 
40- Tịnh thất Hồng Quang ............................ .:- -- -- c2 n2 na narran 27 
ĐÔNG NAI 

At- Chia Biu DOC aan 37 
42- Chùa Thien Quang Í cua csscsesiikebisiivssueeadbilasasbasepaiodhsiltassasinii 43 
A3- Chúa Thien QUANG Pur nd 53 
dd- Chia D0 Breii a Ei 59 
45- Chùa O AAA A 65 
AB: Cia Ple HỮ nia 71 
47- Thien vin PHOS Satin eek herein 7? 
O AA OEE NEO EN OT DDE 87 
49-Chüa AA 93 
50- Tịnh xá Phước Huệ (Cầu X60) ....................-. ------ -2 +2 S2 <<+x z2 101 
S110.) -1®1 c2) ¡0 ¡0 ỶỶ“... ốc Eta 185 
52- Chùa Quång Nghiêm os iiasinccsstsumsectudenenarananredddainosradienessiubstonnns 109 
53- Chùa Phuóc QUIN een 117 
54- Ohia Tha HO nseries 121 
55- Cha TỪ THIẾT ee ica 127 
56- A 133 
57- Tinh that Nauyan KHỔ tia 139 
e AA 147 
e TW cocasdciniesnsrdicassavcolhcasadensedsuaidicshdacestuannesigedsaitensunc: 151 


50 TL xác 02222ả6640234012010ea 157 


6l- Chùa: Phap DO een 161 


62- Tinh hat Hua Da. 167 
63- Chùa Phi AAA A A 171 
64- Chùa Linh PHUC 000 ý“... nh 175 
05- Chia LAm TOVE nerriet A 179 
66- Thien hat Chon Ihe. nee e 181 
67- Tịnh xá Phước Huê (Phú Túc)...........................-- nn 183 
68- THIẾT VIÊN Quán Ft. seen 187 
69 Thiên thất Tam Die... 191 
70- Chùa Linh BERG escurrido aida aiii ion 195 
BÌNH DƯƠNG 

¿IIS Thanh LONO iia 199 
72- Thiền viện Phước Minh .......uaneeneenennennnnesnnnnnennnnnnnennnnennnnn nn 205 
EA AA 006006ai22600Sa0a4ag2i88awtsda 211 
74- Chùa Hĝi UOMO ci 215 
E AL ecse Eas oane E EE ESN NEEE 219 
BÌNH PHƯỚC 

76- Tam Bảo Thiền đường ...................... .-- ---- ¿+2 2x + £zEzeezkkrseezeed 227 
7 Cha TP Phong Tre 233 
78- Chùa Thanh A AAA 239 
LONG AN 

79=Ghüa A seniauciseabuticblecusrsesotdawmiasin 247 
80=Chüa Tam AM cia EE 253 
BÉN TRE 

alii Tam aaa 259 
TIÉN GIANG 

82- Chùa Pháp Bao .. cvssssstcsscsevenssesascessvenrsssodeassagneeeeverswebesiacseanves 275 
A Haren 285 
84- Chüa Dong PNWONG ari 291 
e asec cia ETA OEE I E IOE 297 
86- Chùa Phwdc.Diön.........u.u...uuunnunnnennn 303 
TRÀ VINH 

87- Chùa Bl 111111 ine 309 


as A A 313 


89- SG. A sentia 317 


E O A EEEE A DETEN Iai aN 321 
VĪNH LONG 

91 Chùa Viên GIA scr ii 327 
PA e E anillas 337 
93- Ta NGOS ANG cia 345 
94- Thiền viện Thiện Minh ........uuaeenaeenennennnnnennnnnnnnnnnennnnnnnnennennennn 351 
A Tế erinnern 359 
CÀN THƠ 

96- Tinh thốt Siêu LY. cc 367 
e A A 373 
KIÉN GIANG 

98- Chúa Then THÍ Cassini iris 381 
BÌNH THUẬN 

A A ai 391 
100- Thien tin: Tù LAM ridad 399 
LÂM ĐÒNG 

101- Chùa Định Quang (Đức Trọng)...........................------------<<+- 405 
102- Ghủa Đại Nióm (Bão Lie)... 413 
103- Tịnh thất Đức Quang (Đức Trọng) .....................------ ----+sx+s= +: 415 
DÁK- LÁK 

104- Chúa Pho Quan ari ii 423 
105- Thiên viện Chân NdlW...icnacinionntocoescicociaienriarinas cairo 431 
NHA TRANG 

¡DECIS NII T rd 439 
Ti? Chis Ho A 441 
108- Thiền viện Thiện DÚNO......ooooccccccconcnnnoncnononananananonananonananananos 445 
BÌNH ĐỊNH 

198 Gita FOTO QUANG noni ar 449 
QUÁNG NGÃI 

110- Thiền viện Viên Minhh.............................-- ¿acc cư, 455 
QUẢNG NAM 

TT sat 465 


112+ Chùa a VIT asocio lil 471 


113- Chùa Nam Quang (Hội An)... 475 


114- Tinh) Xã Sala (HỘI AN). nennen 461 
ĐÀ NẴNG 

115- Chùa Tam BB iria 485 
HUÉ 

TC Chia Tin ia ita 493 
117- Chùa Tăng Quang cade 505 
118 Chữa Huyn QING cian 513 
119- Rừng Thiền Huyền Không Sơn Thượng....................... .-- -- --- 525 
120- Chùa Pháp ĐH cirio cial 547 
121- NUS ÐinN QUANG ae ae 555 
122- Tinh that Gone 575 
123 Tinh that KAEMA csi tc ri dida 581 
O Sue 587 
QUẢNG TRỊ 

125- Phước Thiện đường & 

Sima Chánh Pháp DANG cercada riadas ia 595 
THANH HOA 

126- Thiện vien Đại HÓA aa... aa an 605 
THÄI BINH 

127- Chùa Phúc MIN. ara 611 
HÀ NỘI 

128- Nam Thiên THIÊN te... een 619 
129- Thiền viện Tâm Pháp.....oooccnccncccocononinononanonaninanonana nono nanannnns 627 
In Ta ái 209106 21886 ã60x066)0608 0% 631 
BÁC NINH 

131- Chùa HÔ Pháp A anna nina nennen 637 
CHU'ONG II. Cac Chùa Phật Giáo Nguyên Thuy 

O Nuo Ngoai sisne sẽ... jằẽ7ằẴẳẽ 643 
l- HOA KỲ 

E O MA OAE iea 647 
133- Thích Ca Thin Mein ect 651 
134- TO vin Liên Hoa nro 657 


135- Chùa Đao CUA iia 663 


136- Chùa Pháp VÂN rt 669 


137=Chùa Huong DaO ee 673 
138- Chùa Liên AAA A 679 
139- Chùa BOU MON errar ira 683 
140- Chùa Phap LU nani 689 
TẤT Ananda TIN a ibas 693 
142- Chùa Phât Pháp sincera 797 
143- Tu viên DET ni 703 
144- Đại Niệm Xứ Thiền viện.......................-- ---L - SE ES SE SH rsrkkz 709 
145- Tam BAO TỪ esse esse nah nannten 713 
146- Gia. Van PORO ai 718 
147- Pháp Đăng Thiên viện ........ooconioninicnicnicnnanoniconononanonanonarananes 719 
AAA AAA 721 
Il- PGNT CÁC NƯỚC KHÁC 

149- Chùa Dal FANN cinc ie 729 
TT s0 coá e E 733 
151- Chon Minh A AAA 741 
152- Bát Nhã Thiền viện .......................--- -- -L 2-1111 E1 SE kkg 743 
TS <0 Bai TNO anna 745 
154- Chùa Phât A 751 
155- Chùa Ky VIER nein 755 
156- Sākya Muni Thin ind succionar diia 759 
157- PROS Huê TMh dene 761 
158- Pháp Tuệ Thiền vien.........eeesensennnennnnnnnnnnnnnnnnnnennnennnnnnnnn 763 
159 GUS DA PIE aa 767 


160- Trung Tâm: Thiên: Kalama cu ann aan 773 


HỘI LUẬT GIA VIẸT NAM 
NHÀ XUÁT BẢN HONG ĐỨC 
Địa chỉ: 65. Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65O gmail.com 
Điện thoại: 024.3 9260024 - 024.3 9392711 


PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VIỆT NAM SỬ LƯỢC 
(TẬP 2) 
Ty-khuu Giới Đức - Stlaguna Bhikkhu 
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh) 
Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc 
BÙI VIỆT BÁC 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập 
LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập 
PHAN THỊ NGỌC MINH 
Minh họa 
NGUYÊN HẠNH 
Trình bày và sửa bản in 
NHÓM BIÊN TẬP CHÙA HUYÉN KHÔNG SƠN THƯỢNG 


Đối tác liên kết 
TỲ-KHƯU GIỚI ĐỨC - SILAGUNA BHIKKHU 
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh) 


In 2000 cuốn, khổ 19cm x 26,5cm, Tại: Công ty Cổ phan In Viễn Đông, Địa chỉ: Km 
19+400 Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. 
Số XNDKXB: 2274-2021/CXBIPH/09 - 47/HD, Số QDXB của NXB: 1399/QD-NXBHD 
Mã số Quốc Tế: ISBN: 978-604-338-171-9; In xong và nộp lưu chiêu năm: 2021. 


